TS. PHẠM TH THANH HỒNG (CHỦ BIÊN) 
¬..¿. 1." 
5a W _“Œ 


Th§. PHẠM MINH TUẤN 


THÔNG TIN 
QUẨN LÝẾ 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ T 


TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
KHOA KINH TẾ & QUẢN LÝ 


TS. PHẠM THỊ THANH HỒNG (CHỦ BIÊN) 
ThS. PHẠM MINH TUẤN 


HỆ THỐNG 
THÔNG TIN QUẢN LÝ 


(Bài giảng) 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
HÀ NỘI 


Lời nói đầu 


Những năm gần đây, vai trò của các hệ thống thông tin trong doanh 
nghiệp đã ngày càng lớn mạnh. Từ chỗ chỉ được sử dụng để hỗ trợ một số 
hoạt động trong văn phòng, hệ thống thông tin đã trở nên có vai trò chiến 
lược trong doanh nghiệp. Đặc biệt, những thành tựu về công nghệ thông tin 
và ứng dụng của chúng trong các lĩnh vực đa dạng khác nhau của doanh 
nghiệp đã khiến cho doanh nghiệp ngày càng chú ý nhiều hơn tới việc áp 
dụng những thành tựu của công nghệ thông tin nhằm gia tăng ưu thế cạnh 
tranh và tạo cơ hội cho mình. Hiện nay, trảo lưu ứng dụng thành tựu công 
nghệ thông tin không chỉ giới hạn ở các doanh nghiệp lớn tầm cỡ đa quốc 
gia mà đang lan rộng trong tất cả các dạng doanh nghiệp kế các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ ở các nước đang phát triền. 


Tuy nhiên, việc ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin không phải 
đơn giản ngay cả đối với các doanh nghiệp tầm cỡ đa quốc gia đổi dào cả về 
kinh nghiệm, nguồn tài lực và nhân lực. Hơn nữa, một ứng dụng thành công 
trong doanh nghiệp này chưa chắc đã có thể đem lại thành công tương tự 
cho một doanh nghiệp khác. Tập bài giảng này cung cấp những kiến thức cơ 
bản cho sinh viên bậc đại học trong quá trình tiệp cận với khả năng ứng 
dụng các thành tựu về công nghệ thông tin trong những lĩnh vực kinh doanh 
khác nhau. 


Cấu trúc của tập bài giảng như sau: 

Chương 1: Giới thiệu chung vẻ hệ thống thông tin quản lý 

- TS. Phạm Thị“Thanh Hồng & ThS. Phạm Minh Tuần. 
Chương 2: _ Các thành phần cơ bản của hệ thống thông tỉn 

- TS. Phạm Thị Thanh Hồng & ThS. Phạm Minh Tuấn. 
Chương 3: Thiết kế cơ sở dữ liệu - TS. Phạm Thị Thanh Hồng. 
Chương 4: _ Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý 

- TS. Phạm Thị Thanh Hồng. 


Chương 5: Các hệ thống thông tin cấp chuyên gia và các hệ thống thông 
tin chức năng - TS. Phạm Thị Thanh Hồng. 


Chương 6: Các hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định - TS. Phạm Thị 
Thanh Hồng. 


Chương 7: Thương mại điện từ: Chiến lược phát triển trong môi trường 
kinh doanh mới - TS. Phạm Thị Thanh Hồng & ThS. Phạm 
Minh Tuần. 


Chúng tôi trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo của khoa Kinh tế & Quản 
lý, các cộng tác viên, bạn bè đồng nghiệp, và các học viên đã góp ý và làm 
việc tích cực để cho tập bài giảng này được ra mắt bạn đọc. 


Lần đầu tiên biên soạn cuốn bài giảng này, tuy đã có rất nhiều cố gắng, 
song không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót, mong bạn đọc thứ lỗi. 
Mọi ý kiến gÓP ý Xin gửi vê: 


Bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách 
khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội. 


Điện thoại: 04 §69 2301 
Email: hongptt-fem(@mail.hut.edu.vn 
và tuanpm-fem(@mail.hut.edu.vn. 


Hà Nội, ngày 24/12/2006 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu 
Danh mục từ viết tắt 


Chương I 
GIỚI THIỆU VÈ HỆ THÔNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 


1. Thời đại thông tin 
2. Các loại thông tin trong doanh nghiệp 
2.1. Phân biệt giữa dữ liệu và thông tin 
2.2. Các đặc tính của thông tin 
2.3. Các dạng thông tin trong doanh nghiệp 
2.4. Các nguồn thông tin của doanh nghiệp 
3. Hệ thống thông tin quản lý 
3.1. Thế nào là một hệ thống? 
3.2, Hệ thống thông tin quản lý 
4. Phân loại các hệ thống thông tin quản lý 
4.1. Phân loại theo cấp ứng dụng 
4.2. Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra 
4.2.1. Hệ thống thông tin xử lý giao dịch 
4.2.2. Hệ thông thông tin phục vụ quản lý 
4.2.3. Hệ thông thông tin hỗ trợ ra quyết định 
4.2.4. Hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành 
4.2.5. Hệ thống chuyên gia 
4.2.6. Mối quan hệ giữa các hệ thống nói trên 
4.3. Phân loại hệ thống thông tin theo chức năng nghiệp vụ 
Š. Vai trò và tác động của hệ thống thông tin trong doanh nghiệp 
6. Xu hướng phát triển của hệ thống thông tin 
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 


20 


Chương 2 


CÁC THÀNH PHẢN CƠ BẢN CỦA HỆ THÓNG THÔNG TIN 38 


1. Phần cứng 
1.1. CPU và bộ nhớ sơ cấp 
1.2. Xử lý dữ liệu bằng vi tính 
1.2.1. Bộ vi xử lý và công suất xử lý 
1.2.2. Lưu trữ, nhập và xuất dữ liệu 
1.2.3. Thiết bị vào và thiết bị ra 
1.3. Các dạng máy tính 
1.4. Lựa chọn phần cứng 
2. Phần mềm 
2.1. Phần mềm hệ thống 
2.1.1. Hệ điều hành 
2.1.2. Phần mềm biên dịch ngôn ngữ và phần mềm tiện ích 
2.1.3. Công cụ phần mềm hiện đại 
2.2. Phần mềm ứng dụng 
3. Cơ sở dữ liệu 
4. Hệ thông truyền thông 
4.1. Định nghĩa hệ thống truyền thông 
4.1.1. Phương thức truyền thông 
4.1.2. Các kênh truyền thông 
4.1.3. Thiết bị và phần mềm truyền thông 
4.2. Các cấu trúc liên kết mạng 
4.2.1. Mạng bus 
4.2.2. Mạng hình sao 
4.2.3. Mạng vòng 
4.3. Mạng theo phạm vỉ 
4.3.1. Mạng LAN (Local Area Network) 
4.3.2. Mạng WAN (Wide Area Network) 
4.3.3. Mạng MAN (Metropolitan Area Network) 
4.3.4. Mạng Internet 
4.4. Dịch vụ mạng và công nghệ bảng thông rộng 
4.4.1. Mạng giá trị gia tăng (Value-Added Network) 


4.4.2. Các dịch vụ mạng khác 
5. Nhân lực 
Š.1, Sự hiểu biết về công nghệ và thông tin 
5.2. Trách nhiệm đạo đức đối với xã hội 
5.3. Bộ máy nhân sự công nghệ thông tin trong đoanh nghiệp 
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 


Chương 3 
THIẾT KẺ CƠ SỞ DỮ LIỆU 


1. Tệp và cơ sở dữ liệu 
1.1. Tệp và hệ thống tệp dữ liệu 
1.2. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu 
2. Mô hình cơ sở dữ liệu 
2.1. Mô hình khái niệm 
2.1.1. Quan hệ một-một 
2.1.2. Quan hệ mội - nhiều 
2.1.3. Quan hệ nhiều - nhiều 
2.2. Mô hình thực hiện 
2.2.1. Mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc 


2.2.3. Mô hình cơ sở đữ liệu quan hệ 
3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 
3.1. Chuyển đổi đữ liệu thành thông tin 
3.2. Chu kỳ phát triển cơ sở đữ liệu 
3.2.1. Nghiên cứu ban đầu về cơ sở đữ liệu 
3.2.2. Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu 
3.2.3. Thực hiện 
3.2.4. Kiểm tra và đánh giá 
3.2.5. Vận hành cơ sở dữ liệu 
3.2.6. Duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu 
3.3. Các yêu cầu đối với nhà quân trị cơ sở đữ liệu 
4. Kỹ thuật thiết kế cơ sở dữ liệu 
4.1. Kỹ thuật khách/chủ (client/server) 


76 
76 


4.2. Kho đữ liệu và khai phá dữ liệu 
4.2.1. Kho đữ liệu (Data warehouse) 
4.2.2. Khai phá dữ liệu (Datamining) 
4.3. Liên kết công nghệ website với các siêu cơ sở dữ liệu 
4.4. Các dạng cơ sở dữ liệu thường sử dụng 
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 


Chương 4 


XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIẾN HỆ THÓNG THÔNG TIN 


1. Quy trình phát triển hệ thống thông tin 
1.1, Điều tra và phân tích hệ thông 
1.1.1. Khảo sát sơ bộ 
1.1.2. Nghiên cứu tính khả thi 
1.1.3. Lập lược đồ dòng đữ liệu 
1.2. Thiết kế hệ thống 
1.2.1. Thiết kế giao điện với người sử dụng 
1.2.2. Thiết kế dữ liệu 
1.2.3. Thiết kế quá trình 
1.2.4. Đặc tả hệ thống 
1.2.5. Tiêu chuẩn thiết kế 
1.3. Thực hiện và bảo trì hệ thống 
2, Các phương pháp xây dựng và phát triển hệ thống thông tin 
2.1. Phương pháp chu kỳ hệ thống 
2.2. Hệ thống mẫu thử nghiệm 
2.3. Phát triển hệ thống với các gói phần mềm 
3. Các phương thức quản lý quá trình xây dựng và phát triển 
hệ thông thông tin 
3.1. Thuê ngoài 
3.2. Sử dụng nội lực 
3.3. Thuê nhân công hợp đồng 
3.4. Kết hợp 


4. Nguyên nhân thành công và thất bại trong xây dựng và phát triển 


hệ thông thông tin 


4.1. Vai trò của người sử dụng 
4.2. Mức độ hỗ trợ quân lý 
4.3. Mức độ rủi ro và độ phức tạp của việc thực hiện dự án 
4.4. Chất lượng quản lý quá trình thực biện 
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 


Chương 5 


CÁC HỆ THÓNG THÔNG TIN CÁP CHUYÊN GIÁ 
VÀ CÁC HỆ THÓNG THÔNG TIN CHỨC NĂNG 


A, Các hệ thống thông tìn cấp chuyên gia 
1. Hệ thống thông tin tự động hóa văn phòng 
1.1, Vai trò của văn phòng trong một tổ chức 
1,2, Các hoạt động chính trong văn phòng 
1.3. Khải niệm hệ thông tin tự động hóa văn phòng 
1.4. Hoạt động của hệ thông tin tự động hóa văn phòng 
1,5. Quản lý tài liệu 
1.6. Hệ thông tin hỗ trợ công việc theo nhóm 
1.6.1. Lịch điện tử 
1.6.2. Hệ thống truyền thông điện tử 
1.6.3. Hệ thống thông tin tổ chức các cuộc họp và 
gặp gỡ của một doanh nghiệp 
1.7. Lợi ích và hạn chế trong xây dựng hệ thống thông tin 
tự động hoá văn phòng 
2. Tri thức và thông tín trong doanh nghiệp 
2.1. Một số đặc điểm của nẻn kinh tế trong thời đại thông tin 
2.2. Công việc cung cấp thông tin và tri thức là gì 
2.3. Một số đặc điểm trong quản lý tri thức 
2.4. Vai trò của hệ thông tin tri thức trong các tô chức 
2.5. Các yêu cầu đối với hệ thống thông tin cung cấp tri thức 
B. Các hệ thông thông tin chức năng trong doanh nghiệp 
3. Hệ thống thông tin marketing 
3.1. Quản trị bán hàng 
3.2. Tự động hoá nỗ lực bán hàng 


138 
138 
138 
139 
139 
14I 
142 
142 
143 
145 


144 


145 
146 
147 
148 
149 
lãI 
153 
154 
154 
I6 
157 


9 


3.3. Quản lý sản phẩm 
3.4. Khuyến mại và quảng cáo 
3.5. Dự báo bán hàng 
3.6. Nghiên cứu thị trường 
4. Hệ thông thông tin sản xuất 
4.1. Máy tính hỗ trợ sản xuất 
4.2. Đảm báo chất lượng sản xuất nhờ hệ thống thông tín 
5. Hệ thống thông tin nhân lực 
5.1. Lập kế hoạch nhân lực 
5.2. Đào tạo và phát triển 
3.3. Phân tích quỹ lương 
6. Hệ thông thông tin kế toán và tài chính 
6.1. Hệ thống thông tin kế toán 
6.2. Hệ thống thông tin tài chính 
6.3. Dự báo tài chính 
Câu hỏi ôn tập và tháo luận 


Chương 6 
HỆ THÓNG THÔNG TIN HỎ TRỢ RA QUYÉT ĐỊNH 


A. Hệ thông thông tin hỗ trợ ra quyết định và hệ thống thông tin 
hồ trợ ra quyết định theo nhóm 

1. Sử dụng hệ thống thông tin hỗ trợ cho công việc của nhà quản lý 
1.1. Nhà quản lý họ làm gi trong các doanh nghiệp? 
1.2. Vai trò của nhà quản lý 

2 Quá trình ra quyết định trong doanh nghiệp 
2.1. Các mức độ ra quyết định 
2.2. Các dạng quyết định: có cấu trúc và không có cấu trúc 
2.3. Quá trình ra quyết định 

3. Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định 
3.1. Thế nào là hệ thông thông tin hỗ trợ ra quyết định 


3.2. Các yếu tố cấu thành của hệ thống thông tin hỗ trợ quyết định 


3.3. Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định 


157 
157 
158 
158 
158 
160 
ló0 
161 
162 
162 
162 
163 
163 
165 
167 
1ó8 


1ó9 


169 
169 
169 
170 
173 
173 
173 
174 
175 
175 
L7 
178 


4. Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định theo nhóm 
B. Sử dụng một số công cụ của Excel trong hễ trợ ra quyết định 
5. Phân tích độ nhạy và phân tích hồi quy 
5.1. Phân tích độ nhạy một chiều 
5.2. Phân tích độ nhạy hai chiều 
5.3. Phân tích hồi qui 
6. Scenario, Goal Seek, Solver 
6.1. Bài toán phân tích tình huống 
6.2. Bài toán tìm điểm hòa vốn bằng Goal Seek 
6.3. Bài toán Qui hoạch tuyến tính (Linear Programming) 
6.4. Đưa công cụ Solver vào trong Tools 
Bài tập phân tích kinh doanh trên Excel 


Chương 7 


THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIÊN 
TRONG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH MỚI 


1. Hệ thống thông tin và ưu thế cạnh tranh 
1.1. Cá biệt hóa đại chúng và cá nhân hóa 
1,2. Loại bỏ khâu trung gian 
1.4. Tiếp cận thị trường toàn cầu 
2. Thương mại điện tử: một mô hình kinh doanh mới 
3. Các dạng hoạt động thương mại điện tử 
4. Thách thức đối với các đoanh nghiệp 
4.1. Thiết lập và tích hợp các hệ thống 
4.2. Định giá : 
4.3. Thu hút khách hàng 
4.4. Cung cấp môi trường tự phục vụ 
4.5. Cung cấp địch vụ khách hàng hoàn hảo 
4.6. Các vấn đề về quản lý và quyết định 
4.6.1. Mất khả năng kiểm soát 
4.6.2. Những đòi hỏi thay đổi tổ chức 
4.6.3. Chi phí ấn (hidden cost) 


4.6.4. Khả năng nâng cấp, độ tin cậy và tính bảo mật 
4.7. Một số giải pháp 
5. Các hệ thông đoanh nghiệp tích hợp 
5.1. Khái niệm về tích hợp các chức năng và quy trình nghiệp vụ 
5.2. Hệ thông hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 
5.3. Hệ thông quản lý chuỗi cung ứng 
5.4. Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng 
5.5. Hệ thông quản lý tri thức 
6. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp kỹ thuật số 
6.1. Mạng doanh nghiệp và mạng mở rộng 
6.2. Chuẩn hóa, kết nỗi và tích hợp 
Câu hỏi ôn tập và thảo luận 


Tài liệu tham khảo 


12 


DANH MỤC TỪ VIÉT TÁT 


Trí tuệ nhân tạo 
Bộ xử lý toán học và logic 


Máy rút tiền tự động 


Doanh nghiệp với doanh nghiệp 
Doanh nghiệp với khách hàng cá nhân 


Doanh nghiệp với nhân viên 


Hệ thống trợ giúp thiết kế kiến trúc và cơ khí 
Công cụ phần mềm hệ thống 

Bộ nhớ chỉ đọc đạng đĩa compact 

Phó tống giám đốc phụ trách công nghệ thông tin 
Công nghệ thông tin 

Bộ xử lý trung tâm 

Cơ sở đữ liệu 

Chủ sở hữu 

Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng 

Màn hình công nghệ ống tia điện tử 

Khách hàng với khách hàng 

Khách hàng với doanh nghiệp 


Hệ thống thông tín hỗ trợ ra quyết định 
Đĩa ghi hình kỹ thuật số 


MICR 


14 


Chuyên đổi dữ liệu điện tử 

Hệ thống thông tin chuyên gia 

Hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành 

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 


Gigabyte 

Giám đốc 

Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định theo nhóm 
Giao diện đồ họa 


Chính phủ tới công dân 


Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản 


Hệ thống thông tin 


Đơn vị thực hiện lệnh 
Giao thức Internet 


Tể chức tiêu chuẩn quốc tế 


Kế hoạch sản xuất 
Hệ thống quản lý tri thức 
Hệ thống cung cấp tri thức 


Mạng cục bộ 
Mạng trên phạm vi thành phố 


Megabyte 
Nhận dạng ký tự từ tính 


Triệu chi lệnh trên một giây 


Hệ thống thông tin phục vụ quản lý 


Nối mạng lưu trữ 
Cạc giao diện mạng 


Hệ điều hành mạng 


Hệ thống tự động hóa văn phòng 
Nhận dạng ký tự quang 
Mô hình kết nối hệ thống mở 


Máy vi tính 
Thiết bị cầm tay 
Phổ thông trung học 


Công nghệ nối mạng lưu trữ 
Hệ thống quản lý chu trình cung ứng 
Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc 


Sản xuất 


Công nghệ chùm đĩa 

Bộ nhớ sơ cấp truy cập ngẫu nhiên 
Tập lệnh rút gọn 

Bộ nhở sơ cấp chỉ đọc 


Giao thức kiểm soát truyền thông 
Tổng giám đốc 
Thương mại điện tử 


TPS 
TSCĐ 
V-W 
VAN 
WAN 
WAP 


l6 


Hệ thống thông tin xử lý giao dịch 


Tài sản cố định 


Mạng giả trị gia tăng 
Mạng diện rộng 


Giao thức truyền số liệu không dây 


Chương †1 


GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG 
THÔNG TIN QUẢN LÝ 


Mục địch: Chương này cung cấp một số khái niệm cơ bản liên quan tới hệ thông 
thông tin và những ảnh hưởng của hệ thống thông tin đối với quản lý 
doanh nghiệp. 

Nội dung chính: Thời đại thông tin, các khái niệm cơ bản liên quan tới hệ thống 
thông tin, tại sao phải quân lý hệ thống thông tin, hệ thống thông tin là 


gì, các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp, xu hướng phát triển ứng 
dụng công nghệ thông tin trong quản ly doanh nghiệp. 


1. Thời đại thông tin 


Trước những năm 1980, trên thế giới gần như chưa biết tới khái niệm 
hệ thông thông tin quản lý. Các nhà quản lý không quan tâm tới việc xử lý 
các thông tin nhận được, và phân phối những thông tin đó trong doanh 
nghiệp của họ. Họ chăng quan tâm tới bản thân thông tin cũng như các lợi 
ích mà nó đem lại. Việc đâu tư vào hệ thống thông tỉn trong doanh nghiệp 
còn là một cái gì đó quá tốn kém và đem lại hiệu quả không cao. Quá trình 
thông tin giữa các nơi khác nhau trên điện rộng toàn cầu còn chưa đặt ra. 
Quá trình quân lý và tạo lập các quyết định quan trọng của doanh nghiệp 
mới chỉ chủ yêu dựa trên việc cân nhắc các hiện tượng nảy sinh trong môi 
trường kinh doanh một cách trực tiếp, thông qua kinh nghiệm, và bằng trực 
giác của người quản lý. 


Sang những năm 1990, thế giới đã thay đổi nhanh chóng. khiến cho các 
nhà quản lý không thể bỏ qua vai trò của hệ thống thông tin trong doanh 
nghiệp được nữa. Sự ra đờt của các công ty đa quôc gia, sự hội nhập của các 
công ty nhỏ và vừa để tạo thành các con rồng không lò rong thế giới kinh 
doanh, sự chuyên biến của nền kinh tế chung toàn cầu từ kinh tế công 
nghiệp theo các ngành nghề thành một nên kinh tế dịch vụ dựa trên cơ sở 
kiến thức và thông tin đã tạo ra những thách thức lớn cho các doanh nghiệp 
và việc quản lý chúng. Tất cả những chuyển biển đó đã khiến cho người ta 
phải suy nghĩ về cách thức sử dụng tri thức theo những phương thức hoàn 
toàn khác hắn. Nếu như trong những giai đoạn đầu tiên, tri thức được sử 
dụng để sống, đề tồn tại, sau đó, để làm việc, thì tới thời điểm hiện tại là đẻ 
tạo tri thức. 


Việc truyền thông giữa các vùng trên toàn thế giới và cùng với nó là 
việc thiết lập các quyết định trong mỗi một doanh nghiệp, như cách thức 
chuyển hàng hoá cho khách hàng, thiết lập mức giá bán của một loại hàng 
hoá nào đó, sự thay đôi chiến lược khuyến mại để đạt được hiệu quả khi có 
một sự kiện bất ngờ xảy ra, v.v... chỉ diễn ra trong vòng 24 giờ, đôi khi còn 
có thể nhanh hơn. Hơn thế nữa, ngày nay, khách hàng có thể tiền hành mua 
bán ở khắp nơi trên thế giới và năm vững sự thay đôi giá cả hàng hoá hết 
sức nhanh chóng, ngay khi việc thay đổi đó mới vừa được thực hiện ở một 
nơi cách đó hàng ngàn km. Tất cả những vấn đề đó có ý nghĩa vô cùng quan 
trọng đối với các doanh nghiệp và đòi hỏi các doanh nghiệp phai chú trọng 
hơn nữa tới công nghệ thông tin và việc tổ chức mạng lưới thông tỉn trong 
doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. 


Tầm quan trọng của hệ thống thông tín đã và đang ngày càng gia tăng 
trong các tổ chức và các doanh nghiệp. Vào đầu những năm 1970, việc sứ 
dụng hệ thông thông tin trong các doanh nghiệp mới chỉ đừng ở mức duy trì 
các báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, v.v... Do đó, hệ thông thông 
tin lúc bấy giờ mới chỉ được coi là hệ thông tin hỗ "trợ ra quyết định. Chức 
năng của nó mới chỉ bó gọn trong mục đích cung cấp các số liệu hỗ trợ cho 
quá trình đưa ra các quyết định hành động của các nhà quản lý. 


Vào những năm 1980, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ máy tính 
và đặc biệt là của các phần mềm máy tính, đã giúp cho hệ thống thông tin có 
một cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn trong các doanh nghiệp. Vào thời kỳ 
này, hệ thông thông tin đã bắt đầu vai trò phân tích sự kiện trên các dữ liệu 
thu thập được và thiết lập các mô hình quyết định để các nhà quản lý có thể 
lựa chọn ra phương á án tốt nhất để thực hiện. Thuật ngữ hệ thống chuyên gia 
và hệ thống hỗ trợ lãnh đạo đã ra đời do những chức năng đó. Ngày nay, hệ 
thống chuyên gia vẫn còn có tác dụng trong việc đưa ra một số lời khuyên 
có giá trị cho các nhà quản lý trong một số hữu hạn các trường hợp cụ thê. 


Đặc biệt hơn cả là vào cuối thế kỷ 20, một khái niệm mới về hệ thống 
thông tin đã ra đời, đó là khái niệm hệ thống thông tin chiến lược. Hệ thống 
thông tin đã đóng một vai trò trực tiếp trong việc điều khiển các hoạt động 
nhằm đạt được mục tiêu chiến lược của một doanh nghiệp. Đó cũng đồng 
thời là trách nhiệm mới của hệ thống thông tin đối với một doanh nghiệp. 


_ Thời đại thông tin được phân biệt với những thời đại khác bởi năm đặc 
điểm quan trọng: 


> Thời đại thông tin xuất hiện do sự xuất hiện của các hoạt động xã hội 
dựa trên nên tảng thông tin 


> Kinh doanh trong thời đại thông tin phụ thuộc vào công nghệ thông 


tin được sử dụng để thực hiện công việc kinh doanh. 
> Trong thời đại thông tin, năng suất lao động tăng lên nhanh chóng. 


> Hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin xác định sự thành công trong 
thời đại thông tin 

> Trong thời đại thông tin, công nghệ thông tin có mặt trong mọi sán 
phâm và dịch vụ. 


Bảng 1.1. Những điểm khác biệt của thời đại thông tin 


so với một số các thời đại khác 
Thời đại Thời đại Thời đại thông tin 
nông nghiệp công nghiệp 
Khoảng thời gian | Trước những năm | 1800 tới 1957 | 1957 tới nay 
1800 
h ` Lộ ` 


Nhân công chính † Nông dân Công nhân Nhân công tri thức 
trong nhà máy 


Quan hệ lao động | Con người và đất | Con người và | Con người và con 
đai máy móc người 
Công cụ chủ yếu Máy móc 


2. Các loại thông tin trong doanh nghiệp 


Công nghệ thông tin 


2.1. Phân biệt giữa dữ liệu và thông tin 


Nghiên cứu về hệ thống thông tin, một trong những vấn đề quan trọng 
cần phân biệt là sự khác biệt giữa hai khái niệm: dữ liệu và thông tin. Dữ 
liệu là những sự kiện hay những gì quan sát được trong thực tế và chưa hè 
được biến đổi sửa chữa cho bất cứ một mục đích nào khác, như việc một 
doanh nghiệp bán một lô hàng nào đó sẽ sinh ra rất nhiều đữ liệu vẻ số 
lượng hàng hoá bán, nơi bán hàng, thời gian bán hàng, địa điểm bán hàng, 
khách hàng chỉ trả bằng tiền mặt hay bằng séc chuyển khoản v.v... Nói một 
cách khác, dữ liệu là tất cả những đặc tính của các thực thể như con người, 
địa điểm, các đỗ vật và các sự kiện... Dữ liệu có thể có hai đạng: dữ liệu tính 
toán và đữ liệu đo đếm được. 


._ Khác với dữ liệu được coi như những nguyên liệu ban đầu, thông tin 
cân phải được phân biệt như một sản phẩm hoàn chỉnh thu được sau quá 
trình xử lý dữ liệu. Đôi khi, thuật ngữ đữ liệu và thông tin thường được sử 
dụng thay thế nhau trong một số trường hợp. Tuy vậy, trong những trường 
hợp đó, chúng ta vẫn cần xác định rằng rhông tin là những đữ liệu đã được 
xử lý sao cho nó thực sự có ý nghĩa đối với người sử dụng. 


19 


2.2. Các đặc tính của thông tin 


Chất lượng của thông tin được xác định thông qua những đặc tính sau: 


e_ Độ tin cậy: Độ tin cậy thê hiện độ xác thực và độ chính xác. Thông 
tin có độ tin cậy thấp sẽ gây cho doanh nghiệp những hậu quả tôi tệ. 
Chăng hạn hệ thống lập hoá đơn bán hàng có nhiều sai sót, sẽ gây ra 
sự phàn nàn từ phía khách hàng. Việc đó sẽ dẫn đến việc giảm số 
lượng khách hàng và doanh sô trong doanh nghiệp. 


« Tính đây đủ: Tính đây đủ của thông tin thể hiện sự bao quát các vấn 
để đáp ứng yêu cầu của nhà quản lý. Nhà quản lý sử dụng một thông 
tin không đầy đủ có thể dẫn đến các quyết định và hành động không 
đáp ứng được những đòi hỏi của tình hình thực tế. Điều đó sẽ làm hại 
doanh nghiệp. 


e Tính thích hợp và dễ hiểu: Trong một số trường hợp, nhiều nhà 
quản lý đã không sử dụng một sô báo cáo mặc dù chúng có liên quan 
tới những hoạt động thuộc trách nhiệm cuả họ. Nguyên nhân chủ yêu 
là do chúng chưa thích hợp và khó hiểu. Có thể là có quá nhiều thông 
tin không thích ứng cho người nhận, thiếu rõ ràng, sử dụng quá nhiều 
từ viết tắt hoặc đa nghĩa, hoặc sự bố trí chưa hợp lý của các phần tử 
thông tin. Điều đó dẫn đến hoặc là tốn phí đo tạo ra những thông tin 
không dùng, hoặc là ra các quyết định sai vì hiểu sai thông tin. 


e© Tính an toàn: Thông tin là một nguồn lực quý báu của tô chức cũng 
như vốn và nguyên vật liệu. Hiểm có đoanh nghiệp nào mà bất kỳ aI 
cũng có thể tiếp cận được tới vốn hoặc nguyên liệu. Đối với thông tin 
cũng tương tự như vậy. Thông tin cần được bảo vệ và chỉ những 
người được quyền mới được phép tiếp cận tới thông tin. Sự thiếu an 
toàn về thông tin cũng có thể gây ra những thiệt hại lớn cho tô chức. 


e Tính kịp thời: Thông tin cần được gửi tới cho người sử dụng vào 
đúng lúc cân thiết. 


2.3. Các dạng thông tin trong doanh nghiệp 


Trong doanh nghiệp, có ba dạng thông tin chủ yếu liên quan tới các 


mục đích sử dụng khác nhau (xem bảng 1.2). 


290 


« Thông tin chiến lược: Thông tin chiến lược có liên quan tới những 
chính sách lâu dài của một doanh nghiệp. Nó là mối quan tâm chủ 
yếu của các nhà quản lý cấp cao. Đôi với một chính phủ, thông tin 
chiến lược bao gồm những nghiên cứu về dân cư, những nguôn lực 
có giá trị đối với các quốc gia, số liệu thông kê về cán cân thu chỉ và 


đầu tư nước ngoài, .... Đối với một doanh nghiệp, nó bao gồm những 
thông tin về tiềm năng của thị trường và cách thức thâm nhập thị 
trường, chỉ phí cho nguyên vật liệu, việc phát triển sản phẩm, những 
thay đổi về năng suất lao động, và các công nghệ mới phát sinh. Vẻ 
bản chất, thông tin chiến lược là những thông tin liên quan tới việc 
lập kế hoạch lâu dài, thiết lập các dự án, và đưa ra những cơ sở dự 
báo cho sự phát triển tương lai. Phần lớn các thông tin chiến lược đều 
xuất phát từ những sự kiện hoặc những nguồn đữ liệu không có từ 
những quá trình xử lý thông tin trên máy tính. 


Bảng I.2. Tính chất của thông tỉn theo cấp quyết định 


Tác nghiệp Chiến thuật 


Đều đặn, lặp | Phần lớn làthường | Sau một thời kỳ 
lại kỳ, đều đặn đài, trong trường 
hợp đặc biệt 


Đặc trưng 
thông tin 


Tân suất 


Tính độc lập | Dự kiến trước 
của kết quả | được 


Dự đoán sơ bộ 
Có thông tin bất 


ngờ 
lệ Dự đoán cho 


Hiện tại và tương 

lai tương lai là chính 

Tổng hợp, thông kê | Tổng hợp, khái 
chức 


chủ yêu 
Cấu trúc cao Chủ yếu là có cầu 
trúc. Một số phi 
cầu trúc 
Độ chính xác | Rất chính xác _ | Một số đữ liệu có 
tính chủ quan 
Người sử Giám sát hoạt _ | Người quản lý cấp 
dụng động tác nghiệp | trung gian 
e Thông tin chiến thuật: là những thông tin sử dụng cho mục tiêu 
ngăn hạn (một tháng hoặc mội nãm), và thường là môi quan tâm của 


các phòng ban. Đó là những thông tin từ kết quả phân tích số liệu bán 
hàng và dự báo bán hàng, đánh giá dòng tiên dự án, yêu câu nguồn 


Chủ yếu không dự 
đoán trước được 


Thời điểm | Quá khứ và 
hiện tại 
Mức chí tiết | Rất chỉ tiết 


Tính câu trúc Phi câu trúc cao 


Mang nhiều tính 
chủ quan 


Người quản lý cấp 
cao 


21 


lực cho sản xuất, và các báo cáo tài chỉnh hàng năm. Dạng thông tin 
này thường xuất phát từ những dữ liệu của các hoạt động hàng ngày. 
Do đó, nó đòi hỏi một quá trình xử lý thông tin hợp lý và chính xác. 
Trong việc lập kế hoạch hành động chiến thuật, cần phải kết hợp 
nhiều thông tin từ các nguồn khác nhau trước khi đưa ra quyết định. 


« Thông tin điều hành (tác nghiệp): những thông tin này thường sứ 
dụng cho những công việc ngắn hạn diễn ra trong vài ngày hoặc 
thậm chí vài giờ ở mệt phòng ban nào đó. Nó bao gồm thông tin về 
số lượng chứng khoán mà doanh nghiệp đang có trong tay, về lượng 
đơn đặt hàng, về tiến độ công việc, ... Thông tin điều hảnh, về bản 
chất. được rút ra một cách nhanh chóng từ dữ liệu về các hoạt động. 
Nó thường đòi hỏi những hoạt động thu thập dữ liệu gấp rút. Nó có ít 
người sử dụng hơn là các thông tin chiến thuật, nhưng lại có những 
yêu cầu đặc biệt hơn so với các thông tin chiến thuật. 

2.4. Các nguồn thông tin của doanh nghiệp 


Thông tin được sử dụng trong các doanh nghiệp được thu thập từ hai 
nguồn chủ yếu: nguồn thông tin bên ngoài và nguôn thông tin bên trong. 


Nguồn thông tin bên ngoài: Mọi thông tỉn mang tính chất. định hướng 
của nhà nước và cập trên như luật thuê, luật môi trường, quy chế bảo hệ... là 
những thông tin mà bât kỳ một tô chức nào cũng phải lưu trữ và sử dụng 
thường xuyên. Những thông tin này thường được các tô chức của chính phủ 
cung cấp. Ngoài ra, những thông tin về thị trường và hoạt động của các đôi 
thủ cạnh tranh, các đối tác, các xu hướng thay đối, v.v... cũng là những 
thông tìn bên ngoài quan trọng mà doanh nghiệp quan tâm, theo dõi. Các đôi 
tượng cung cấp thông tin này bao gôm: 

> Khách hàng: Trong nền kinh tế thị trường thông tin về khách hàng 

vô cùng quan trọng. Các thông tin về khách hàng chính của doanh 
nghiệp thường được lưu lại trong các hô sơ về khách hàng. 

> Đối thủ cạnh tranh: Biết về đối thủ cạnh tranh trực tiếp là công việc 

hàng ngày của các doanh nghiệp hiện nay. 

> Doanh nghiệp có liên quan: Các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá có 

liên quan 

> Doanh nghiệp sẽ cạnh tranh: Muôn doanh nghiệp tồn tại lâu đài. 

nhà quản lý cần có những thông tin về đôi thủ cạnh tranh sẽ xuất hiện 
trong tương lai. 

> Các nhà cung cấp: Người bán đối với doanh nghiệp là đầu mối cần 

có sự chú ý đặc biệt. Thông tin về họ giúp doanh nghiệp hoạch định 


2 


được kế sách phát triển cũng như kiêm soát tốt chỉ phí và chất lượng 
sản phẩm hay dịch vụ của mình. 


+ Các tô chức của chính phủ: đóng vai trò là người cung cấp những 
thông tin có tính chính thức về mặt pháp chê 


Nhìn chung, thông tin thu thập từ nguồn bên ngoài doanh nghiệp có thê 
được cung cấp thông qua báo chí, tài liệu nghiên cứu đặc biệt của các tô 
chức cung cập thông tin chuyên biệt. 

Nguần thông tin nội tại trong doanh nghiệp: Ngoài nguồn thông tin 


bên ngoài, doanh nghiệp có một nguồn thông tin quan trọng từ hệ thống số 
sách và các báo cáo kinh doanh thường kỳ của doanh nghiệp. 


Tuỷ theo từng loại yêu cầu thông tin khác nhau, người ta sẽ tiến hành 
những bước xử lý dữ liệu khác nhau, và do đó. hình thành những hệ thông 
thông tin với các dạng khác nhau, phục vụ cho những mục tiêu đa dạng và 
có những đặc tả khác nhau về phần cứng và phần mềm, cũng như về người 
sử dụng và người điều hành. 


3. Hệ thống thông tin quản lý 
3.1. Thế nào là một hệ thống? 


Khái niệm về hệ thông cung cấp một thuật ngữ cơ bản để hiểu rõ làm 
thế nào doanh nghiệp có thể cung cấp giá trị cho khách hàng và làm thế nào 
để các doanh nghiệp có thể hoạt động hiệu quả. 


Hệ thống là một tập các thành phần được điều hành cùng nhau nhằm 
đạt được cùng một mục đích nào đó. Khái niệm về hệ thống khá quen thuộc 
với chúng ta trong đời sống xã hội: hệ thống giao thông, hệ thông truyền 
thông, v.v... Trong giáo trình này, chúng ta tập trung vào các hệ thống có sứ 
dụng công nghệ thông tin để thực hiện một hoạt động của doanh nghiệp 
hoặc của các tổ chức chính phủ. 

Hệ thống con bản thân nó cũng là một hệ thống nhưng là một thành 
phần của một hệ thống khác. Những hệ thống mà chúng ta xem xét thực 
chất đều là các hệ thống con năm trong một hệ thông khác và đồng thời 
cũng chứa các hệ thống con khác thực hiện những phần nhiệm vụ khác nhau 
của công việc. Việc hiểu được bất cứ một hệ thông đặc biệt nào đó thường 
đòi hỏi chúng ta phải có được một số kiến thức về hệ thống lớn mà nó phục 
vụ. 


Những yếu tố cơ bản của một hệ thống bao gồm: 
e Mục đích: lý do mà hệ thống tồn tại và là một tiêu chí được sử dụng 
khi đánh giá mức độ thành công của hệ thông. 


23 


© Phạm vì: Phạm vi của hệ thống nhằm xác định những gì năm trong 
hệ thống và những gì nằm ngoài hệ thống. 


e_ Môi trường: bao gồm tất cả những yêu tô nằm ngoài hệ thông. 


e Đầu vào: là những đối tượng và thông tin từ môi trường bên ngoài 
hệ thống được đưa vào hệ thông. 


e Đầu ra: là những đối tượng hoặc những thông tin được đưa từ hệ 
thông ra môi trường bên ngoài. 


3.2. Hệ thống thông tin quản lý 


Hệ thống thông tin quản ÿ là một hệ thống Chức năng thực hiện việc 
thụ thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin hỗ trợ việc rq quyết định, điều 
khiển, phán tích các vẫn để, và hiển thị các vấn đề phức tạp trong một tô 
chức. 


Hệ thông thông tin có thể bao gồm những thông tin cụ thê và đặc biệt 
về một con người, về các địa điểm khác nhau, về các sự kiện bên trong một 
tổ chức hoặc trong một môi trường xung quanh đó. 


Những hoạt động chủ yếu xảy ra trong một quá trình xử lý đữ liệu của 
một hệ thông thông tin có thê nhóm thành các nhóm chính như sau (xem 
hình 1.1): 


se Nhập dữ liệu: Hoạt động thu thập và nhận dữ liệu từ trong một 
doanh nghiệp hoặc từ môi trường bên ngoài để xử lý trong một hệ 
thống thông tin. 


« Xử lý thông tin: Quá trình chuyển đổi từ những dữ liệu hỗn hợp bên 
ngoài thành dạng có ý nghĩa đôi với người sử dụng. 


e Xuất dữ liệu: Sự phân phối các thông tin đã được xử lý tới những 
người hoặc những hoạt động cần sử dụng những thông tin đó. 


e Lưu trữ thông tin: Các thông tin không chỉ được xử lý để sử dụng 
ngay tại thời điểm doanh nghiệp thu nhận được nó, mà hơn thể, trong 
tương lai, khi tiến hành phân tích để xây dựng các kế hoạch mới “hoặc 
đưa ra các quyết định có tính hệ thông, các thông tín này vẫn cần để 
sử dụng. Vì vậy, việc lưu trữ thông tin cũng là một trong các hoạt 
động quan trọng của hệ thống thông tin. Các thông tin được lưu trữ 
thường được tô chức dưới dạng các trường, các file, các báo cáo. và 
các cơ sở đữ liệu. 

« Thông tin phản hồi: hệ thống. thông tin thường được điều khiển 
thông qua các thông tin phản hồi. Thông tin phản hồi là những dữ 


24 


liệu xuất, giúp cho bản thân những người điều hành mạng lưới thông 
tin có thể đánh giá lại và hoàn thiện quá trình thu thập và xử lý dữ 
liệu mà họ đang thực hiện. 


MÔI TRƯỜNG 


Khách hàng TỔ CHỨC Người cung cấp 


Lưu trữ thông tin xử lý và thu thập ˆ 


HỆ THỐNG THÔNG TIN 


Xử lý dữ liệu 
ân dữ liê -_ Phân tích . "Xuất dữ hêu ` 
Nhập dữ liệu HA Xuất dữ liệu 


Phản hồi 


Hình 1.1. Các chức năng chính của hệ thống thông tin. 
(Nguôn: Laudon, 2002). 


Lưu ý, hệ thống thông tin không nhất thiết phải cần đến máy tính - mặc 
dù ngày nay công nghệ thông tin giúp vận hành các hệ thống thông tin hiệu 
quả hơn nhiều. Hệ thống thông tin thủ công có thể sử dụng giấy và bút, và 
vân được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. Hệ 
thống thông tin vi tính (Computer Based Information Šystem) dựa vào 
công nghệ phần cứng và phần mềm máy tính để xử lý và phổ biến thông tin. 
Trong giáo trình này, khi sử dụng cụm từ hệ (hồng thông tin, chúng ta chỉ 
nhắc tới hệ thống thông tin vi tính. 


Mặc dù hệ thống thông tin vi tính sử r dụng công nghệ thông tin để xử lý 
đữ liệu thô thành thông tin có ý nghĩa, cần phân biệt rõ máy tính và chương 
trình vi tính với hệ thống thông tin. Các máy tính điện tử và các chương 
trình phần mềm là nền tảng kỹ thuật, công cụ và nguyên liệu cho hệ thống 
thông tin hiện đại. Máy tính là “thiết bị lưu trữ và xử lý thông tin. Các 
chương trình vi tính, hay phần mềm, là tập hợp các chỉ thị nhằm hướng dẫn 
và điều khiển xử lý máy tính. Tìm hiểu hoạt động của máy tính và các 


2 


chương trình đóng vai trò rất quan trọng trong việc thiết kế giải pháp cho 
các vấn để của doanh nghiệp, nhưng máy tính chỉ là một phần của hệ thông 
thông tin. 


Máy tính và các chương trình là những yếu tố không thể thiếu của hệ 
thông thông tin vi tính, nhưng, chỉ bản thân chúng thôi không z thể tạo ra được 
thông tin mà doanh nghiệp cần. Đề tìm hiểu về hệ thông thông tin. ta cần 
phải năm được các vẫn để cần giải quyết, các quy trình thiết kế và triển 
khai, và cả các quy trình đưa ra giải pháp. Các nhà quản lý hiện đại phải biết 
phối hợp những hiểu biết về máy tính với kiến thức về hệ thông thông tín. 


4. Phân loại các hệ thống thông tin quản lý 


Như trên đã đẻ cập tới, do có những mục đích khác nhau, các đặc tính 
và các cấp độ quản lý khác nhau, nên có rất nhiều dạng hệ thông thông tIn 
tồn tại trong một tổ chức. Các dạng hệ thống thông tin trong tô chức cỏ thể 
được phân loại theo các phương thức khác nhau. 


4.1. Phân loại theo cấp ứng dụng 


Trong hình 1.2, doanh nghiệp được chia thành bến cấp: chiến lược, 
chiến thuật, chuyên gia, và tác nghiệp. Ngoài ra, các hệ thống thông tin còn 
được tiếp tục chia thành năm khu vực chức năng: bán hàng và marketing. 
sản xuất, tải chính, kế toán, và tổ chức nhân sự. Các hệ thống thông tỉn trong 
doanh nghiệp nhằm phục vụ cho các cấp bậc và chức năng khác nhau 
(Anthony, 1965). 


Hệ thông thông tin cấp tác nghiệp: trợ giúp các cấp quản lý bậc thấp 
như trưởng nhóm, quản đốc... trong việc theo đối các hoạt động và giao 
dịch cơ bản của doanh nghiệp như bán hàng, hóa đơn, tiền mặt, tiền lương, 
phê duyệt vay nợ, và lưu thông nguyên vật liệu trong nhà máy. Mục đích 
chính của hệ thống ở cấp này là để trả lời các câu hỏi thông thường và giám 
sát lưu lượng giao dịch trong doanh nghiệp. Còn bao nhiêu sản phẩm tồn 
kho? Anh X đã lĩnh lương chưa? Đề trả lời những câu hỏi dạng nảy, thông 
tin thường phải chính xác, cập nhật thường xuyên, và đễ sử dụng. Ví dụ về 
hệ thống thông tin thuộc loại này bao gôm: hệ thống lưu các khoản rút tiền 
khỏi tài khoản ngân hàng từ một máy rút tiền tự động (ATM), hoặc hệ thống 
theo dõi giờ làm việc của công nhân tại nhà máy. 


Hệ thống thông tin cấp chuyên gia: cung cấp kiến thức và dữ liệu cho 
những người nghiên cứu trong một tô chức. Mục đích của hệ thống này là 
giúp đỡ các doanh nghiệp phát triển các kiến thức mới, thiết kế sản phâm, 
phân phối thông tin, và xử lý các công việc hàng ngày trong doanh nghiệp. 


Hệ thông thông tin cấp chiến thuật: được thiết kế nhằm hỗ trợ điều 


26 


khiển, quản lý, tạo quyết định, và tiến hành các hoạt động của các nhà quản 
lý câp trung gian. Quan trọng là hệ thống cần giúp các nhà quản lý đánh giá 
được tình trạng làm việc xem có đang trong tình trạng tốt hay không. Ở cấp 
này, các thông tin cung cấp chủ yếu thông qua các báo cáo hàng tháng, hàng 
quý, hàng năm v.v... Các hệ thống cấp chiến thuật thường cung cấp báo cáo 
định kỳ hơn là thông tin về các hoạt động. Một ví dụ là hệ thống quản lý 
công tác phí báo cáo về toàn bộ chỉ phí đi lại, ăn ở, tiếp khách của nhân viên 
các phòng ban của công ty, đánh dấu những trường hợp mà chỉ phí thực 
Vượt quá ngân quỹ. 


Một số hệ thống cấp chiến thuật hỗ trợ cho các quyết định bất thường 
(Keen và Marton, 1978). Chúng thường giải quyết các vấn đề ít có cấu trúc 
hơn, những yêu cầu về thông tin cũng ít rõ ràng hơn. Các hệ thống loại này 
thường trả lời câu hỏi dạng "nếu-thì": Nếu chúng ta tăng gấp đôi doanh số 
bán ra vào tháng 12 thì sẽ ảnh hưởng tới lịch trình sản xuất như thế nào? 
Nếu hoạt động của nhà máy bị đình lại 6 tháng thì điều gì sẽ xảy ra với việc 
thu hồi vốn đâu tư? Trả lời những câu hỏi này đòi hỏi nhiều dữ liệu từ bên 
ngoài doanh nghiệp, cũng như dữ liệu nội bộ không dễ truy cập được từ các 
hệ thống cấp tác nghiệp thông thường. 


CÁC DẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN CÁC NHÓM SỬ DỤNG 


Cấp chiến lược Cấp lãnh đạo 


Cấp chiến -Z Ẵ À- lý cấp trung gian 
li Ñ- v 


Bán hàng Sản xuất Tài chính Kế toán Nhân lực 
và marketing 


Cấp chuyên 


Hình 1.2. Các dạng hệ thống thông tin theo cấp sử dụng 
(Nguôn: Anthony, 1963). 


27 


Hệ thống thông tìn cấp chiến lược: giúp các nhà quản lý cấp cao xử lý 
và đưa ra các hướng chiến lược cũng như các xu hướng phát triên lâu dải. 
Mục tiêu của hệ thông thông tín là giúp cho doanh nghiệp có khả năng thích 
ứng tốt nhất với những thay đổi rong môi trường. Những câu hỏi họ đặt ra 
tương tự như: Doanh nghiệp cần tuyển thêm bao nhiêu nhân công trong 
vòng 5 năm tới? Xu hướng giá thành nguyên liệu đầu vào về lâu dài sẽ là gì, 
và công ty sẽ chịu được mức chỉ phí nào? Nên sản xuất sản phẩm nào sau 5 
năm tới? 


4.2. Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra 


Ngoài cách phân loại trên, còn có thê phân loại hệ thống thông tin theo 
mục đích phục vụ của thông tin đầu ra. 


4.2.1. Hệ thống thông tin xử lý giao dịch 


Hệ thống thông tin xử lý giao dịch (Transaction Processing SStEH - 
TPS) là hệ thông thông tin cơ bản phục vụ cấp tác nghiệp của doanh nghiệp. 
TPS là một hệ thống thông tin giúp thí hành và lưu lại những giao dịch 
thông thường hàng ngày cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ví dụ: 
nhập đơn đặt hàng, đặt phòng khách sạn, bảng lương, lưu hồ sơ nhân viên, 
và vận chuyển vật tư. Chúng trợ giúp chủ yêu cho các hoạt động ở mức tác 
nghiệp. Những hệ thống thuộc loại này bao gồm: hệ thống trả lương, hệ 
thống lập đơn đặt hàng, làm hoá đơn, theo đối khách hàng, theo dõi nhà 
cung cấp, cập nhật tài khoản ngân hàng, hệ thống tính thuế phải trả của 
người nộp thuế, . 


Hình 1.3 mô tả một TPS quản lý tiền lương, nghĩa là một hệ thống xử lý 
giao dịch kế toán thông thường có ở hầu hết các công ty. Hệ thống tiền 
lương giúp giám sát việc thanh toán tiền lương, thưởng, phúc lợi cho nhân 
viên. Tệp tin chủ đạo được tập hợp từ những mẫu thông tín rời rạc (như họ 
tên, địa chỉ, hay số hiệu nhân viên) được gọi là các thành tố dữ liệu. Dữ liệu 
được nhập vào hệ thông, cập nhật các thành tố dữ liệu. Các thành tô trong 
tệp tin chủ đạo được tổng hợp theo nhiều cách để lập ra các báo cáo theo 
yêu cầu của ban lãnh đạo và các-cơ quan quản lý hay để gửi phiếu thanh 
toán cho nhân viên. Các TPS này có thể tạo ra các báo cáo tông hợp khác từ 
những thành tổ dữ liệu đang lưu trữ. 


Hệ thống xử lý giao dịch thường đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh, đến nỗi sự cỗ của TPS trong vòng Ít giờ đồng hồ có thể 
gây thiệt hại nặng nề cho công ty và còn có thể ảnh hưởng tiêu cực tới các 
công ty khác. 


28 


4.2.2. Hệ-thống thông tin phục vụ quản lý 


Hệ thống thông tin phục vụ quản lý (Management Inƒormation 
ŠySfem - MIS): phục vụ các hoạt động quản lý của tổ chức. Các hoạt động 
này nằm ở mức điều khiển tác nghiệp, điều khiển quản lý hoặc lập kế hoạch 
chiến lược. Chúng chủ yếu dựa vào các cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi các hệ 
xử lý giao dịch cũng như từ các nguồn dữ liệu ngoài tổ chức. Do các hệ 
thống thông tin quản lý phần lớn dựa vào các dữ liệu sản sinh từ các hệ xử 
lý giao dịch, chất lượng thông tin mà chúng sinh ra phụ thuộc nhiều vào quá 
trình vận hành cuả hệ xử lý giao dịch. Thông thường hệ thông chỉ quản lý 
các sự kiện nội bộ. MIS chủ yếu phục vụ các chức năng lập kế hoạch giám 
sát và ra quyết định ở cấp quản lý. 


Hình 1.4 giải thích cách mà một MIS thông thường chuyền đổi dữ liệu 
giao dịch từ sản xuất, kế toán thành các tập tin MIS sử dụng đê cung câp 
báo cáo cho nhà quản lý. 


Dữ liệu về nhân viên (từ nhiều phòng ban) Quyết toán: lương : 
† 
__ Hệ thống ` `°s c.. Báo cáo 
* Trà lương *> Quản lý 
' Quản lý tài liệu 
l3 nhện b s=== - 
Các dữ liệu trong Kiểm tra của nhân viên 
tệp bảng trả lương | Tre re se > 


Nhân viên Số hiệu . 
Tên 79 K5) 
Địa chỉ \ 
Phòng Giố, TS ngan SG GSrờnzouwie 


. Bàng lương 4 
Nức bu | te. '§ốhiệu Tên Tổng Thuế Thu nhập 
Thời gian nghỉ | trực t3" hài viện __ lương. thu nhập 
Tổng lương _' tuyến: 


Thunhập  hu 45848. Nguyễn Văn A_2000000400000.- 6000000 
Các số liệu đi kèm | nhập  EẾÃ4Ã4 AjŸ/Z? 

Thuế thu nhập 

Khác Sì 


ị 


Hình 1.3. Ví dụ hệ thống thông tin xử lý giao dịch 
(Nguồn: Laudon, 2002, trang 41). 


29 


Hệ thống xử lý giao dịch Hệ thống thông tin quản lý 


Hệ thống  ' ưng 
xử lý Các tệp MIS ị 
Đơn hàng na 


Hệ thống Í_ 
lập KH 
nguyên 
vật liệu 
—— Nhà 
quản lý 


Hình 1.4. Ví dụ về MIS 
(Nguồn: Laudon, 2002, trang 43). 


MIS thường phục vụ các nhà quản lý quan tâm tới những kết quả hàng 
tuần, hàng tháng hay hàng năm — chứ không phải hoạt động hàng ngày. MIS 
cung câp câu trả lời cho các câu hỏi thông thường đã được định trước và có 
một quy trình định trước để trả lời chúng. Ví dụ, báo cáo MIS lập danh sách 
tổng khối lượng đường được sử dụng ở quý này bởi một mạng lưới quán cà 
phê, hoặc so sánh tổng doanh số hàng năm của một số sản phẩm so với mục 
tiêu đề ra. Hệ thống phân tích năng lực bán hàng, theo dõi chỉ tiêu, theo dõi 
năng suất, nghiên cứu thông tin về thị trường ... là những ví dụ về MIS. 


Các hệ thống này thường không linh hoạt và ít có khả năng phân tích. 
Phần lớn các MIS sử dụng các kỹ năng đơn giản như tổng kết và so sánh 
chứ không phải các phương pháp toán học phức tạp hay thuật toán thống kê. 


4.2.3. Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định 


Hệ thống thông tỉn hỗ trợ ra quyết định (Decision SŠupport 'Š)sfem - 
DSS) là hệ thống được thiết kế với mục đích rõ ràng là trợ giúp các hoạt 
động ra quyết định. Về nguyên tắc, một hệ thống trợ giúp ra quyết định phải 
cung cấp thông tin cho phép người ra quyết định xác định rõ tình hình mà 


30 


một quyết định cần phải ra. Thêm vào đó, nó còn phải có khả năng mô hình 
hoá để có thể phân lớp và đánh giá các giải pháp. Đây là một hệ thống đối 
thoại có khả năng tiếp cận một hoặc nhiều cơ sở đữ liệu và sử dụng một 
hoặc nhiều mô hình đề biểu diễn và đánh giá tình hình. 


4.2.4. Hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành 


Hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành (Executive “SHppOFI 'Šysie - 
È S5) tạo ra một môi trường khai thác thông tin chung chứ không cung cập 
bất cứ ứng dụng hay chức năng cụ thể nào. ESS được thiết kế để tông hợp 
dữ liệu cả về những sự kiện bên ngoài như các quy định thuế mới hay các 
động thái của đối thủ cạnh tranh, và cả những thông tin tông hợp từ hệ thông 
nội bộ MIS và DSS. Hệ thống sàng lọc, đúc kết và chỉ ra những đữ liệu chủ 
chốt, giảm thiểu thời gian và công sức để nắm bắt thông tin hữu Ích cho các 
lãnh đạo. ESS sử dụng phần mềm đồ họa tiên tiến nhất và có thể chuyển tải 
đồng thời các biểu để và dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau tới cấp lãnh đạo. 


Không giống các loại hệ thống thông tin khác, ESS không được thiết kế 
riêng cho các vẫn đề cụ thể. Thay vào đó, ESS cung cấp các công cụ để tổng 
hợp dữ liệu, theo dõi, ước lượng các xu thế tuỳ theo yêu cầu của người sử 
dụng. Trong khi các DSS có tính phân tích cao, thì ESS ít sử dụng các mô 
hình phân tích. ESS giúp trả lời các câu hỏi như: Doanh nghiệp nên phát 
triển lĩnh vực kinh doanh nào? Các đối thủ cạnh tranh đang làm gì? Cần 
phải sáp nhập doanh nghiệp với công ty nào khác để đối phó với những thay 
đổi bất lợi trên thị trường? Nên chuyên nhượng công ty con hay bộ phận nào 
để có tiền cho các vụ sáp nhập? ESS được thiết kế chủ yếu cho cấp lãnh đạo 
cao nhất. Do đó chúng tập hợp các giao điện đồ hoạ dễ sử dụng. 


4.2.5. Hệ thống chuyên gia 


Hệ thống chuyên gia (Expert System - b9) là những hệ thông cơ sở trí 
tuệ nhân tạo, có nguồn gốc từ nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, trong đó có sự 
biểu diễn bằng các công cụ tin học những trì thức của một chuyên gia về 
một lĩnh vực nào đó. Hệ thông chuyên gia được hình thành bởi một cơ sở trí 
tuệ và một hệ động cơ suy diễn. Có thể xem lĩnh vực hệ thông chuyên gia 
như mở rộng của những hệ thống , đối thoại trợ giúp ra quyết định có tính 
chuyên gia hoặc như một cơ sở tiếp nối của lĩnh vực hệ thống trợ giúp ra 
quyết định có tính chuyên gia hoặc như một sự tiếp nỗi của lĩnh vực hệ . 
thông trợ giúp lao động trí tuệ. 


Hệ thống Cung cấp trí thức (Knowledge Working System - KH/S) và 
Hệ thống tự động hóa văn phòng (Office Aufomated 'ŠÿSfem - OAS) phục 
vụ nhu câu ở cập chuyên gia của doanh nghiệp. KWS hỗ trợ lao động tri 


31 


thức, còn OAS giúp ích cho lao động dữ liệu (mặc dù chúng cũng được sử 
dụng rộng rãi bởi lao động tri thức). 


Lao động tri thức (knowledge worker) là những nhân công có trình độ 
cao và thường thuộc những ngành nghề được thừa nhận như: kỹ sư, bác sĩ, 
luật sư và nhà khoa học. Công việc của họ bao gồm tạo ra thông tin và kiến 
thức mới, Ví dụ về KWS có thẻ là hệ thông hỗ trợ thiết kế kiến trúc hay cơ 
khí (CAD), hệ thắng phân tích chứng khoán, hệ thống phát triển phần mềm.. 


Các hệ thống tự động hóa văn phòng là những ứng dụng được thiết kế 
nhằm hỗ trợ các công việc phối hợp và liên lạc trong văn phòng. Hệ thống 
văn phòng liên kết các lao động tri thức, các đơn vị, và bộ phận chức năng. 
Hệ thống này giúp liên hệ với khách hàng, nhà cung cấp và các tổ chức khác 
ở bên ngoài công ty, và phục vụ như một kho xử lý thông tin và kiến thức. 


Các hệ thông tự động hóa văn phòng giúp quản lý văn bản thông qua 
chức năng xử lý văn bản, chế. bản điện tử, nhận diện văn bản và quản lý tập 
tin; giúp quản lý thời gian biểu qua chức năng lịch điện tử; và giúp Hiên lạc 
thông qua thư điện tử, hay các chức năng truyền giọng nói và hình ảnh qua 
mạng. 


4.2.6. Mối quan hệ giữa các hệ thống nói trên 


Hình 1.5 thể hiện mối liên hệ giữa các hệ thông phục vụ các cấp khác 
nhau trong doanh nghiệp. TPS là nguôn dữ liệu chủ yêu cho các hệ thống 
khác trong khi ESS là nơi tiếp nhận đữ liệu từ những hệ thống thấp hơn. Các 
loại hệ thông còn lại cũng có thể trao đổi dữ liệu với nhau. Dữ liệu còn có 
thể được trao đổi giữa các hệ thống phục vụ những bộ phận chức năng khác 
nhau. Ví dụ: một đơn đặt hàng lưu ở hệ thống bán hàng có thể được chuyển 
tới hệ thống sản xuất, trở thành một giao dịch cho việc sản xuất và vận 
chuyển sân phẩm được yêu cầu trong đặt hàng, hoặc tới một MÍS cho việc 
báo cáo tài chính. 


Rõ ràng, sự kết hợp giữa các hệ thống này đem lại lợi ích khá lớn vì 
thông tin có thê lưu chuyên đễ dàng giữa các bộ phận khác nhau của doanh 
nghiệp, và cùng một đữ liệu không phải nhập nhiều lần vào các hệ thông 
khác nhau. Tuy nhiên, việc tích hợp hệ thống rất phức tạp, chỉ phí cao và 
mất thời gian. Do vậy, mỗi doanh nghiệp cân phải cân nhắc kỹ giữa nhu cầu 
tích hợp hệ thống của mình và những khó khăn sẽ nảy sinh khi đáp ứng nhủ 
cầu đó. 


4.3. Phân loại hệ thống thông tin theo chức năng nghiệp vụ 


Tương tự như phân loại theo cấp tô chức, hệ thông thông tỉn còn có thể 
được phân loại theo chức năng chúng phục vụ trong doanh nghiệp. Theo 


32 


cách phân loại này, mỗi một dạng hệ thống thông tin sẽ được gọi tên theo 
chức năng nghiệp vụ mà chúng hỗ trợ trong cả cấp tác nghiệp, cấp chiến 
thuật, và cấp chiến lược. Những ví dụ về hệ thống thông tin dạng này bao 
gồm: hệ thống quản lý bán hàng và marketing, hệ thống quản lý nhân sự, hệ 
thống thông tin kế toán, tài chính, v.v... Chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn về 
các dạng hệ thống thông tin này trong chương Š của giáo trình. 


Hệ thông 
hô trợ 
điêu hành 


Hệ thống 
chuyên gia F 
(KWS & “¡giao dịch: 
OAS) (TPS)- 


Hình 1.5. Mỗi quan hệ giữa các dạng hệ thống thông tin 
(Nguôn: Laudon, 2002). 


5. Vai trò và tác động của hệ thống thông tin trong doanh 

nghiệp 

Khác với thời kỳ những năm 1950, khi mà các doanh nghiệp chủ yếu sử 
dụng hệ thông thông tin để giảm chỉ phí cho các công việc giây tờ thông 
thường, hiện nay, hệ thống thông tin có thể đóng một vai trò chiến lược 
trong một tổ chức. Doanh nghiệp sử dụng hệ thống thông tin ở mọi cấp quản 
lý trong doanh nghiệp. Không những chỉ đóng vai trò là người cung cấp báo 
cáo liên tục và chính xác, mà hơn thế nữa, các hệ thống thông tin đã thực sự 
trở thành một công cụ, một vũ khí chiến lược để các doanh nghiệp dành 
được ưu thế cạnh tranh trên thị trường và duy trì những thế mạnh sẵn có. 


Có thể kể ra đây một số những ảnh hưởng quan trọng của hệ thống 
thông tin quản lý giúp các doanh nghiệp có được những ưu thế cạnh tranh 
mà họ mong muôn: 

(1) Đầu tư vào công nghệ thông tin sẽ giúp quá trình điều hành của 

doanh nghiệp trở nên hiệu quả hơn. Thông qua đó, doanh nghiệp 


33 


có khả năng cắt giảm chỉ phí, tăng chất lượng sản phẩm, và hoàn 
thiện quá trình phân phối sản phẩm và dịch vụ của mình. Hiện nay, 
nhiều nhà máy sản xuất ô tô đã sử dụng công nghệ sản xuất có hỗ 
trợ của máy tính để điều khiển quá trình sản xuất và kiểm tra chất 
lượng sản phẩm. Việc phân phối xe ô tô và các phụ tùng thay thế, 
cũng như việc chỉ trả của khách hàng, và thông tin về bán hàng hay 
VỆ, tình hình tài chính giữa các vùng khác nhau đều sử đụng mạng 
viễn thông. Nhờ phương thức đó, doanh nghiệp đã hoạt động hiệu 
quả hơn rất nhiều và đồng thời cũng giảm được chỉ phí ở mức lớn 
nhất có thê. Nhìn chung, phương thức sử dụng hệ thống thông tin 
trong quản lý phù hợp với các doanh nghiệp có chiến lược giảm chỉ 
phí. 


(2) Xây dựng hệ thống thông tin sẽ giúp các doanh nghiệp có được u 


thể cạnh tranh bằng cách xây dựng mỗi quan hệ chặt chế với 
người tua hàng và những người CHHg cấp nguyên vật liệu. Phần 
lớn các công ty viễn thông đều rất chú trọng hoạt động này. Họ 
khuyến khích khách hàng qua việc mua bán và cung câp các dịch 
vụ thông tin nhanh nhất có thể. 


(3) Một tác dụng khác của hệ thống thông tin là khuyến khích các 


hoạt động sáng tạo trong doanh nghiệp. Đó là quá trình phát triển 
sản phẩm mới, dịch vụ mới và các quá trình sản xuất hoặc hoạt 
động mới trong doanh nghiệp. Việc này có thể tạo ra các cơ hội 
kinh doanh hoặc các thị trường mới cho doanh nghiệp. 


(4) Một trong những vấn đề cần nhân mạnh ở đây là việc tạo thành các 


@G) 


chỉ phí chuyển đôi trong mối quan hệ : giữa đoanh nghiệp với khách 
hàng hoặc người cung cấp của nó. Điều đó có nghĩa là, khách hàng 
hoặc người cung cập hàng bị gắn chặt vào các thay đổi công nghệ 
bên trong doanh nghiệp, và họ sẽ phải chịu những chị phí đáng kể 
về thời gian, tiền bạc, và cả sự không thuận tiện nêu họ chuyển 
sang sử dụng hoặc cung cấp sản phẩm cho một doanh nghiệp khác. 
Việc các hãng hàng không đầu tư xây dựng hệ thống thông tin 
trong hãng một cách hoàn hảo và do đó trợ giúp cho hệ thống đặt 
vé tự động của mình chính là một biểu hiện của việc đầu tư vào hệ 
thông tin đã đem lại ưu thế cạnh tranh cho các hãng này. 


Đầu tư vào công nghệ thông tin còn có khá năng tạo ra một số đạng 
hoạt động mới của doanh nghiệp. 


s* Tổ chức ảo: Các tổ chức kiểu này không thực sự tồn tại ở dạng vật 


chất. Chúng được tạo thành dựa trên sự thoả thuận giữa các đôi tác 


khác nhau. Một nhóm các cá nhân sẽ sử dụng các bảng tin trên máy 
tính đẻ truyền đạt thông tỉn, trao đổi các M kiến với nhau. Dạng hoạt 
động này thường hay tôn tại trong các tô chức khoa học. Các thành 
viên có thể tổ chức các cuộc hội thảo hàng kỳ với các thoá thuận 
được trao đổi thông qua hệ thống thư điện tử. 


% Tổ chức theo thoả thuận: Có một số tổ chức được hình thành thông 
qua các thoả thuận và việc truyền thông điện từ. Trong đó, các tô 
chức sử dụng hệ thống truyền thông tin để tạo ra những kho hàng ảo, 
cho việc lưu trữ hàng hoá. Nhờ đó, một doanh nghiệp cung cấp hoa 
tươi như dịch vụ chuyến hoa của bưu điện có thê cung cấp hoa tươi 
cho khách hàng ở bất cứ nơi nào và ở bất cứ thời điểm nào. 


s* Các tổ chức theo truyền thông với các bộ phận cẫu thành điện tử: 
Dạng tổ chức này rât quen thuộc với các doanh nghiệp. Nó chỉ thay 
thể một số phòng ban của doanh nghiệp bằng cơ câu truyền thông 
điện tử. Sử dụng các thiết bị truyền thông điện tử hỗ trợ cho các tô 
chức theo truyền thống đòi hỏi người quản lý luôn phải đặt ra câu 
hỏi liệu công nghệ thông tin có khả năng thay thể hoàn toàn cho 
thành phần đó của tô chức hay không. 


s* Liên kết tổ chức: Đây là dạng tổ chức được thành lập giữa các 
khách hàng và những nhà cung cấp. Các khách hàng lớn thường gửi 
đơn đặt hàng theo lịch trình kinh doanh của họ và đòi hỏi các nhà 
cung cấp nhỏ phải cung cấp cho họ như thê đó là một thành viên của 
một tô chức mẹ. Các doanh nghiệp sản xuất ôtô và xe máy thường 
hay thiết lập những mỗi quan hệ như vậy. 


6. Xu hướng phát triển của hệ thống thông tin 


Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, các doanh nghiệp đang có xu 
hướng đây mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Mới trước đây 10 
năm, các doanh nghiệp Việt Nam hâu như còn hết sức xa lạ với cái gọi là sử 
dụng hệ thống thông tỉa cho mục đích quản lý. Chỉ có một số các ông chủ 
doanh nghiệp giâu có sử dụng hệ thống máy tính như một vật trưng bày đề 
khuyt ếch trương thanh thế của doanh nghiệp. Nhưng giờ đây, đó không còn 
là điều mới mẻ nữa mà phần nảo đã trở thành một công cụ không thể thiếu 
trong công tác quản lý ở mọi cơ quan khác nhau, từ các cơ quan hành chính 
sự nghiệp, tới các cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, kinh 
doanh, tạo ra của cải vật chất cho toàn xã hội. Các doanh nghiệp đã cảm 
nhận được hết tất cả những lợi ích của việc sử dụng máy tính trong hoạt 
động sản xuất, kinh đoanh, và để lưu trữ, khai thác, xử lý những thông tin 
sẵn có trong doanh nghiệp. 


35 


Trong khoảng vài năm trở lại đây, không chỉ có các hệ thống máy tính 
cục bộ lên ngôi mà trên toàn bộ thị trường Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện cái 
gọi là hệ thông mạng thông tin quốc tế - Internet. Việc sử dụng Internet đã 
giúp cho các doanh nghiệp tăng khả năng kinh doanh lên gấp bội và đó là 
một trong những nguyên nhân chính thúc đây một nước còn lạc hậu về trang 
thiết bị và kỹ thuật như nước ta đầu tư vào phát triển hệ thống truyền tin qua 
mạng Internet này. 


Một câu hỏi đặt ra ở đây là, bằng cách nào mà mạng Internet có thể 
giúp các doanh nghiệp tăng khả năng kinh doanh của nó? Trước hết, đó là 
do khả năng trao đổi nhanh chóng thông tin từ nơi này tới nơi khác, giúp 
cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty đa quốc gia có khả năng thiết 
lập hệ thống liên lạc và trao đổi những kẻ hoạch hành động một cách nhanh 
chóng và đúng lúc. Thông tin nhanh và kịp thời bao giờ cũng là yếu tố luôn 
được lưu ý tới. Các kỹ thuật truyền thông ra đời từ trước tới nay đều nhằm 
giúp cho con người có khả năng trao đổi thông tin nhanh nhất. Sự ra đời của 
mạng Internet cũng không nằm ngoài mục đích đó. 


Bên cạnh khả năng cung cấp thông tin lớn mạnh và tức thời, Internet 
còn là một mạng lưới tiệp thị tốt nhất mà ngày nay các doanh nghiệp có thể 
sử dụng để tiếp cận các khách hàng trực tiếp và gián tiếp của mình ở mọi 
nơi trên thế giới. 


Một xu hướng nữa mà ngày nay cũng đang được các doanh nghiệp hết 
sức chú ý tới đó là xu hướng tự động hoá các quá trình sản xuất và quản lý 
trong doanh nghiệp. Sự tiêu chuẩn hoá quá trình quản lý với tiêu chuẩn quốc 
tế ISO 9000, đã trở thành một thách thức đối với các doanh nghiệp nhỏ, đặc 
biệt là các doanh nghiệp đang phát triển trong một nền kinh tế chuyên đổi 
như nền kinh tế Việt Nam. 


Các dây chuyển sản xuất hiện nay đang được áp dụng ở hầu hết các nhà 
máy, cả những nơi sản xuất tự động hoàn toàn với khối lượng lớn tới những 
nơi sản xuất bán tự động với khối lượng nhỏ, đều được điều khiển bằng 
những hệ thống máy móc đã được lập trình sẵn. Đây đó, người ta nhận thấy 
có những robot hoạt động tự động cùng làm việc trong một dây chuyền sản 
xuất với những người công nhân chuyên nghiệp. 

Nếu trong những dây chuyền sản xuất như vậy, sự truyền thông tin từ 
một bộ phận này qua một bộ phận khác không liên tục và chính xác hay hệ 


thống thông tin nội bộ trong các đoanh nghiệp đó hoạt động không hiệu quả, 
thì việc quản lý quá trình sản xuất sẽ trở nên hết sức khó khăn. 


36 


Câu hỏi ôn tập và thảo luận 
1. Thế nào là hệ thống thông tin? Một hệ thông thông tin có nhất thiết phải 
sử dụng máy tính hay không? 
2. Dữ liệu và thông tin khác nhau như thế nào? 
3. Trong doanh nghiệp có những dạng thông tin nào và doanh nghiệp có 
thể thu thập những thông tin đó từ những nguồn nào? 
4. Hệ thống thông tin quản lý có làm giảm số người quản lý ở các cấp 
không? 
5. Doanh nghiệp sẽ phải đối đầu với những khó khăn gì mà hệ thống thông 
tin quản lý và sự phát triên công nghệ thông tin đem tới? 
6. Hệ thống thông tin quản lý có thể đem lại những lợi ích gì cho doanh 
nghiệp? 
7. Các doanh nghiệp có thể hiểu như thế nào về nhu cầu kinh doanh và các 
hệ thông trong môi trường kinh doanh toàn câu? 
8. Các doanh nghiệp có thể áp dụng công nghệ thông tin để đạt được 
những mục tiêu kinh doanh mà họ đặt ra như thể nào? 
9. Các hệ thống thông tin có thể phân loại theo những tiêu chí nào? Hãy 
nêu các dạng hệ thông thông tin mà anh/chị biệt. 
19. Trong tương lai, các doanh nghiệp có thể áp dụng các thành tựu của 
công nghệ thông tin và truyền thông trong những lĩnh vực nào? 
11. Có người cho rằng, phần lớn những khó khăn mà chúng ta gặp với hệ 
thông thông tin quản lý sẽ biên mật khi máy tính trở nên nhanh hơn và 
rẻ hơn. Anh/chị có thông nhất với ý kiên đó không? 


37 


Chương 2 


CÁC THÀNH PHÀN CƠ BẢN CỦA 
HỆ THÓNG THÔNG TIN 


Mục đích: Chương này cung cấp khái niệm một số yếu tố kỹ thuật có liên 
quan tới việc thiết kế một hệ thông thông tin 
_ Nội dung chính: Phần cứng, phần mềm, các phương thức truyền thông, mạng máy 
tính, và nhân sự 
Hệ thống thông tin được hình thành với năm thành phần cơ bản: (1) các thiết 
bị phần cứng, (2) các chương trình phần mềm, (3) các cơ sở dữ liệu, (4) hệ qhống 


truyền thông, và (5) nhân sự. Chương này sẽ đi sâu phân tích từng thành phần của 
hệ thống thông tin. 


1.Phần cứng 


Máy tính là một thiết bị nhập đữ liệu đầu vào, chuyển đổi những dữ liệu 
này theo các chỉ lệnh và hướng dẫn có săn, và xuất ra thông tin đã được xử 
lý. Một hệ thống máy tính hiện đại thường bao gồm: một bộ xử lý trung tâm 
(CPU), bộ nhớ sơ cấp, bộ nhớ thứ cấp, các thiết bị vào, thiết bị ra, và thiết bị 
liên lạc (xem hình 2.1). 


Bộ nhớ thứ cắp: 
-Đĩa từ 
-Băng từ 


-Đĩa quang 


Thiết bị vào: 

-Bản phim Thiết bị ra: 
-Nguồn đữ liệu tự -Máy in 
động truy cả ừ lý 

bỆng y cập Bộ xử lý -Máy vẽ 

- Lộ Ä 

trung tâm -Màn hình 

-Màn hình cảm == Nn 

ứng Bộ nhớ sơ cắp | -Vi phim 
| -Thiết bị quét số 


Thiết bị truyền 
thông 


Hình 2.1. Các thành phần của một hệ thống máy tính. 


Bộ xử ly trung tâm có nhiệm vụ chế tác đữ liệu thô thành đạng có ích 
hơn đồng thời điều khiển các bộ phận khác của hệ thống máy tính. Bộ nhớ 
sơ cấp lưu trữ tạm thời đữ liệu và các chỉ lệnh trong quá trình xử lý, còn các 
phương tiện lưu trữ thứ cấp (đĩa từ, đĩa quang, băng từ) lưu trữ đữ liệu và 
chương trình khi chưa được dùng tới trong quá trình xử lý. Thiết bị vào, như 
bàn phim hoặc con chuột, chuyên đổi đữ liệu và các chỉ lệnh thành dạng 
điện tử để làm đầu vào cho máy tính. Thiết bị ra, như máy in và thiết bị hiển 
thị video, biến đổi dữ liệu điện tử lấy từ hệ thống máy tính và hiển thị chúng 
dưới dạng con người có thể hiểu được. Thiết bị liên lạc cung cấp các kết nồi 
giữa máy tính và các mạng liên lạc. 


Đề thông tin có thể luân chuyển trong hệ thống máy tính và trở thành 
đạng thích hợp để xử lý, tất cả các biểu tượng, hình ảnh hoặc từ ngữ phải 
được rút gọn thành một chuỗi các ký tự nhị phân. Một ký tự nhị phân được 
gọi là một bit và thể hiện bằng số 0 hoặc số 1. Ví dụ: trong máy tính, sự hiện 
điện của một tín hiệu từ hoặc điện tử có nghĩa là số , sự văng mặt của tín 
hiệu đó sẽ hiển thị 0. Máy tính thực hiện thao tác trực tiếp với các ký tự nhị 
phân, cả rời rạc lẫn kết chuỗi, và tạo thành các byte. Mỗi byte là một chuỗi 8 
bit liền kể nhau, tạo thành đơn vị đữ liệu cơ sở của máy tính cá nhân. Mỗi 
byte có thể được dùng đề lưu trữ một số thập phân, một biểu tượng, một ký 
tự, hay một phần hình ảnh. Ví đụ: 01000001 là một byte thể hiện chữ A. 


4.1. CPU và bộ nhớ sơ cấp 


Bộ xử lý trung tâm (CPU - Control Processing Unit) là một phần của hệ 
thống máy tính, giúp xử lý các biểu tượng, chữ sô, chữ cái, đồng thời điều 
khiển các bộ phận khác của hệ thống. Năm gần CPU là bộ nhớ sơ cấp nơi 
cất giữ tạm thời dữ liệu và các chỉ lệnh trong quá trình xử lý. Các tuyến 
(bus) cung cấp đường truyền. đữ liệu và tín hiệu giữa CPU, bộ nhớ sơ cập. 
và các thiết bị khác của hệ thống máy tính. Các đặc tính của CPU và bộ nhớ 
sơ cấp rất quan trọng trong việc xác định tốc độ và năng lực của máy tính. 


CPU chứa một bộ xử lý toán học và một đơn vị điều khiển. Bộ xứ lý 
toán học (ALU) thực hiện các phép tính số học và logic cơ bản của máy 
tính như cộng, trừ, nhân và chia để xác định một số là đương, âm hay bằng 
0. Bên cạnh thực hiện các phương trình số học, một ALU phải quyết định 
khi nào một lượng lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng một lượng khác. ALU có thể 
thực hiện các phép tính logic trên cả chữ cái và chữ số. Bộ điều khiển 
(control unit) phối hợp và điều khiển các thành phần khác của hệ thống 
máy tính. Bộ điều khiển chứa các chỉ lệnh chương trình và phát tín hiệu để 
thực hiện chúng. Những chuỗi thao tác cần thiết để xử lý một chỉ lệnh đơn 
của máy được gọi là chu trình máy. 


39 


Bộ nhớ sơ cấp có ba chức năng. Thứ nhất, nó chứa một phần hoặc toàn 
bộ chương trình phần mềm cần thiết. Thứ hai, nó lưu các chương trình hệ 
điều hành quản lý hoạt động của máy tính. Đồng thời, bộ nhớ sơ cấp còn 
chứa những dữ liệu chương trình đang sử dụng. Bộ nhớ sơ cấp thường được 
gọi là RAM, hay bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên, bởi nó có thể truy cập trực 
tiếp cùng lúc vào bất cứ địa điểm tùy chọn nào. 


Bộ nhớ sơ cấp được chia thành nhiều đơn vị cơ sở byte. Mỗi byte có 
một địa chỉ duy nhất, giếng như một hộp thư, cho biết vị trí của byte đó 
trong RAM. Máy tính có thê nhớ vị trí của dữ liệu ở đâu trong các byte bằng 
cách giám sát những địa chỉ đó. Do được lưu trữ tương đương một ký tự nên 
byte cũng là đơn vị cơ sở để đo sức chứa máy tính. Bảng 2.1 liệt kê những 
đơn vị đo sức chứa và tốc độ xử lý. 

Bộ nhớ sơ cấp bao gồm các miếng bán dẫn, còn gọi là các chip, là 
những bảng mạch chứa hàng ngàn thậm chí hàng triệu điện trở rất nhỏ lắp 
ráp lại với nhau. Có nhiều loại bộ nhớ bán dẫn khác nhau trong bộ nhớ sơ 
cấp. RAM (Read Accessible Memory) được sử dụng để lưu trữ tạm thời dữ 
liệu hay các chỉ lệnh chương trình, nó không giữ được nội dung khi tắt điện 
máy tính. Bộ nhớ chỉ đọc (ROM — Read Only Memory) là một phần của bộ 
nhớ sơ cấp, không thẻ ghi và không bị mắt nội dung khi tắt máy tính. ROM 
được dùng để chứa những chương trình quan trọng hoặc thường dùng. 


Bảng 2.1. Các đơn vị đo sức chứa và tốc độ xử lý 


Byte Chuỗi 8 bít 


Kilobyte 1.000 byte (thực tế là 1024 vị trí cất giữ) 


Mepabyte 1.000.000 bytc 


Đưa vị 
Mienseeoni 


MIPS Hàng triệu chỉ lệnh mỗi giây 
(Million Instructlons per 


Second) 


40 


1.2. Xử lý dữ liệu bằng vi tính 


Năng lực xử lý của CPU đóng vai trò to lớn trong việc quyết định khối 
lượng công việc mà máy tính có thể hoàn thành. 


1.2.1. Bộ vi xử lý và công suất xử lý 


CPU hiện nay sử dụng các chip bán dẫn gọi là bộ vi xử lý. Đây là mạch 
tích hợp tất cả các mạch bộ nhớ, điều khiển và logic cho toàn bộ CPU. Tốc 
độ và hiệu suất của bộ vi xử lý giúp xác định công suất xử lý của máy tính. 
Tốc độ và hiệu suất đó dựa trên số lượng các bịt có thể được xử lý cùng một 
lúc; số lượng đữ liệu có thể di chuyển giữa CPU, bộ nhớ sơ cấp, và các thiết 
bị khác (độ lớn của bus dữ liệu); và tốc độ quay tính bằng megahertz (viết 
tắt là MHz và tương đương với hàng triệu vòng quay một giây). 


Có thể tăng tốc độ của bộ vi xử lý bằng cách sử dụng máy tính dùng tập 
lệnh rút gọn (RISC) trong thiết kế. Các chip truyền thông, dựa trên công 
nghệ vi tính dùng tập lệnh phức tạp, có hàng trăm chỉ lệnh được kiểm soát 
băng mạch điện tử, và sẽ quay nhiều vòng mới có thể thực hiện được một 
chỉ lệnh đơn. Nếu triệt tiêu những chỉ lệnh ít dùng tới, các chỉ lệnh máy tính 
RISC chỉ chứa những chỉ lệnh thường được dùng nhất. CPU của RISC có 
thể thực hiện mỗi chỉ lệnh trên một vòng quay đơn và đôi khi nhiều chỉ lệnh 
cùng một lúc. 

Xử lý song song 

Có thể tăng tốc độ xử lý bằng cách kết nổi nhiều bộ xử lý để đồng thời 
thực hiện một nhiệm vụ. Hình 2.2 so sánh chế độ xử lý song song với chế độ 
xử lý gián tiếp truyền thông. Trong chế độ xử lý song song, các CPU tách 
một vấn đẻ thành nhiều phần nhỏ và làm việc đồng thời trên chúng. 

Xử lý tuần tự 


Đây là vi xử lý có kiến trúc truyền thống von Neuman. Các mệnh lệnh 
được thực thi hành một cách tuần tự trên một đơn vị thực hiện lệnh (IEU), 
lệnh này thực hiện xong mới đến lượt lệnh khác. Dữ liệu được IEU xử lý 
thông qua các thanh ghi vô hướng. Thanh ghi vô hướng là thanh ghi trên đó 
chỉ chứa một số nguyên hoặc một số thực. Thời gian toàn bộ đề thực hiện 
một chương trình bằng tông thời gian thực thi tất cả các lệnh. Hiệu suất của 
kiến trúc này bị giới bạn bởi tốc độ xung của CPU. 


1.2.2. Lưu trữ, nhập và xuất dữ liệu 


Năng lực của hệ thống máy tính phụ thuộc không chỉ vào tốc độ và 
năng lực của CPU mà còn vào tốc độ, năng lực và thiết kế của các công 
nghệ lưu trữ, nhập và xuất dữ liệu. Các thiết bị lưu trữ, nhập và xuât được 


4I 


gọi là các thiết bị ngoại ví bởi chúng nằm bên ngoài thành phần chính của 
hệ thông máy tính. 


Xử tý tuần tự Xử lÿ song song 
Đrogyan ~ > Poyan 
Thao tác 1 _ _— — = 
(Ta 1) 
—. 
CPU T.... y___ v— k¿ ` 
—==.=... CPU ru cu CPU cru 
Kết quả - = 
x_.. Theo lác 1 Theo ác 2 Thao tác 3 Thao tác 4 Thao tác 5 
(Tas 1) (Ta% 2) (Ta% 3) (Ta% 4) (a8) ° 
Pogan ~ -— —ee>~:—— 
Theo tắc 2 LẠ bà _—_—Y = x 
(Ta% 2) 
= Kử qả 
CŒU Ta .e—~ s 
Kết quả 


Hình 2.2. Các chế độ xử lý của máy tính. 


Lưu trữ thứ cấp 


Bộ nhớ thứ cấp được dùng để lưu trữ đữ liệu tương đổi lâu đài bên 
ngoài CPU. Nó không linh động và có thể tiếp tục lưu trữ dữ liệu ngay cả 
khi tắt máy tính. Những phương tiện lưu trữ thứ cấp quan trọng nhất là đĩa 
từ, đĩa quang, và băng từ. 


Đĩa từ là phương tiện lưu trữ thứ cấp được sử dụng rộng rãi nhất, cho 
phép truy cập trực tiệp dữ liệu trên đĩa. Đĩa được phú một lớp vật liệu nhạy 
từ, Các đầu từ đọc/ghi đi chuyển trên mặt đĩa đang quay dưới sự điều khiển 
của ô đĩa, giúp tìm ra những thông tin cần thiết. Đĩa từ có hai loại: đĩa mềm 
và đĩa cứng. Những hệ thống máy tính lớn và vừa đều có nhiều ổ đĩa cứng 
bởi chúng đòi hỏi sức chứa không lồ cỡ gigabyte và terabyte. Máy tính cá 
nhân còn sử dụng đĩa mềm, có thể tháo lắp và di động, với sức chứa và tỷ lệ 
truy cập thấp hơn so với đĩa cứng. Hiện nay, các ở đĩa có thể tháo lắp được 
đang trở thành lựa chọn chủ yếu trong việc lưu trữ backup đữ liệu cho máy 
tính cá nhân rất phổ biến. 


Hiệu suất của ổ đĩa có thể được tăng cường nhờ sử dụng một công nghệ 
gọi là chùm đĩa (RAID). Các thiết bị RAID kết hợp hơn một trăm õ đĩa, một 
chip điều khiển. và phần mềm chuyên dụng thành một bộ. Ô đĩa truyền 


42 


thống chuyền dữ liệu từ ổ đĩa theo một đường dẫn đơn, còn RAID cùng lúc 


truyền dữ liệu qua nhiều đường dẫn, cải thiện độ tin cậy và thời gian truy 
cập. Đôi với hệ thông RAID, dữ liệu trên đĩa hỏng có thể được tự động khôi 
phục mà không cân phải tắt hệ thống máy tính. 


Đĩa quang, còn gọi là đĩa compact hay đĩa quang laser, sử dụng công 
nghệ laser lưu trữ dung lượng đữ liệu lớn dưới dạng nén, dùng cho cả máy 
tính cá nhân và máy tính lớn. Đĩa quang thông dụng nhất là CD-ROM, bộ 
nhớ chỉ đọc dạng đĩa compact. Một đĩa CD có thể lưu trữ đến 700 MB dữ 
liệu, gấp gần 300 lần sức chứa của đĩa mềm. Đĩa quang thích hợnp cho các 
ứng dụng cần lưu trữ dữ liệu không đổi có dung lượng lớn hoặc các ứng 
dụng phôi hợp văn bản, âm thanh, và hình ảnh. Trong khi CD-R cho phép 
ghi dữ liệu một lần và đọc nhiều lần, CD-RW cho phép ghi đè dữ liệu lên 
nhiều lần. 

Đĩa ghi hình kỹ thuật số (DVD) là những đĩa quang có kích thước như 
đĩa CD-ROM nhưng có sức chứa lớn hơn, khoảng 4,7 GB dữ liệu, đủ cho 
một bộ phim chất lượng cao. Ban đầu, DVD được tạo ra với mục đích sử 
dụng để lưu phim và các ứng dụng đa phương tiện nhưng nó đang có xu 
hướng thay thế CD-ROM bởi sức chứa dung lượng lớn văn bản điện tử, đỗ 
họa, dữ liệu hình và tiếng. Ngoài ổ chỉ đọc, hiện đã có các ở đĩa DVD-RW 
cho phép ghi một hoặc nhiều lần. 


Băng từ là công nghệ lưu trữ thứ cấp cũ vẫn còn được dùng để lưu 
những lượng dữ liệu lớn cần nhanh nhưng không phải là ngay tức thời. Băng 
từ rẻ và tương đối ỗn định. Tuy nhiên, nó cất giữ dữ liệu theo tuần tự và khá 
chậm chạp so với tốc độ của các phương tiện lưu trữ thứ cấp khác. 


Nối mạng lưu trữ (SAN): Đẻ đáp ứng như cầu ngày càng tăng về đỗ 
họa, giao dịch Web, và các] ứng dụng kỹ thuật số khác, dung lượng dữ liệu 
các công ty cần lưu trữ liên tục tăng gấp đôi sau 12 + 18 tháng. Các công ty 
đang hướng tới các loại cơ sở hạ tâng lưu trữ mới nhằm giải quyết vân đề 
phức tạp và tốn kém của như cầu lưu trữ đang bùng nỏ. 

Công nghệ kết nói mạng lưu trữ trợ giúp công ty quản lý tập trung tất cả 
các nguồn lưu trữ bằng cách đưa ra một kế hoạch lưu trữ tông thể cho tất cả 
các thiết bị lưu trữ có trong công ty. 


Có nhiều khả năng nối mạng lưu trữ để lựa chọn. Với lưu trữ gắn bó 
trực tiếp, các thiết bị lưu trữ được kết nối trực tiếp vào máy chủ vả có thể 
được truy cập thông qua máy chủ đó, do đó dễ gây tắc nghẽn. Lưu trữ gắn 
bó với mạng (Network Area Storage - NAS) gắn các thiết bị lưu trữ RAID 
tốc độ cao vào hệ thống để cho các thiết bị trong mạng có thê truy cập thông 
qua một máy chủ chuyên dụng dành cho các dịch vụ tệp tin và lưu trữ. Nối 


43 


mạng lưu trữ (Storage Area Network - SAN) tiến bộ hơn nhờ lắp đặt nhiều 
thiết bị lưu trữ vào một mạng tốc độ cao riêng biệt dành cho mục đích lưu 
trữ. SAN tạo ra một khu vực lưu trữ chung cho nhiều máy chủ khiến người 
sử dụng có thể nhanh chóng chia sẻ dữ liệu qua SAN. Mặc dù khá tốn kém 
và khó quản lý, SAN rất có ích cho các công ty cần, chia sẻ thông tin. SAN 
giúp công ty thông nhất các nguồn lưu trữ và cung cấp khả năng truy cập dữ 
liệu nhanh chóng cho người sử dụng ở nhiều nơi. 


1.2.3. Thiết bị vào và thiết bị ra 


Con người tương tác với hệ thống máy tính chủ yếu thông qua các thiết 
bị vào và ra. Thiết bị vào tập trung đữ liệu và chuyển đổi chúng thành dạng 
điện tử để sử dụng bằng máy tính, còn thiết bị ra hiển thị đữ liệu sau khi 
chúng đã được xử lý. Qua bảng 2.2, ta có thể thấy những thiết bị vào và ra 
chính. 


Xứ lý lô và xử lý trực tuyến 

Hệ thống thông tin thu thập và xử lý thông tin theo một trong hai cách: 
xử lý lô hoặc xử lý trực tuyên. Trong xử lý lô, các giao địch được tích lũy và 
cất giữ thành một lô cho tới thời điểm cần xử lý. Xử lý lô có chủ yêu trong 
các hệ thống cũ khi người sử dụng chỉ cần báo cáo từng dịp nhất định. 
Trong xử lý trực tuyến, giao dịch được nhập trực tiếp vào hệ thông máy tính 
và xử lý tức thời. Hiện nay người ta dùng xử lý trực tuyến là chủ yếu. 


Hình 2.3 so sánh xử lý lô với,xử lý trực tuyến. Xử lý lô thường dùng 
băng làm phương tiện lưu trữ, còn xử lý trực tuyến dùng ô đĩa cho phép truy 
cập dữ liệu tức thời. Trong hệ thống xử lý lô, các giao dịch được dồn vào 
một tệp tin giao dịch trong một khoảng thời gian nhất địch. Tệp tin này được 
dùng để cập nhật định kỳ tệp tin chủ đạo. Thêm dữ liệu giao dịch vào tệp tin 
chủ đạo hiện hữu sẽ tạo ra một tệp tin chủ đạo mới. Trong xử lý trực tuyến, 
các giao dịch được nhập vào hệ thống thông qua bàn phím, con trỏ và hệ 
thống sẽ đáp lại ngay lập tức. Tệp tin chủ đạo được cập nhật liên tục. 


Công cụ đa phương "tiện tương tác 


Những công nghệ xử lý, đầu vào, đầu ra và lưu trữ nói trên có thể được 
sử dụng để tạo ra những ứng dụng đa phương tiện có khả năng tích hợp âm 
thanh và hình ảnh động và hoạt hình với đổ họa và văn bản. Công cụ đa 
phương tiện đang trở thành cơ sở cho dịch vụ và sản phẩm tiêu dùng mới, 
như sách báo điện tử, lớp học điện tử và công nghệ thuyết trình, hội thảo 
qua mạng, công cụ thiết kế đồ họa, thư hình ảnh và thư tiếng nói. 


Các trang web tương tác chứa đầy đồ họa, hình ảnh động và âm thanh 
đã khiến đa phương tiện trở nên phổ biến trên Internet. Ví dụ, đến thăm trang 


44 


Xử lý lô (batch) 


II =...... ; 
Ị ` Nhập từ bàn phím 
| |. hoặc tự động 

1, 


. 


Nhóm các giao dịch +: 
thành các lô / = Ề _~ 
l ` In sec ị h 
: Tập: In tà giao Ị Tệp tin chủ đạo cũ : 
\ \ : ' 
\ N 
ï 
_.._ 
| | 
| Kiểm tra và cập nhật _ j 
ị | 
mẽ... h 
| | ị 
¿ # t=xc Jƒ— 
Báo cáo về lỗi | Báo cáo Ề ị 


ca K) TT Hà. \ 


Xử lý trực tuyến (on-line) 
Các giao dịch 


.. nhac dân ——# xm 
Ỉ ¡_ Xử lý và cập nhật tệp tin; —- 
Ị 


——: Tệp tin chủ đạo ! 


Nhập dữ liệu trực Buổi chủ dào l 1 
FC nH, Ea 2y G2 : L————--:—--= = “...... 
Dữ liệu đâu và vào Tức Xử lý tức thời Cập nhật tức thời 


ˆ 


Hình 2.3. Xử lý lỗ và xử lý trực tuyển 
(Nguồn: Laudon, 2002). 


www.vnn.vn có thể truy cập những tín tức mới, hình ảnh, ghi âm, clip hình 
ảnh và clip âm thanh (sử dụng công nghệ chạy suốt cho phép xử lý dữ liệu 
hình ảnh và âm thanh thành một chuỗi ỗn định và liên tục khi tải xuống từ 
trang web), 


Các trang web đa phương tiện còn được sử dụng để phô biến các sản 
phẩm kỹ thuật số. Ví dụ các bản nhạc kỹ thuật số được nén nhỏ chỉ bằng 


46 


1⁄10 kích thước thật nhờ công nghệ MP3, dễ dàng tải xuống từ Internet và 
chơi trên máy tỉnh. 


1.3. Các dạng máy tính 


Các máy tính thường biểu điễn và xử lý dữ liệu theo cùng một cách. 
nhưng có rât nhiều cách phân loại khác nhau. Người ta thường sử dụng kích 
thước và tốc độ xử lý của các máy tính để phân loại chúng thành máy tính 
lớn. máy tính mini, máy vi tính, máy trạm. và siêu máy tính. 


Máy tính lớn (mainframe) là loại máy tính nhiều người dùng, được 
thiết kế đề thoả mãn các yêu cầu về điện toán của một tổ chức lớn. Vẻ 
nguồn gốc, thuật ngữ mainffame trước đây dùng để chỉ vỏ hộp kim loại 
chứa đơn vị xử lý trung tâm (CPU) của các máy tính loại xưa. Thuật ngữ 
này đã dần dần thay đổi ý nghĩa. và nói chung. được dùng để chỉ những máy 
tính trung tâm loại lớn đc chế tạo trong những năm 1950 và 1960, để đáp 
ứng các yêu cầu về kế toán và quản lý thông tin của những tô chức lớn. Máy 
tỉnh loại này cỡ lớn nhất có thê quản lý hàng ngàn thiết bị đầu cuối câm và 
sử dụng nhiều gigabyte bộ nhớ thứ cấp. 


Máy tính mini (mini computer) là loại máy tính nhiều người sử dụng, 
được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu công việc cho một công ty nhỏ. Máy 
tính mini mạnh hơn máy tính cá nhân nhưng không mạnh bằng máy tính 
lớn. Nói chung có khoảng từ 4 đến 100 người có thể sử dụng máy tính mini 
cùng một lúc. 


Máy ví tính (personal computer) là một máy tính có thế đặt trên bàn 
làm việc hoặc mang từ phòng này qua phòng khác. Khi các máy tính cá 
nhân - hay gọi là máy vi tính vì đơn vị xử lý trung tâm CPU của nó là một 
bộ vi xử lý - xuất hiện lần đầu tiên vào cuối những năm 1970, chúng đã 
được thiết kế theo dạng máy dùng cho một người. 


Máy trạm (workstation): Trong mạng cục bộ, đây là một máy tính loại 
đề bàn chạy các chương trình ứng dụng và đóng vai trò là một điểm đề thâm 
nhập vào mạng. 


Tuy nhiên việc phân loại máy tính ngày nay bát đầu trở nên khó khăn 
hơn do mật độ máy tính đang tăng lên nhanh chóng trên phạm ví toàn thế 
giới. Từ giữa những năm 1980, sự phân biệt giữa các máy tính mini (với 
nghĩa máy tính nhiều người dùng) và các máy vi tính (với nghĩa máy một 
người dùng) dần dần trở nên không rõ ràng. Nhiều máy vi tính về thực chất 
mạnh hơn so với các máy tính lớn mới chỉ cách mười năm trước. Một số 
máy vi tính mạnh hiện nay có thể chuyển thành các máy mini bằng cách 
trang bị thêm cho chúng các thiết bị cuối từ xa. Đồng thời nhiều máy tính 


47 


mini hiện nay cũng đã sử dụng các bộ vi xử ly. 


Ngoài ra, sự phân biệt máy trạm với máy vi tính cũng khá phức tạp vì 
máy trạm cũng là một loại máy để bàn giống như máy vi tính. Tuy nhiên, 
máy trạm có khả năng đồ hoạ và tính toán mạnh hơn nhiều so với máy vi 
tính và nó có khả năng dễ đàng thực hiện một số các nhiệm vụ trong cùng 
một thời điểm. Chúng thường được sử dụng bởi các nhà khoa học, các kỹ 
sư, và các công nhân kỹ thuật. Sự phân biệt giữa máy trạm và máy vi tính 
dần đần đã biến mất, khi những phát triển trong kỹ thuật công nghệ cao đã 
nâng cao khả năng đỗ hoạ của máy vi tính. 


Hiện nay, các doanh nghiệp nhô cũng bắt đầu sử dụng máy tính. Những 
máy tính hay được sử dụng nhất hiện nay có dạng máy vi tính (PC). Các 
đoanh nghiệp lớn có thể đưa vào sử dụng những hệ thống máy tính đa dạng 
hơn gôm cả các máy tính có bo mạch cực mạnh, các máy chủ dịch vụ tệp 
(file server) và các máy chủ dịch vụ mạng. 


4.4. Lựa chọn phần cứng 


Khi Jrang bị thêm một thiết bị phần cứng (máy tính, máy in, máy chủ, 
v.v...), cân chú ý là các thiết bị phần cứng phải phù hợp với toàn bộ phần 
cứng đã có sẵn của doanh nghiệp. Đây là yêu tô hết sức quan trọng, vì nó sẽ 
đâm bảo cho sự đồng bộ của toàn bộ hệ thống. Những nguyên tặc chính cần 
phải lưu ý khi mua săm phần cứng tin học bao gồm: 


Sự tương thích (compatibility): Các thiết bị mua mới và đã có phải 
làm việc được với nhau. Việc mua các thiết bị không tương thích có thể sẽ 
đòi hỏi doanh nghiệp phải trang bị thêm một số phần mềm hoặc phần cứng 
khác dùng cho việc chuyên đổi. Ngoài ra, chỉ phí bảo trì cũng có thể sẽ tăng 
thêm lên. 


Khả năng mở rộng và nâng cấp (extendable): Nhu cầu về năng lực 
máy tính trong doanh nghiệp tăng không ngừng, dễ đàng vượt qua năng lực 
hiện có của các máy móc đang sử dụng. Hơn nữa, công nghệ thông tin luôn 
phát triển không ngừng, thường xuyên xuất hiện các phần cứng và phần 
mêm mới tiện lợi cho các hoạt động đa đạng của doanh nghiệp. Vì vậy. khi 
mua cần xem xét khả năng nâng câp của phân cứng máy tính để có thê tăng 
cường khi cần thiết. Việc này sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể tăng cường 
khả năng của hệ thống mà không nhất thiết phải mua mới hoản toàn các 
thiết bị. 


Độ tin cậy (reliability): Các phần cứng mới thường hấp dẫn người mua 
bởi các tính năng mới của nó. Tuy nhiên, nhà quản lý cân lưu ý rằng các lỗi 
kỹ thuật thường không bao giờ được nêu trong các tờ quảng cáo. Vì vậy, 


48 


nên tham khảo các bài đánh giá san phâm mới trên các tạp chí chuyên về 
công nghệ thông tin nhầm đảm bảo có một sự lựa chọn phù hợp. 


2.Phần mềm 


Phần. mềm của hệ thống quản lý các nguồn lực của hệ thống máy tính. 
Nó bao gồm hai loại: phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng (xem hình 
2.4). 


2.1. Phần mềm hệ thống 


Phần mềm hệ thống là những chương trình giúp cho người sử dụng 
quản lý, điều hành hoạt động của các thiết bị phần cứng (máy tính, máy in, 
máy fax. thiết bị nhớ, v.v.). Nói cách khác, phần mềm hệ thống hoạt động 
như một bộ phận kết nôi giữa máy tính với các chương trình ứng dụng mà 
người sử dụng muốn thực hiện. Có hai dạng phần mềm hệ thống: (1) hệ điều 
hành và (2) phần mềm hệ thông khác. 


Phần mằm hệ thống 


Phần mềm ứng dụng Hệ điều hành 


Phần mềm hệ thống 


Lên kế hoạch cho các chương 

trình của máy tính 

Phân phối tài nguyên của máy 

tinh 

Phản cứng Giám sát các sự kiện 
Hệ biên địch 

Trình thông dịch 

Chương trình biên dịch 


| Người sử dụng ị 


Phần mèm ứng dụng... 
Ngôn ngữ lập trình 


Hợp ngữ (assembiy) 
FORTRAN, PASCAL, COBOL, BASIC 


Hình 2.4. Các dạng phần mềm 
(Nguôn: Laudon, 2002). 


2.1.1. Hệ điều hành 


Hệ điều hành là một trong những phần mềm hệ thống cơ bản. Nó quản 


49 


lý tất cả các nguồn lực của hệ thống máy tính và cung cấp một giao diện mà 
thông qua đó người sử dụng có thể sử dụng được các nguồn lực của hệ 
thống. Hệ điều hành phân bỗ và sắp xÉp tải nguyên của hệ thống, bế trí sử 
dụng tài nguyên và lên lịch trình công việc máy tính, và giám sát hoạt động 
của hệ thống. Hệ điều hành cung cấp chỗ trong bộ nhớ sơ cập cho dữ liệu và 
các chương trình. và kiêm tra các thiết bị ra và thiết bị vào. Hệ điều hành 
còn phối hợp công việc ở nhiều khu vực của máy tính để có thể đồng thời 
làm việc trên các phần công việc khác nhau. Cuối cùng. hệ điều hành g giám 
sát mỗi công việc được làm trên máy tính và có thê còn giám sát cả người 
đang sử dụng máy tính. chương trình đang chạy và đạn: thời giám sát bất kì 
nỗ lực xâm nhập bất hợp pháp nào vào hệ thống. Bảng 2.3 cho thấy một số 

năng lực của hệ điều hành cho phép giám sát cùng một lúc nhiều nhiệm vụ 
và người sử dụng khác nhau. 


Những hệ điều hành thường gặp hiện nay bao gồm Window, UNIX. và 
LOTUS. Bảng 2.4 so sánh những hệ điều hành máy tính cá nhân hàng đầu: 
Windows XP, Windows 98 và Windows Me, Windows 2000, Windows CE,„ 
Linux. OS/2. hệ điều hành Macintosh, và DOS. 


Khi người sử dụng làm việc với máy tính, sự tương tác đó được điều 
khiển bởi một hệ điều hành. N gười sử dụng liên lạc với hệ điều hành thông 
qua giao diện sử đụng của hệ điều hành đó. Hệ điều hành PC hiện đại sử 
dụng giao diện sử dụng bằng đỗ họa (thường được gọi là GUI) với các biểu 
tượng. nút bấm, thanh công cụ, và hộp thoại để thực hiện các thao tác. GUI 
đã trở thành mô hình thống trị cho giao điện sử dụng của hệ điều hành PC 
và nhiều loại phần mềm ứng dụng khác. 


Các hệ điều hành Windows của Microsoft cung cấp giao diện sử dụng 
bằng đồ họa hợp lý với các biểu tượng được sắp xếp dễ hiểu cho phép truy 
cập túc thời các thao tác thông thường. Chúng có thể thực biện đồng thời 
nhiều thao tác và có năng lực kết nối mạng mạnh mẽ kế cả khả năng tích 
hợp fax, email và các chương trình lập biểu. Chúng cung cắp công cụ cho 
cộng tác nhóm, truy cập. thông tin từ Internet. tạo ra và lưu trữ trang Web. 
Windows XP (viết tắt của eXPerienee - kinh nghiệm), hệ điều hành 
Windows Vista rất mạnh mẽ, đáng tin cậy và tương đối dễ sử dụng. Phiên 
bản Windows XP Home Edition đành cho người sử dụng tại nhà còn 
Windows XP Professional nhắm tới các doanh nhân và người dùng lưu 
động. Hệ điều hành này được thiết kế cho máy tính thế hệ mới với ít nhất 
400 MHz tốc độ xử lý và 128 MB RAM. Windows 98 và Windows ME là 
những phiên bản cũ của hệ điều hành này đành cho cá nhân sử dụng. 


Windows 2000 dùng cho máy tính cá nhân và xách tay và máy chủ có 
tính năng cao. Bên cạnh Windows 2000. hệ điều hành dành cho máy chủ 


30 


Bảng 2.3. Năng lực của hệ điều hành 


Lập trình đa nhiệm 
(Mulupropraming) 


Nhiều chương trình có thê dùng chung tài nguyên hệ 
thống máy tính tại bất cứ thời điểm nào thông qua 
việc sử dụng cùng một CPU. Chỉ duy nhất một 
chương trình thực sự sử dụng CPU tại một thời 
điểm, nhưng nhủ cầu đầu vào/đầu ra của các chương 
trình khác có thể đồng thời được phục vụ. 


Ì.ưu trữ ảo Diễu khiến chương trình hiệu quả hơn bằng cách 
(Virtual storage) chia nhỏ chương trình thành những đoạn nhỏ được 
đọc vào bộ nhớ khi cần thiết. Phần còn lại của mỗi 
chương trình dược lưu trên đĩa. Lưu trữ ảo cho phép 
máy nhỏ chạy những chương trình rất lớn hay một 
máy đơn chạy đồng thời nhiều chương trình. 


Chia sẻ thời gian - | Cho phép nhiều người sử đụng đồng thời tài nguyên 
(Time shuring) máy tính bằng cách lần lượt định phần cho mỗi 
người một chút thời gian sử đụng CPU 


Đa xử lý Kết nói hai hay nhiều CPU làm việc song song 
(Multiprocessing) | trong một hệ thống máy tính. Hệ điều hành có thẻ 
chí định nhiều CPU thực hiện các chỉ lệnh từ cùng 
một chương trình, hay đồng thời từ nhiều chương 
trình. chia sẻ công việc giữa các CPU, 


“à 


Bảng 2.4. Một số hệ điều hành phô biến 


DOS Hệ điều hành 16-bit cho máy tính cá nhân thế hệ cũ dựa 
trên chuân PC của [BM. Không hồ trợ đa nhiệm và giới 
hạn kích thước chương trình trong bộ nhớ không vượt 
quá 640KB. 

Windows Phiên bản cũ hơn của hệ điều hành Windows dành cho 

9§/Me người sử dụng tại nhà. Có thê được tích hợp với tài 
nguyên thông tin trên trang Web. 

Windows 2000 Hệ điều hành dành cho PC, trạm làm việc vả máy chủ. 
Hồ trợ đa nhiệm, ởa xử lý, nỗi mạng và các dịch vụ 
Internet cho tín học trong doanh nghiệp 


WindowsXP_ | Hệ điều hành mạnh mẽ, đáng tin cậy với các phiên bản 
ˆ | đùng cho cả công ty và cá nhân. Có các đặc tính hỗ trợ 
Internet, đa phương tiện, và cộng tác nhóm. cùng với 
khả năng nối mạng, bảo mật và quản lý doanh nghiệp 


Windows Vista | Hệ điều hành mới nhất dành cho máy PC 


Windows.NET | Hệ điều hành mới nhất dành cho máy chủ 
S€TVET 


Windows CE_ | Phiên bản rút gọn của hệ điều hành Windows, gồm cả 
giao diện sử dụng băng đỗ họa, cho máy tính câm tay 
nhỏ và thiết bị truyền thông không dây 


UNIX Dùng cho PC mạnh, trạm làm việc và máy chủ. Hỗ trợ 
đa nhiệm, đa xử lý, và nôi mạng. Linh động đôi với 
nhiều loại phần cứng vi tính khác nhau. 


LINUX 


Hệ điều hành mã nguồn mở được phát triển từ UNIX 
OS/2 Hệ điều hành 32-bít mạnh mẽ dùng cho máy tính IBM 


với bộ vi xử lý Intel. Dùng cho các ứng dụng phức tạp, 
cần nhiều bộ nhớ hoặc ứng dụng đòi hỏi nối mạng, đa 


nhiệm. 


Mac OS Hệ điều hành cho máy tính Macintosh, với các tính 
năng đa nhiệm, đa phương tiện và nối mạng, và giao 
diện sử dụng bằng đỗ họa điều khiển bằng con chuột. 
Hỗ trợ kết nỗi và xuất bản trên Internet. 


... 


(Nguồn: Chính sửa từ Laudon, 2002) 


còn có Windows .NET server và Windows NT. Những hệ điều hành dành 
cho máy chủ này cung cấp các chức năng quản lý mạng, kể cả công cụ tạo 
lập và điều hành trang Web và các dịch vụ Internet khác. 


UNIX là hệ điều hành tương tác, đa nhiệm được Bell Laboratories giới 
thiệu năm 1969 giúp các nhà nghiên cứu khoa học chia sẻ dữ liệu. UNIX 
được thiết kế để kết nối nhiều máy lại với nhau và khuyến khích liên lạc và 
nối mạng. UNIX dễ thích ứng với nhiều loại máy tính khác nhau, có thể 
chạy được các chương trình kích thước lớn, và thường dùng cho trạm làm 
việc và máy chủ. Tuy nhiên, sử dụng UNIX khá phức tạp với vô số lệnh đòi 
hỏi phải có chuyên môn vững. 


Linux là hệ điều hành tương tự như UNIX và có thể tải xuống miễn phí 
từ Internet. Linux được thiết kế gọn, đáng tin cập và có thể chạy trên nhiều 
nền phần cứng, bao gồm cả máy chủ, máy tính nhỏ cầm tay, Và các sản 
phẩm tiêu dùng điện tử. Linux trở nên phổ biển những năm gần đây như một 
lựa chọn ít tôn kém hơn so với UNIX và Windows. Các hãng phần cứng và 
phần mềm lớn bất đầu cung cấp những phiên bản sản phẩm phù hợp với 
Linux. 


Linux tiêu biểu cho loại phần mềm mã nguồn mở, đây là loại phần mềm 

mà người sử dụng có thê tiếp cận tự đo với mã nguồn. chương trình để tự sửa 

đổi mã khi gặp lỗi hoặc phát triển thêm. Những phần mềm mã nguồn mở 

như vậy không là của riêng công ty hay cá nhân nào mà do một mạng lưới 
lập trình viên và người sử dụng ở khắp nơi quản lý và sửa chữa miễn phí. 


2.1.2. Phần mềm biên dịch ngôn ngữ và phần mềm tiện ích 


Phần mềm hệ thống bao gồm các chương trình dịch thuật ngôn ngữ đặc 
biệt có thể chuyển đổi các ngôn ngữ lập trình bậc cao (như COBOL, 
FORTRAN, hay €) thành ngôn ngữ máy - còn gọi là mã đối tượng - để máy 
tính có thể thực thi được. Mã nguôn là những chí lệnh chương trình viết 
trong ngôn ngữ lập trình bậc cao cân được dịch sang mã đổi tượng. Chương 
trình biên dịch dịch mã _nguồn thành mã đối tượng, các mã đối tượng này 
được kết nỗi với các mỗöđun mã đối tượng khác và sau đó được thực hiện 
bởi máy tính. Một sô ngôn ngữ lập trình, như BASIC, không sử dụng 
chương trình biên dịch mà dịch và thực thi mã nguồn từng câu một. 


Phần mềm hệ thống còn bao gồm các chương trình tiện ích cho các 
nhiệm vụ thông thường và có tính lặp, như sao chép, xóa bộ nhớ sơ cấp, tính 
bình phương một sô, hay sắp xếp phân loại. Chương trình tiện ích có thể 
được chia sẻ bởi tất cả mọi người sử đụng hệ thống máy tính cũng như có 
thể dùng trong nhiều ứng dụng hệ thống thông tin khác khi được yêu cầu. 


Phần mềm ứng dụng tập trung chủ yếu vào việc hoàn thành nhiệm vụ 


53 


của người dùng cuối. Có thể dùng nhiều ngôn ngữ và công cụ phần mềm 
khác nhau để phát triển phần mêm ứng dụng. Nhà quản lý cần tìm hiểu 
những công cụ phần mềm và ngôn ngữ lập trình phù hợp với mục tiêu của 
doanh nghiệp. 


Ngôn ngữ lập trình ứng dụng cho kinh doanh 


Thế hệ ngôn ngữ máy tính đâu tiên là các ngôn ngữ máy bao gồm các 
số nhị phân 0 và ]. Lập trình với ngôn ngữ máy là quá trình chậm chạp và 
tốn sức. Khi phần cứng vi tính tiến bộ hơn cũng như tốc độ xử lý và kích 
thước bộ nhớ tăng lên, ngôn ngữ lập trình trở nên đễ hiểu và đễ sử dụng hơn 
rất nhiều. Từ giữa thập niên 1950 tới giữa thập niên 1970, ngôn ngữ lập 
trình bậc cao phát triển, cho phép viết chương trình bằng từ ngữ bình 
thường. 


Bảng 2.5 liệt kê một số ngôn ngữ lập trình chính sử dụng cho công việc 
kinh doanh và khoa học. Cho các ứng dụng kinh doanh, ngôn ngữ quan 
trọng nhất là COBOL, C, C++, và Visual Basic. 


Ngôn ngữ thể hệ thứ tư 


Ngôn ngữ. thế hệ thứ tư bao gồm một số công cụ phần mềm cho phép 
người dùng cuối phát triển các ứng dụng phần mềm mà không cần hoặc cần 
rất ít hỗ trợ kỹ thuật, hoặc công cụ giúp thúc đây năng suất của lập trình 
viên chuyên nghiệp. Ngôn ngữ thế hệ thứ tư ít mang tính thủ tục hơn ngôn 
ngữ lập trình truyền thống. Ngôn ngữ thủ tục, như BASIC hay Pascal, yêu 
câu lập trình viên phải xác định các bước thủ tục mà máy tính phải tuân theo 
để hoàn thành một công việc. Ngôn ngữ không thủ tục chỉ cần xác định 
công việc cần hoàn thành hơn là cung cấp chỉ tiết cách làm như thế nảo. 


Một số ngôn ngữ không thủ tục là ngôn ngữ tự nhiên cho phép người sử 
dụng liên lạc với máy tính thông qua các lệnh đàm thoại mô phỏng lối nói 
của con người. 


Bảng 2.6 chỉ ra sảu loại ngôn ngữ thế hệ thứ tư và xếp thứ tự chúng 
theo mức độ dễ sử dụng đốt với người dùng cuỗi không phải là lập trình 
viên. 

2.1.3. Công cụ phần mèm hiện đại 

Lập trình hướng đối tượng 

Các phương pháp phát triển phân mềm thông thường cơi dữ liệu và các 
thủ tục như những thành phần riêng biệt. Một thủ tục lập trình riêng rẽ được 


soạn thảo môi khi người dùng muốn làm việc trên một mẫu dữ liệu nhất 
định. Chương trình chuyển dữ liệu tới thủ tục, và thủ tục sẽ làm việc trên nó. 


54 


Bảng 2.5. Ngôn ngữ lập trình ứng dụng 


COBOL, Thiết kế cho lĩnh vực quản trị kinh doanh để xử lý những 
tệp tin dữ liệu lớn với ký tự chữ số (dữ liệu chữ và số hỗn ' 
hợp) 


C Sử dụng chủ yếu bởi lập trình viên chuyên nghiệp để tạo 
ra các hệ điều hành và phần mềm ứng dụng, đặc biệt cho 
máy vi tính. Phối hợp khả năng linh động của máy tính 
với sự giảm sát chặt chế và sử dụng hợp lý tài nguyên 
máy tính. Có thể làm việc trên nhiều loại máy tính 

C++ Phiên bản hướng đối tượng của C dùng để phát triển phần 


mềm ứng dụng 


FORTRAN 


(FORmula 
TRANSslator) 


Công cụ phần mềm trực giác dùng để xây dựng các trình 
ứng dụng chạy trên Windows. 


Xử lý dữ liệu toán học. Phù hợp với các trình ứng dụng 
khoa học, toán học và kỹ thuật. 


Được soạn thảo năm 1964 để hướng dẫn học sinh sử đựng 
máy tính. Dễ sử dụng nhưng chỉ thực hiện tốt được một số 
thao tác. Dùng chủ yếu để đạy lập trình trong trường học. 


Được soạn thảo từ cuối thập niên 19ó0. Được chấp thuận 
rộng rãi làm ngôn ngữ dạy học và biên soạn trình ứng 
dụng. 


Ngôn ngữ "thế hệ hai" rất gần với ngôn ngữ máy và được 
thiết kế cho một số máy tính và bộ vi xử lý nhất định. Chủ 
yếu dùng trong phần mềm hệ thống. 


(Assembly 
language) 


(Nguồn: chỉnh sửa từ Laudon, 2002) 


Lập trình hướng đối tượng, là một phương pháp luận phát triển phần 
mềm, phối hợp đữ liệu với các quy trình chuyên dụng thao tác trên dữ liệu 
đó thành một. đối tượng. Đối tượng kết hợp đữ liệu và mã chương trình. 
Thay vì chuyên dữ liệu tới các thủ tục, chương trình gửi một thông điệp để 
đối tượng thực hiện thủ tục đã có sẵn trong nó. 


hh) 


uí} 8uou] 
đuou] $q 
tiộtA uaẤn(2 
SuonH 


Iọno 8unp 
tọnäu 8uonH 


t/J dVS 
SIWWH 
~IJOS2[doaqj 


a8vtdIuoi,] 
1JOSO42IJA[ 
J9p|Ing1240,J 
Sñn9Oa 


1ÊISÁS tdeI SVS 


II 2d 


SS222V 1JOSO421JA| 
1210|dX4 19U121U] 
‡92112qP1OAA 


(Z00£ 'MODHRDT :HOHSN) 


29 #} tuạui tgd Ø2 2] #1) u1au1 


trejd Ấ) 8uo2 rọq uợgq 2önp ulạu! uetd (01) 806112 302) 


(28E32£d o1g/A1JOS 
uone2iddy) 3uñp 
Sun tau! ugqd tọo 


Og2 Opq ÿA Á| 1X “tu do 

"gọu 2ñ[ n1 “ogA nep dèqu p 8un 3uon‡ qua] 8uôn(2 gui 
61 ÈOS ñ] 25 Áệu ñ2 8u02 EA uậIt 2ñ] ug2 51A 8uoo quịp 
2px 8unp tọnÄN 'q9AA 8uen go 3 '8unp 8u 2g3 ôq uẹo} 

E1 0É) 21) Q2 20nJ] £ọU 1u) 8uono sônp unpout 3ga øn2 
fạ1| P Uạ1 91801 §A 3ó 0s quá đạn uộn] 2110) 94} 

02 Ÿug2 tuaui up(đ OS 9ỘJ| 'eÖt ọp 301 uọng tọnp ÖuntJ9 
Í{) 0ộI ÿA nậI[ TP ỌS Ø9 2ÿod uị dội sự9 mm nội  †p 9ñ Ẩm L 


301) uỌn4) nộIqu IọA (J0J43 Ấn] o9 ôpQ 


Ỹ 
X 


OP] IẺOS 9p Hộ! np ỌS Ø2 2ÈOt 0l đội 202 mỊ tệ! p 911 


0t) 0E2 OỆU U1} 8uỌ( 1êO[ up ogx ô1) Ọq 8ugu g3 Q2) nội] 
TỊP ỌS 02 3#ou uIị dật 8u) #2 nậi][ p ul) Ấn 8u uoổN, 


2d 0u2 quẹp Sugu ep 8uúp Sun tuạu: ueud 1o8 2g2 
8) 9I\ 


m1 nựi $q 2q) q8u uo3u os 3ộJ\ '9'£ 3u 


(1op1aua8 uoie2Iiiddv} 
8uñp ẩun oi óqI 


(ađen8ue| saide13) 
tô Ọp nẩu uo3N 
(1ojE1eua8 1ioda4) 

OE2 OEÿQ OEU] IẺOS Óf[ 
(a8enSue| Á“Ianb) 
uyA Ẩnh nấu uoÖN 


(JUI !A 
ẨpuI ulạut ued ño đùo2) 


1) 111 3 24) 8u uọÄNj 


Lập trình trực quan (visual programming) 


Công nghệ lập trình hướng. đối tượng mới xây dựng các chương trình 
phần mềm bằng cách chọn và sắp xếp các đôi tượng lập trình thay vì soạn 
thảo mã chương trình. Lập trình viên sử dụng con chuột để chọn và di 
chuyên một đối tượng tới một vị trị nhất định trong chương trình, hoặc vẽ 
đường kết nối giữa hai hay nhiều đối tượng. 


Java 


Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mang lại chỉ những 
hàm phần mềm cần thiết dành cho một nhiệm vụ nhất định, ví đụ như một 
ứng dụng nhỏ tải về từ mạng, do Sun Microsystems tạo ra. Java là ngôn ngữ 
lập trình không phụ thuộc nên. Phần mềm Java có thể chạy trên bất cử máy 
tính hay thiết bị điện toán nào, bất kể thiết bị đó dùng bộ vì xử lý hay hệ 
điều hành nào. Máy tính Macintosh, máy tính cá nhân IBM với Windows, 
máy chủ Sun chạy Unix, hay thậm chí một máy điện thoại di động có thể 
chia sẻ ứng dụng lava. 


Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML) và XML, 


HTML là ngôn ngữ tạo ra các trang Web và các văn bản đa phương tiện 
khác. HTML sử dụng các chỉ lệnh gọi là các thẻ (tag) chỉ ra văn bản, đồ họa, 
video và âm thanh được sắp xếp trong tài liệu như thế nào, và tạo ra các kết 
nối (link) động với các tài liệu và đối tượng khác. Sử dụng những kết nối 
này, người dùng chỉ cần trỏ vào một từ khóa hoặc hình vẽ nôi rö, nhắn vào 
đó và ngay lập tức được truyền tải tới tài liệu khác. Microsoft F rontPage và 
Adobe GoLlive là các trình soạn thảo HTML phổ biến hiện nay. Ngôn ngữ 
đánh dấu mở rộng XML là ngôn ngữ tông hợp vạch ra cấu trúc của một tài 
liệu và hỗ trợ các kết nói tới nhiều văn bản, cho phép dữ liệu được thao tác 
bởi máy tính. XML được dùng cho cả ứng dụng Web và ứng dụng không 
Web. 


Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản mở rộng XHTML là một tính năng 
ghép giữa HTML và XML được giới thiệu như một thay thế cho HTML bởi 
Hiệp hội World Wide Web (làm việc với doanh nghiệp và chính phủ để tạo 
ra các tiêu chuẩn Web). XHTML kết hợp HTML với những định nghĩa 
XML, tăng cường sự linh hoạt và khả năng xây dựng các trang Web để các 
nên vi tính và thiết bị hiển thị Net khác nhau có thể đọc được. 


2.2. Phần mềm ứng dụng 
Có nhiều loại phần mềm ứng dụng đang được sử dụng hiện nay và 


thường là đã được viết hoàn chỉnh và đóng gói để phân phối tới các đối 


3 


tượng người sử dụng khác nhau. Các phần mềm ứng dụng thực hiện nhiệm 
vụ hỗ trợ người sử dụng thực hiện các công việc của họ như soạn thảo văn 
bản, tính toán, vẽ đồ họa, nghe nhạc, xem phím, v.v. Một số các đoanh 
nghiệp lớn hiện nay có thê tự viết các phần mềm ứng dụng nhằm phục vụ 
những họat động đa dạng trong doanh nghiệp. Có thê chia ra làm hai loại 
phần mềm ứng dụng chính: phần mềm ứng dụng đa năng và phần mềm ứng 
dụng chuyên biệt. 


Phần mềm ứng dụng đa năng: bao gồm phần mềm xử lý văn bản, 
bảng tính điện tử, phần mêm quản lý tệp dữ liệu, phần mềm quản lý cơ sở 
đữ liệu, _phần mềm quản lý thông tin cá nhân (lịch công tác, danh bạ điện 
thoại, số ghi chép, danh thiếp, nhật ký, v.V.), phần mềm đồ họa, phần mềm 
trình diễn văn bản (PowerPoint), phần mềm đa phương tiện (trợ giúp kết nỗi 
đữ liệu dạng văn bản, hình ảnh và âm thanh trên các thiết bị video và audio), 
phần mềm thống kê, phần mềm trợ giáo và huấn luyện, phần mềm trợ giúp 
thiết kế và chế tạo (AutoCAD), phân mềm tự động hóa văn phòng. 


Phần mềm ứng dụng chuyên biệt: Bao gồm các phần mềm sử dụng 
cho các công việc chuyên biệt. Ví dụ như: phân mềm kế toán, "phần mềm 
marketing, phần mềm quản lý tài chính doanh nghiệp, phần mềm quản lý 
sản xuất, phần mềm quản trị tác nghiệp, phần mềm ứng dụng trong khoa học 
tự nhiên, vật lý, xã hội... 


Hộp 2.1: Gói phần mềm ứng dụng và phần mềm tăng năng suất 


Nhiều phần mềm sử dụng trong kinh doanh ngày nay bao gồm các 
gói phần mêm ứng dụng và công cụ tăng năng suất màn hình nên. Một 
gói phần mềm là một bộ các chương trình được viết sẵn, mã hóa sẵn mà 
các công ty hay cá nhân có thể mua và sử dụng ngay thay vì tự mình soạn 
thảo từng chức năng. Phân lớn các gói phần mềm là phần mềm ứng dụng. 


Phần mềm xử lý văn bản 


Phần mềm xử lý văn bản (word processing software) lưu trữ và.chính 
sửa dữ liệu điện tử trong các tệp tin. Microsoft Word và WordPerfect là 
hai gói phần mềm xử lý văn bản phố biến. Ngoài ra còn có các phần mềm 
chế bản văn phòng như Adobe PageMaker hay QuarkXPress cho phép 
soạn thảo các ân phẩm chuyên nghiệp hơn (tập quảng cáo và giới thiệu về 
công ty, số tay, sách, ...). 


Bảng tính 


Phần mềm bảng tỉnh (spreadsheet) điện tử là phần mềm hiển thị đữ 
liệu trong các hàng và cột và cho phép dễ dàng thực hiện các phép tính 


58 


toán trên dữ liệu đó. Bảng tính giông như một ) số cái dùng trong 
công tác kế toán. Phô biến nhất là Microsoft Excel và Lotus 1-2- 3, 


Phần mềm quản lý dữ Hiệu 


Phần mềm quản lý dữ liệu thích hợp với việc lập ra và xử lý các đanh 
sách, tạo tệp tin và cơ sở dữ liệu để lưu dữ liệu, cũng nhhư tông hợp. 
thông tin từ nhiều tệp tin để làm báo cáo. Microft Aceess là phần mềm 
quản lý dữ liệu phổ biến nhất dùng cho cho máy tính cá nhân. 


Đồ họa trình diễn 


Phần mềm đồ họa trình diễn (presentation graphics) cho phép người 
sử dụng tạo ra bản trình bày chuyên nghiệp, chất lượng cao và lôi cuốn 
người xem bằng cách hợp nhất biểu đồ, đồ thị, âm thanh, ảnh động, tranh 
và trích đoạn video. Microsoft PowerPoint và Lotus Freelance Graphics 
là các gói phần mềm đỗ họa trình diễn phổ biến. 


Gói phần mềm tích hợp 


Gói phần mềm tích hợp phối hợp các chức năng của hai hay nhiều 
gói phần mềm máy vi tính quan trọng nhất, như phần mềm xử lý văn bản, 
bản công tác, đồ họa trình diễn, và quản lý dữ liệu. Sự tích hợp này cung 
cấp một công cụ phần mềm tổng hợp cho phép luân chuyên dữ Ki dễ 
đàng giữa các ửng dụng, 


Một bộ phần mềm là phiên bản đầy đủ các ứng dụng phần mềm 
thống nhất. Ví dụ, Microsoft Office bao gồm Word, Excel, Access, 
Powerpoint, Publisher, Project Management, Picture Management, Share 
Point, và Outlook. 


Thư điện tử 


Thư điện tử (e-mail) được dùng để trao đổi thư tín từ máy tính tới 
máy tính và là một công cụ liên lạc và phối hợp quan trọng. Doanh 
nghiệp có thể phát triển hệ thống thư điện từ riêng hoặc sử dụng dịch vụ 
thư điện tử cùng với vác dịch vụ thông tin trực tuyến thương mại khác 
của các công ty truyền thông như FPT và VDC. Nhiều gói phần mềm thư 
điện tử chuyên dụng cũng sẵn có để dùng trên Internet. 


Trình duyệt Web 


Trình duyệt Web (Web browser) là công cụ phần mềm dễ sử dụng để 
hiển thị các trang Web và để truy cập tài tải nguyên Internet. Hai trình 
duyệt Web thương mại hàng đầu là Internet Explorer của Microsoft, 
FireFox, và Netscape Communicator với năng lực sử dụng e-mail, truyền 
tệp tin, thảo luận nhóm trực tuyến và những dịch vụ Internet khác. 


59 


Groupware 


Groupware là phần mềm cung cấp các chức năng và dịch vụ hỗ trợ 
hoạt động cộng tác làm việc nhóm. Groupware bao gôm phần mềm viết 
và thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, tô chức buổi họp trực tuyến, lên lịch 
trình, thư điện tử và mạng kết nỗi các thành viên trong nhóm. Lotus 
Notes và Open texts Livelink là các sản phẩm groupware hàng đầu. 
Groove là một công cụ phần mềm mới dựa trên công nghệ mạng ngang 
hàng (peer-to-peer) cho phép mọi người trực tiếp làm việc với nhau thông 
qua Internet mà không cân qua máy chủ. 


3. Cơ sở dữ liệu 


Cơ sở dữ liệu là một tập hợp có tổ chức của các dữ liệu có liên quan với 
nhau. Ví đụ như các đữ liệu có liên quan đến việc quản lý nhân lực, quản lý 
tài chính, kế toán, v.v... trong một doanh nghiệp. Các cơ sở dữ liệu thường 
được quân lý bằng hệ thống quản lý cơ sở đữ liệu và được sử dụng một cách 
rộng rãi trên cơ sở chia sẻ giữa những người dùng và các chương trình phần 
mềm ứng dụng khác nhau. Chúng ta sẽ còn bàn kỹ hơn về cơ sở dữ liệu ở 
chương sau. 


4. Hệ thống truyền thông 


Truyền thông nghĩa là truyền những thông tin từ nơi này qua nơi khác 
nhờ phương tiện điện tử. Chúng ta đang trong cuộc cách mạng về truyền 
thông được cấu tạo từ hai hướng: những thay đôi nhanh chóng về công nghệ 
truyền thông và những thay đôi quan trọng về các địch vụ truyền thông tin 
về marketing, điều khiển, và quản lý trên toàn thế giới. Đê có thể kinh 
doanh tốt trong thời đại hiện nay, các chủ doanh nghiệp cần phải hiểu được 
làm thế nảo để sử dụng các công nghệ truyền thông và làm thể nào để thu 
được lợi ích lớn nhất từ việc sử dụng các công nghệ này cho tổ chức hay 
doanh nghiệp của họ. 


4.1. Định nghĩa hệ thống truyền thông 


Hệ thống truyền thông là một hệ thống cho phép tạo, truyền và nhận tin 
tức điện tử. Hệ thống truyền thông cũng được gọi là hệ thông viễn thông hay 
mạng truyền thông, một tập hợp các thiết bị nối với nhau bằng các kênh. 
Các thiết bị này có thể gửi các tín hiệu, nhận tín hiệu hoặc vừa gửi vừa nhận 
tín hiệu. 

Đề thực hiện nhiệm vụ đó, mỗi hệ thống truyền thông gồm có ít nhất ba 
yếu tế: thiết bị phát tin, kênh truyền, và thiết bị nhận tin. 


60 


4.1.1. Phương thức truyền thông 


Truyền kỹ thuật số (Digital Transmission) là phương thức truyền 
thông máy tính sử dụng tín hiệu số: chỉ truyền hai trạng thái tín hiệu giống 
như tắt và mở. Truyền tương tự (Analog Transmission) thể hiện các tín hiệu 
bằng điện áp khác nhau nhưng chúng biến đổi liên tục theo hình sỉn. 


Truyền không đồng bộ (Asynchronous Transmission). Mỗi tin tức 
truyền đi có thể truyền thành dãy các ký tự đơn lẻ hoặc như một khối các ký 
tự. Nếu mỗi ký tự được truyền xuống kênh truyền một cách riêng rẽ như 
một đơn vị truyền bao gồm một bit bắt đầu, các bít mã hoá ký tự, bit chẵn lẻ 
(parity bits) để kiểm tra sự đúng đẫn của việc truyền và một hoặc nhiều bịt 
kết thúc. Việc truyền như vậy là truyền dị bộ. Nhiều thiết bị gửi tin tức theo 
mã ASCII phương thức dị bộ như sau: 


m Một bit bắt đầu; 
mg Bảy bit thể hiện mã ASCI của ký tự đó; 
8 Một bít chẵn lẻ; 
m Một bit kết thúc. 


Như vậy nghĩa là để truyền một ký tự ta phải truyền 10 bit, 30% chỉ 
phí cho việc truyền những bịt ngoài tin tức. 


Truyền đồng bộ (Synchronous Transmission). Để giảm tỷ lệ chi phí 
truyền phụ trên, nhiều mạng truyền theo phương thức đông bộ. Theo cách 
này, rất nhiều ký tự được đóng thành khối chung để truyện. Đầu khối và 
cuối khối cũng phải thêm một số bit để thiết bị nhận biết khối được truyền. 
Số bit phụ cho một ký tự truyền theo cách này ít hơn nhiều so với truyền đị 
bộ. Tuy nhiên máy gửi và nhận phải tối tân hơn và phải đồng bộ về mặt 
đồng hồ đếm thời gian để nhận các tín hiệu. 

Một chiều, hai chiều luân phiên và hai chiều đồng thời. Một số mạng 
có các kênh truyền thông mà tin tức chỉ truyền theo một chiều (simplex); 


hoặc hai chiều luân phiên (half duplex), và/hoặc hai chiều đồng thời (full 
duplex). Nhiều hãng truyền thông có cả ba loại đường truyền như trên. 


Có rất nhiều cách khác nhau được sử dụng trong một tổ chức hoặc một 
doanh nghiệp để tạo ra một mạng lưới và đo đó, tạo nên các cách để phân 
biệt các dạng mạng khác nhau. Các mạng lưới có thể được phân biệt theo 
cấu trúc liên kết mạng, theo vùng địa lý và theo dạng dịch vụ mà nó cung cấp. 


4.1.2. Các kênh truyền thông 


Kênh truyền thông liên kết các phần tử của mạng với nhau. Có hai 


6l 


nhóm kênh truyền thông chính: (1) kênh truyền thông vô tuyến và (2) kênh 
truyền thông hữu tuyến. 


(a) Kênh truyền thông hữu tuyến 


Các kênh truyền thông hữu tuyến sử dụng các đường cáp để truyền dữ 
liệu và thông tin. 


Dây dẫn xoắn đôi (Twisted pair wiring): Đây là loại dây thường z được 
sử dụng cho hệ thống điện thoại trong các văn phòng, giá rẻ và dễ lắp đặt. 
Đường đây điện thoại chính là ví dụ về đạng kênh truyền thông này. Thông 
thường, kênh truyền thông này được sử dụng để truyền âm thanh và đữ liệu 
văn bản. Vì vậy, trong công nghệ thông tin, loại này còn được coi như các 
kênh thoại. Các dây dẫn xoắn đôi có tốc độ đường truyền thay đổi từ 110 
bits mỗi giây, tới 100 Mbps. Tốc độ đường truyền được xác lập do các phần 
tử truyền dữ liệu, hoặc phụ thuộc vào dữ liệu và thông tín được truyền. Tốc 
độ thực tế của kênh truyền thông tin này được xác định bởi các phần cứng 
và các chương trình quản lý quá trình truyền thông. 


Cáp đồng trục (coaxial cable): đây là dạng kênh truyền thông với đây 
dẫn có một trụ lõi kim loại, lớp cách điện, lưới đây bao quanh. và lớp vỏ bọc 
bảo vệ, Loại cáp này thường được sử dụng làm đây anten, nối các máy vì 
tính với nhau trong một ngôi nhà lớn, giữa các toà nhà hoặc trong một phạm 
vị của một khuôn viên. Cáp đồng trục có khá năng truyền thông tin với tốc 
độ nhanh hơn và có thể truyền được nhiều dạng thông tin một cách có hiệu 
quả (không chỉ giọng nói và ký tự). Cáp đồng trục có hai loại. Cáp đải cơ sở 
là loại có thẻ tải một thông điệp đơn lẻ với tốc độ vài megabit và thường 
được sử dụng trong mạng cục bộ, Cáp đải rộng có thê tải nhiều tín hiệu 
đồng thời. mỗi tín hiệu có thể được truyền với tốc độ khác nhau. Cáp vô 
tuyến sử dụng cáp dải rộng. Cả hai loại cáp đồng trục trên đều có khả năng 
tạo những băng thông với tốc độ đường truy ến trên 100 megahit. Tốc độ của 
nỏ cảng ngày càng được gia tăng do những tiến bộ của công nghệ thông tin. 


Cáp quang (Fiber-optie): là dạng kênh truyền thông hiện đại nhất. 
Phương tiện truyền thông băng thông lớn này sử dụng ánh sáng như một 
chất. tải thông tin số. Các sợi cáp quang là phương tiện truyền thông. Tốc độ 
truy ền tải thông tin của nó lớn hơn gâp.. nhiều lằn so với tốc độ của dây dẫn 
xoăn hay cáp đồng trục. Chỉ phí sản xuất. thiết lập và bảo trì cáp quang đều 
thấp hơn các loại dây dẫn khác. Chính vì vậy mà cảng ngày, người ta cằng 
sử dụng nhiều cáp quang đề xây dựng các đường truyền thông tin. 


(b) Các kênh truyền thông vô tuyến 
Sóng viba (microwave): dạng truyền thông nảy sư dụng các tín hiệu 
radio tần số cao đề gửi dữ liệu và thông tin trong không trung. mà không 


62 


cần bất cứ một loại dây dẫn nào để liên kết giữa các vùng dữ liệu, Tín hiệu 
vỉ sóng có thể được truyền đi với sự hỗ trợ của các trạm phát tín hiệu trên 
mặt đât hoặc các vệ tỉnh truyền thông. Khoảng cách giữa các trạm phát tín 
hiệu trên mặt đất là khoảng 30 đặm. 


Vệ tỉnh (satellites): Phương pháp được ưa chuộng đề truyền thông khi 
thông tin được truyền giữa các khoảng cách lớn là dùng vệ tỉnh. Việc truyền 
thông được thực hiện với việc từ một trạm, tín hiệu được truyền tới các trạm 
khác. 


Tia hồng ngoại (Infrared): truyền thông nhờ tia hồng ngoại được thực 
hiện dựa trên một bộ chuyền và nhận kết hợp. Hệ thống tr uyên thông sử 
dụng tỉa hồng ngoại bị giới hạn trong một khu vực xác định (khoảng 200 m) 
và chỉ khi các máy thu phát được đặt ở cửa số các toà nhà và hoàn toàn có 
thể nhìn thấy được, 


Sóng radio (radiowave): sử dụng như điện thoại di động. Người bán 
hàng có thê sử dụng điện thoại di động gắn liền trong ô tô để liên hệ với 
khách hàng. Các thông tin được gửi và nhận khi nó được thu và phát trên 
cùng một dải tần. 

Bluetooth: đây là một chuẩn truyền tin sử dụng tần số radio thấp được 
một nhóm các nhà sản xuất đồ điện tử phát triển. Nó cho phép các thiết bị 
điện tử có thể tự kết nói với các thiết bị khác mà không cần phải nối dây dẫn 
hoặc có bất cứ một sự định hướng nào từ phía người sử dụng. Ưu điểm của 
công nghệ này là cho phép các kết nối không bị ngăn cản bởi các bức tường 
và khá rẻ so với các dạng truyền thông khác. 


(C) Tốc độ truyền tải 


Lượng thông tin được truyền qua. bất cứ kênh thông tin nào được đo 
bằng đơn vị ,biUgiây (bp§). Tốc độ truyền kỹ thuật số còn được tính bằng tốc 
độ baud - số lần thay đôi về trạng thải điện cực đại có thế xảy ra mỗi giây 
trong một mạch truyền thông. Theo định ước truyền thông RS- 232 €, 300 
baud thường tương đương. với 300 bit mỗi giây, nhưng ở các tốc độ baud 
cao hơn, thì sô lượng bịt truyền đi mỗi giây thường bằng gấp đôi tốc độ 
baud, vì hai bit đữ liệu có thể được truyền đi trong mỗi lần thay đổi của 
trạng thái mạch. 


Băng thông là dung lượng của một kênh truyền thông đo bởi hiệu số 
giữa tân sô cao nhất và thấp nhất kênh đó có thẻ truyền được. Bảng 2.7 so 
sánh tốc độ truyền thông và chỉ phí tương đối giữa các loại phương tiện 
truyền thông chính. 


63 


Bảng 2.7. Tốc độ của một số phương tiện truyền thông 


Dây xoắn <100 Mbps 

<200+ Mbps 
<200+ Mbps 
<200+ Mbps 
>6+ Mbps 


4.1.3. Thiết bị và phần mềm truyền thông 


Sóng viba 

Vệ tỉnh 

Cáp đồng trục 
Cáp sợi-quang 


Các thiết bị truyền thông hỗ trợ truyền và nhận dữ liệu trong mạng 
truyền thông. Có các loại sau đây: 


Bộ tiền xử lý (front-end processor) là một máy tính chuyên dụng dành 
riêng cho quản lý truyện thông và được gắn với máy chủ. Nó thực hiện các 
thao tác như kiểm soát lỗi, định dạng, chỉnh sửa, giám sát, chỉ hướng, tăng 
tốc và chuyên đổi tín hiệu. 


Bộ tập trung tỉn hiệu (concentrafor) là một máy tính truyền thông có 
thể lập trình dùng để thu thập và lưu trữ tạm thời các thông điệp từ các thiết 
bị cuôi cho tới khi tập trung đủ số lượng để gửi theo lô. 


Bộ điều khiển (controller) là một máy tính chuyên dụng giám sát khả 
năng truyền tải thông điệp giữa CPU và các thiệt bị ngoại vi, ví dụ như thiết 
bị cuôi hay máy in. 


Bộ dồn tín hiệu (muitiplexer) là một thiết bị hỗ trợ kênh truyền thông 
đơn thực hiện truyền dữ liệu đồng thời từ nhiều nguôn. Bộ dồn tín hiệu phân 
chia kênh truyền thông để các thiết bị truyền thông có thể sử dụng chung. 


Các phần mềm truyền thông cần phải giám sát và hỗ trợ hoạt động 
mạng. Phần mềm truyền thông phải đảm trách những chức năng như điều 
khiển mạng, kiểm soát truy cập, giám sát sự truyền, phát hiện/sửa chữa lỗi, 
và bảo mật. 


4.2. Các cấu trúc liên kết mạng 


Mạng máy tính cho dù có tỉnh vi phức tạp tới đâu chăng nữa khởi đầu 
cũng dựa trên hệ : thống đơn giản nối kêt hai máy tính với nhau bằng cáp Sao 
cho chúng có thể dùng chung đữ liệu. Mạng máy tính phát sinh từ nhu cầu 
muốn chia sẻ và dùng chung dữ liệu. Máy tính cá nhân là công cụ tuyệt vời 
giúp tạo dữ liệu, bảng tính, hình ảnh và nhiêu dạng thông tin khác, nhưng 
không cho phép bạn nhanh chóng chia sẻ đữ liệu đã tạo nên. Phương thức 


64 


làm việc như vậy được gọi là làm việc trong môi trường độc lập. Mạng máy 
tính giúp cho con người có thể dễ dàng chia sẻ thông tin, dữ liệu, thông 
điệp, hình ảnh, fax, modem, và các tài nguyên phần cứng khác. Phương 
pháp đầu tiên để phân loại mạng là phân loại theo hình thức tạo nên mạng 
hay còn gọi là câu trúc liên kết mạng. Có ba dạng cấu trúc cơ bản đó là 
mạng sao, mạng bus, và mạng vòng. 


4.2.1. Mạng bus 


Đây là loại nối mạng phân quyền (dùng với Apple Talk và Ethernet 
chăng hạn), trong đó sử dụng một đường nôi đơn (bus) lúc nào cũng được 
tham gia chung bởi một số các nút, bao gồm các trạm công tác, các thiết bị 
ngoại vi dùng chung, và các máy chủ dịch vụ tệp (xem hình 2.5). 


Compueer I Computer 3 Printer 


Computer 2 Terminal Cônguoer 4 


Hình 2.5. Cấu trúc liên kết mạng bus 
(Nguôn: Laudon, 2002). 


Trong mạng bus, một trạm công tác sẽ gởi thông báo cho tất cả các trạm 
công tác khác. Mỗi nút trong mạng có một địa chỉ riêng, và mạch tiếp nhận 
của nó sẽ theo dõi bus đê biết khi nào có thông báo gởi cho mình, đồng thời 
bỏ qua mọi thông báo khác. Mỗi lần chỉ có một thông điệp được gửi đi trên 
mạng. Chính vì vậy, hiệu suất thi hành của mạng bị ảnh hưởng bởi sô lượng 
máy tính nối vào đường cáp chính. Số lượng máy trên bus càng nhiều thì số 
máy tính chờ đưa dữ liệu lên bus càng tăng và mạng thi hành càng chậm. 


Bus là một cấu hình thụ động. Máy tính trên bus chỉ lắng nghe những 
dữ liệu đang truyền đi trên mạng. Chúng không chịu trách nhiệm chuyền dữ 
liệu từ máy tính này sang máy tính khác. Do đó, mạng bus có một ưu điểm 
quan trọng so với các kiểu thiết kế mạng tranh chấp (mạng sao và mạng 
vòng) là khi có một nút bị hỏng thì không làm ngưng các nút khác trong 
mạng. 


65 


Ngoài ra, việc phát triển các mạng bus đơn giản; bạn chỉ cần kéo dài 
bus và bỗ sung thêm các nút cho đến số lượng cực đại cho phép (khoảng 
1000 feet nêu không có thiết bị lặp lại). 


Cách thiết kế này trước đây thường hay được sử dụng do đặc tính đơn 
giản, dễ sử dụng, và thích hợp cho các loại mạng nhỏ, thiết kế cho một 
phòng máy nhỏ và trong một phạm vì không lớn lắm. 


4.2.2. Mạng hinh sao 


Trong các mạng cục bộ, đây là loại cấu trúc mạng có trung tâm với cách 
sắp xếp vật lý giồng hình ngôi sao. Tại tâm là máy xử lý trung tâm của 
mạng hoặc là một thiết bị tập trung các đầu dây nỗi (Hub); các nút được bố 
trí xung quanh và nối tiếp với tâm điểm đó (xem hình 2.6). Theo kiểu kết 
nỗi này, việc thiết kế mạng sẽ trở nên khó khăn hơn và đòi hỏi người thiết 
kế phải lên sẵn một kế hoạch từ trước để không xảy ra những nhầm lẫn 
trong việc nỗi kết các trạm với máy chủ. 


Mạng hình sao cung cấp tài nguyên và chế độ quản lý tập trung. Tuy 
nhiên, do mỗi máy tính nỗi vào một tâm điểm, nên cấu hình này cần rất 
nhiều cáp nếu cài đặt ở quy mô lớn. Ngoài ra, nếu tâm điểm bị hỏng thì toàn 


bộ mạng cũng đi đứt. 
LTD 


~' “ = bà. h 
E sẦ } 3 Terminal Ũ 
S " 


Gưsnỷ ? bà 


Xà 
Sả SE 2.2 


ì He Nên: 
' Terminal 3 
h mì tà 


Hình 2.6. Cấu trúc liên kết mạng hình sao 
(Nguôn: Laudon, 2002). 


Trường hợp một máy tính bị hỏng, hoặc đoạn cáp nối máy đó với hub bị 
hỏng, thì chỉ máy đó không thể gửi hay nhận dữ liệu mạng. Các máy tính 
khác vẫn hoạt động bình thường. 


Loại mạng này thường có chỉ phí nối ghép cao hơn các loại khác, vì 
mỗi trạm công tác đòi hỏi phải có một đường cáp nỗi giữa trạm đó với máy 


66 


xử lý trung tâm. Loại cấu trúc này thường được sử dụng cho những nơi nào 
mà quá trình xử lý thông tin trên mạng đòi hỏi phải được tập trung và một 
vải nút trong cả mạng cân phải được làm việc độc lập. 

4.2.3. Mạng vòng 


Trong các loại mạng cục bộ, đây là một cấu trúc mạng không có trung 
tâm, trong đó có một số các nút (bao gồm các trạm công tác, các thiết bị 
ngoại vi dùng chung, và các máy dịch vụ tệp) đều được sắp xếp chung 
quanh một dây cáp dạng vòng kép kín (xem hình 2.7). 


Computer | 


Computer 5 


Hard diek drive 


Computrer 4 


Hình 2.7. Cầu trúc liên kết mạng vòng 
(Nguôn: Laudon, 2002). 


Giống như mạng bus, trạm công tác của mạng vòng gởi các thông báo 
cho tất cả. các trạm khác. Tuy nhiên, mỗi nút trong vòng có một địa chỉ riêng 
và mạch thu nhận của`nó thường xuyên giám sát bus để xác định xem có 
thông báo nào đang được gởi tới hay không. Ví dụ: thông báo gởi tới cho 
nút có tên là Lazer Printer thì các nút khác trên mạng sẽ bỏ qua. 


Khác với mạng bus, mỗi nút của mạng vòng có một thiết bị lặp lại dùng 
để khuếch đại và chuyển tín hiệu cho nút kế tiếp. Do đó các mạng vòng có 
khả năng mở rộng phạm vi vượt xa các giới hạn địa lý của mạng bus không 
có bộ lặp lại. 

Trong mạng vòng, một nút bị hông có thể phá vỡ toàn mạng, tuy nhiên 
với các sơ đồ chấp nhận hỏng được phát minh gần đây đã cho phép các 


67 


mạng vòng vẫn tiếp tục hoạt động ngay trong trường hợp có một hay nhiều 
nút hỏng. 


4.3. Mạng theo phạm vỉ 


4.3.1. Mạng LAN (Local Area Network} 


Mạng LAN chỉ giới hạn trong một khoảng cách nhất định, thường là 
một hoặc một vài toà nhà ở rất gần nhau. Phần lớn các mạng cục bộ được sử 
dụng rộng rãi để nối kết các máy tính cá nhân. Mạng (LAN) thường đời hỏi 
phải có các kênh truyền dẫn riêng của nó. 

Trong mạng cục bộ, các máy tính cá nhân và các máy tính khác trong 
phạm vi một khu vực hạn chế được nối với nhau bằng, các dây cáp chất 
lượng tốt, sao cho những người sử dụng có thể trao đổi thông tin, dùng 
chung các thiết bị ngoại vi, và sử dụng các chương trình cũng như các đữ 
liệu đã được lưu trữ trong một máy tính dành riêng gọi là máy dịch vụ tệp. 


Khác nhau khác nhiều về quy mô và mức độ phức tạp, mạng cục bộ có 
thể chỉ liên kết vài ba máy tính cá nhân và một thiết bị ngoại vi dùng chung 
đắt tiền, như máy in laser chẳng hạn. Các hệ thống phức tạp hơn thì có các 
máy tính trung tâm (máy dịch vụ tệp) và cho phép những người dùng tiễn 
hành thông tin với nhau thông qua thư điện tử để phân phối các chương 
trình nhiều người sử dụng, và để thâm nhập vào các cơ sở dữ liệu đùng 
chung. 


LAN hoàn toàn được điều khiển bằng người sử dụng trực tiếp. Điều đó, 
làm cho người sử dụng có nhiều quyên hạn hơn, nhưng ngược lại, nó lại đòi 
hỏi người sử dụng phải biết nhiều hơn về các ứng đụng truyền thông và về 
mạng máy tính. 


Các thành phần của mạng LAN bao gồm: 


mMáy trạm (WorkStation): thông thường là máy vi tính được nỗi 
vào mạng. Cũng có thê sử dụng những máy trạm không có ỗ đĩa. 


mMáy chủ tệp (File Server): là một máy tỉnh đủ mạnh, thường có 
dung lượng đĩa tương đối lớn để chứa các tệp dùng chung trên toàn 
mạng. Nếu các tệp được tổ chức thành cơ sở dữ liệu thì gọi là máy 

chủ cơ sở dữ liệu. 


mMáy chủ in ấn (Printer Server) là máy tính có nhiệm vu điều khiển 
truy nhập in và quản lý các nguồn lực máy in được nối vào mạng. 
Máy chủ tệp cũng có thể kiêm nhiệm việc quản lý máy in nhưng đôi 
khi làm như vậy sẽ gây ra sự quá tải của máy chủ tệp và làm chậm 
việc in ấn trên mạng. 


68 


m Máy chú truyền thông (Communications Server) là máy tính thực 
hiện và quản lý những thiết bị truy nhập ngoài với mạng. Máy chủ 
này bao gôm cả các modem, các công đặc biệt để nối với các mạng 
khác. Có thể gọi máy này là máy chủ truy nhập (access server). 


m Dây cáp (cable): máy chủ, máy trạm, và các thiết bị khác của mạng 
được nỗi với nhau bằng các đường cáp. Cáp nối có thể là dây xoắn 
đôi, cáp đồng trục, cáp sợi quang, và có thể có mạng LAN vô tuyến 
cho những trường hợp không thẻ lắp đặt đường dây được. 


m Cạc giao diện mạng - NC (Nctwork Interface Cards) là thiết bị 
nỗi giữa máy và mạng làm nhiệm vụ truyền và chuyển đổi tín hiệu 
giữa hai thiết bị nối với nhau cho phù hợp. 


m Hệ điều hành mạng - NOS (Network Operating System) là phần 
mềm diều khiển mạng. Đó là những chương trình thường trực trên 
máy chủ. Chúng thực hiện việc cài đặt phần cứng và phần mềm cho 
mạng cũng như quản lý và điều hành tất cả các thiết bị trên mạng. 


4.3.2. Mạng WAN (Wide Area Network) 


Khi một công ty hoặc một tô chức liên kết các trang đữ liệu trên một 
điện rộng liên kết các vùng, các quốc gia, hoặc các châu lục, thì họ thường 
xây dựng mạng WAN. Đây là một mạng máy tính sử dụng truyền thông cự 
ly xa, tôc độ cao hoặc dùng vệ tỉnh để kết nối các máy tính, vượt xa hơn cự 
ly hoạt động của mạng cục bộ (khoảng hai đậm). Nó thường được các công 
ty lớn sử dụng để thiết lập con đường hiệu quả nhất để gửi thông tin, để điều 
hành những sai sót, sửa chữa, hiệu chỉnh, và truyền những mệnh lệnh quản 
lý. Các thành phần chính được sử dụng để thiết lập mạng WAN bao gồm 


w Máy chủ (Hos®) thường là các máy tính lớn và cả các máy tính mini, 
cung cấp năng lực tính toán, truy nhập vào các cơ sở dữ liệu, cung 
câp các chương trình ứng dụng và điều hành toàn mạng. 


m Máy tiền xử lý (Front - end processor) thường được sử dụng đề xử 
lý các tác vụ vào/ra và một số tác vụ khác, trước khi vào máy chủ. 


m Modem là thiết bị chuyển đổi tín hiệu số từ máy tính ra tín hiệu 
tương tự cho kênh tương tự và ngược lại. 


m Thiết bị đầu cuối (Terminal) là các thiết bị cuối cùng gắn vào 
mạng. Thiết bị cuối cùng thường được hiểu là những thiết bị vào/ra, 
không có trí tuệ, không có bộ nhớ. Máy vi tính có thê đóng Vai tTÒ 
như một thiết bị đầu cuỗi, nhưng nó thuộc thiết bị đầu cuỗi thông 
minh. 


69 


m Bộ (ập trung (Multiplexer) là thiết bị tập trung nhiều luồng thông 
tỉn vào một kênh truyền hoặc tách thông tin từ một kênh truyền ra. 
Chăng hạn, một cáp quang truyền cùng một lúc được 60000 cuộc 
điện thoại thì cần phải có thiết bị đồn các cuộc gọi lại rồi truyền đi và 
ở đầu kia cần phải tách ra dẫn đến các máy đơn lẻ. 


m Giao thức truyền thông (Communicafions Protocol) là các quy 
tắc và các thủ tục quy định thống nhất để thực hiện các nhiệm vụ 
truyền thông. Các quy trình và thủ tục thường được các phần mềm 
quản trị truyền thông thực hiện. 


m Phần mềm mạng (WAN software): mạng WAN cần có các chương 
trình để điều hành hoạt động và thực hiện các ứng dụng trên mạng. 
Phần mềm mạng thường bao gồm cả các chương trình quản lý truy 
cập và truyền thông. 


4.3.3. Mạng MAN (Metropolitan Area Network) 


Đây là một dạng mạng truyền đữ liệu và thông tin trên phạm ví một 
thành phố và có tốc độ đường truyền thường lớn hơn mạng LAN (khoảng 
trên 200 megabits mỗi giây). Mạng MAN cũng thường được thiết kế đề 
truyền nhiều đạng thông tin hơn mạng LAN, như nó có thể truyền được hỗn 
hợp các âm thanh, dữ liệu, hình ảnh, và phim chuyển động. MAN không 
được thiết kế với các đường điện thoại, để có thể truyền các đữ liệu kết hợp 
với tốc độ cao và trên diện toàn thành phó, người ta thường sử dụng các 
đường cáp quang. 


4.3.4. Mạng Internet 


Các mạng chuyển mạch gói và chuyển mạch gói diện rộng cho phép 
người sử dụng truy cập vào các nguồn tài nguyên trong một mạng duy nhất. 
Tuy nhiên, một mạng đơn lẻ sẽ không còn đáp ứng nhu câu của người sử 
dụng, do đó, cần phải liên kết mạng lại với nhau. Nhưng các mạng lẻ lại có 
cách tổ chức khác nhau, vì vậy, cần phải có một cách thức nào đó để truy 
nhập liên thông giữa các mạng. Nhu cầu này đã làm nấy sinh và phát triển 
kỹ thuật mạng Internet. 


Có thê hiểu Internet là mạng của các mạng có phạm vi toản cầu, sử 
dụng nhiều loại phương tiện truyền thông khác nhau cung cấp nhiều loại 
dịch vụ trên mạng. Mạng Internet không có chủ nhân riêng mà nhiều chủ 
nhân, mỗi chủ nhân làm chủ một phần như hệ thống giao thông quốc tế. 


Các thành phần của mạng Internet bao gồm: 


m Mạng con (Subnetwork) là một mạng thành phần của mạng 
Internet. Để tránh nhằm lẫn với toàn mạng, ta có thể dùng thuật ngữ 


70 


mạng riêng lẻ. Mạng con có thể là mạng LÀN, mạng WAN, hoặc 
mạng MAN. 


m Đầu cuối (End System) là thiết bị được gắn vào mạng con của 
mạng Internet, được dùng đề trợ giúp các ứng dụng của người sử 
dụng cuôi. 


m Hệ thông trung gian (Intermediate System) là thiết bị được sử 
dụng để nối tiếp hai mạng con với nhau và cho phép truyền thông 
giữa hai hệ thống đầu cuối gắn vào hai mạng khác nhau. 


mg Cầu nối (Bridge) là một hệ thống trung gian IS dùng để nối hai 
mạng LAN có cùng một giao thức. Cầu nỗi hoạt động như một bộ 
lọc địa chỉ, nhặt ra những gói tin từ một mạng LAN cần được truyền 
đến một địa chỉ thuộc mạng LAN khác và chuyển những gói đó sang 
mạng thứ hai. Cầu nối không làm thay đổi nội dung cũng không 
thêm dữ liệu vào các gói tin ấy. 

m Bộ định tuyến (Router) là một hệ trung gian IS dùng để nối hai 
mạng có thê khác giao thức đường truyền. Bộ định tuyến sử dụng 
giao thức Internet trên các nút và trên các máy chủ mạng. 


m Giao thức Internet (Internet Protocol) là toàn bộ các quy tắc và 
thủ tục quy ước được sử dụng để thực hiện việc truyền thông trên 
mạng Internet. Hiện nay người ta sử dụng chủ yêu là giao thức 
TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). Ngoài ra 
có một giao thức chuẩn OSI (Open System Interconnection) dùng để 
tra cứu khi thiết kế và xây dựng giao thức thực tế. 


4.4. Dịch vụ mạng và công nghệ băng thông rộng 


4.4.1. Mạng giá trị gia tăng (Value-Added Network) 


Mạng giá trị gia tăng (VAN) là mạng riêng, quản lý bởi bên thứ ba cung 
cấp các dịch vụ chuyên tải thông tìn và mạng cho các công ty thuê bao. 
Thuê bao chỉ phải chỉ trả cho lượng dữ liệu họ chuyên tải bên cạnh một 
khoản chỉ phi thuê bao có định. Khách hàng không cần phải đầu tư vào phần 
mềm và trang thiết bị mạng và cả chỉ phí nôi mạng bởi chi phí sử dụng 
mạng được chia sẻ bởi nhiều khách hảng. 


Nhiều công ty hiện đang sử dụng Internet đẻ chuyên tải đữ liệu bởi nó 
tiết kiệm hơn là sử dụng mạng giá trị gia tăng. Để đối phó, các mạng giá trị 
gia tăng ngày nay tăng cường cung cấp các dịch vụ phụ trợ bảo vệ quản lý 
email và chuyên tải dữ liệu, báo cáo quản lý và các dịch vụ trao đổi đữ liệu 
điện tử. 


lại 


4.4.2. Các dịch vụ mạng khác 


Chuyển đổi gói tin (packet switching) là công nghệ chuyển đổi cơ bản 
dùng đề tách các đồng dữ liệu thành những gói nhỏ, gửi đi theo những tuyến 
đường có hiệu quả nhất rồi thực hiện lắp ráp lại và kiểm tra độ chính xác tại 
đích đến. 


Mạng chuyền khung (Frame relay) là công nghệ mạng giúp chia sẻ 
nhanh và kinh tê hơn so với dịch vụ chuyển đổi gói tin, bởi có thể đạt được 
tố độ chuyền tải tối đa là 1.544 megabiUgiây. Công nghệ này gộp dữ liệu 
thành các khung tương tự như gói, nhưng không thực hiện chữa lỗi. Vì vậy, 
frame relay hoạt động tốt trên các đường truyền ôn định không hay đòi hỏi 
tái chuyên tải dữ liệu khi gặp lỗi. 


Mạng chuyền dẫn không đồng bộ - ATM (asynchronous transfer 
mode) là công nghệ chia thông tin thành các phần tử 8 bit, cho phép dữ liệu 
được truyền giữa các máy tính khác nhau. ATM hứa hẹn liên kết các LAN 
và WAN lại với nhau một cách đễ dàng. ATM có thể chuyển tải 10 
gigabit/piây, 

Mạng số dịch vụ tích hợp - ISDN (Intergrated Services Digital 
Network) là dịch vụ truy cập mạng đạt tiêu chuẩn quốc tế sử dụng đường 
dây điện thoại, có khả năng tích hợp âm thanh, hình ảnh, video và dữ liệu 
trong một đường truyền đơn. Có hai mức dịch vụ ISDN: mức cơ sở (Basic 
Rate ISDN) và mức sơ cấp (Prnmary Rate ISDN). Mức cơ sở có thê chuyển 
tải dữ liệu với tốc độ 128 kilobiVgiây đành cho người sử dụng bình thường. 
Mức sơ cấp được thiết kế cho các công ty dịch vụ viễn thông với tốc độ 
chuyến tải lên tới megabit. 


Dịch vụ thuê bao kỹ thuật số (digital subscriber line - DSL) giống như 
ISDN cũng thông qua đường dây điện thoại để tải âm thanh, dữ liệu, video 
nhưng có khả năng chuyển tải cao hơn. Thuê bao kỹ thuật số không đối 
xứng (asymmetric digital subscriber line - ADSL) cho phép nhận đữ liệu với 
tốc độ 1,5 tới 9 megabit/giây và gửi dữ liệu với tộc độ 640 kilobitgiây. Thuê 
bao kỹ thuật số đối xứng (symmetric digital subscriber line - SDSL) có cùng 
tốc độ gửi với ADSL, còn tốc độ nhận tôi đa là 3 megabiUgiây. 

Bộ điều giải cáp (cable modem) được thiết kế riêng cho đường truyền 
hình cáp, cung cập khả năng truy cập Internet hoặc mạng nội bộ với tốc độ 
cao lên tới 4 megabitgiây. Bộ điều giải cáp hiện tại có khả năng nhận dữ 
liệu cao hơn gửi dữ liệu. 


Băng thông rộng (broadband) là công nghệ truyền dữ liệu tốc độ cao. 
Thuật ngữ băng thông rộng còn dùng đề chỉ phương tiện chuyên tải nhiều 
kênh thông tin cùng một lúc thông qua một thiết bị truyền thông đơn. 


12 


5. Nhân lực 


Một nguồn lực quan trọng khác của hệ thống thông tin quản lý đó là 
nhân lực. Con người (những nhân công kiến thức) thiết lập các mục tiêu, 
xác định nhiệm vụ, tạo quyêt định, phục vụ khách hàng, và trong trường hợp 
là các chuyên gia công nghệ thông tín, còn có thể cung cấp một môi trường 
công nghệ đáng tin cậy và ôn định cho một tổ chức. Với sự hỗ trợ của nhân 
lực, tổ chức sẽ nhận được ưu thế cạnh tranh trong thị trường. 


5.1. Sự hiểu biết về công nghệ và thông tin 


Trong doanh nghiệp, tài sản quý giá nhất không phải là công nghệ mà 
chính là trí tuệ của nhân công mà nó sở hữu. Công nghệ thông tin đơn giản 
chỉ là một tập công cụ cho phép chúng ta làm việc và xử lý các thông tin; nó 
chỉ đóng vai trò là một bộ công cụ hễ trợ cho quá trình tư duy. Các phần 
mềm bảng tính cho phép chúng ta nhanh chóng đưa ra được các lược đề 
biểu diễn số liệu và thông tin đầy tính thuyết phục và có chất lượng cao. 
Nhưng nó không thể nói với chúng ta trong trường hợp này thì nên chọn 
kiểu biểu đồ nào biểu đồ thanh ngang hay là biểu đồ dạng hình tròn. Nó 
cũng không thể nói với chúng ta xem chúng ta nên chọn biểu diễn doanh số 
bán hàng theo từng vùng thị trường hay là theo từng người bán hàng. Tắt cả 
những vấn đề đó chính là nhiệm vụ của các nhân công ở trong doanh 
nphiệp. : 


Tuy nhiên, công nghệ thông tin vẫn là một tập công cụ rất tốt cho chúng 
ta. Nó giúp chúng ta làm việc có hiệu quả hơn, xử lý các đữ liệu nhanh hơn. 
Chính vì vậy, chúng ta cần nắm vững cách thức làm thể nào đề sử dụng 
công nghệ một cách tốt nhất. Và đồng thời, chúng ta cũng cân hiểu được các 
thông tin mà công nghệ đã giúp chúng ta tạo ra đó, Nói một cách khác, 
doanh nghiệp cần phải có nguồn nhân lực có kiến thức về công nghệ và 
thông tin. 


Một nhân công có kiến thức về công nghệ là người biết rõ cách thức 
ứng dụng và khi nào ứng dụng công nghệ thông tin. Cách thức ở đây gồm cả 
việc chúng ta nên mua những công nghệ nào, làm thế nào để khai thác được 
hiệu quả các phần mềm ứng dụng, và các cơ sở kỹ thuật nào là cần thiết để 
giúp cho doanh nghiệp của chúng ta có thê kết nối với các doanh nghiệp 
khác. 


Một nhân công có kiến thức về thông tin là người có thế xác định được 
loại thông tin nào là cần, biết cách để có thể có được thông tin đó, hiệu rõ về 
thông tin một khi có được nó, và có thể hành động hợp lý căn cứ vào thông 
tin đã nhận được để đem lại lợi ích tối đa cho đoanh nghiệp. 


73 


5.2. Trách nhiệm đạo đức đỗi với xã hội 


Việc có kiến thức về công nghệ và thông tin mới là trách nhiệm của một 
nhân công đối với doanh nghiệp mà người đó phục vụ. Người đó cũng cần 
phải có trách nhiệm đối với xã hội: đó là khi đạo đức trở thành một yếu tổ 
quan trọng. Đạo đức là những nguyên tắc và tiêu chuẩn dẫn hướng các hành 
động của chúng ta đối với những người khác. Đạo đức là một khái niệm 
khác với luật pháp. Luật pháp đòi hỏi hoặc ngăn cản một số hành động của 
con người. Đạo đức chỉ là sự diễn giải của riêng một cá nhân về cái gì là 
đúng và cái gì là sai. 

Trong lĩnh vực liên quan tới công nghệ thông tin và hệ thông thông tin, 
khái niệm đạo đức trở nên khá quan trọng. Do với sự phát triển của công 
nghệ thông tin, con người có thể nhận được rất nhiều thông tín. Việc xử lý 
và sừ dụng những thông tin đó như thế nào để có thể làm lợi cho doanh 
nghiệp của mình mà không gây ra những họat động phi đạo đức đối với xã 
hội cũng đòi hỏi lực lượng nhân công phải có hiểu biết rộng hơn và đa đạng 
hơn, không chỉ là có liên quan tới kỹ thuật và công nghệ mà còn liên quan 
tới môi trường xã hội xung quanh nữa. 


5.3. Bộ máy nhân sự công nghệ thông tin trong doanh nghiệp 


Khi thành lập bộ máy nhân sự công nghệ thông tin, doanh nghiệp cần 
chú ý tới những thành phân sau: 


m Quản trị viên hệ thống (System Administrator) 

m Lập trình viên (Programmer) 

m Nhà thiết kế hệ thống (System Designer) 

g Nhà phân tích hệ thông (System Analyst) 

m Trường phòng CNTT 

mG Dự án : 

m Phó TGĐ pbụ trách CNTT (Chief Information Officer - CIO) 


74 


Câu hỏi ôn tập và thảo luận 


{AO đ>à GÌ b2) — 


. Phần cứng của hệ thống thông tin bao gồm những thành phần nảo? 
. Hãy trình bày những loại phần mềm mà anh/chị biết? 

. Liệt kê tên và tính năng của các loại thiết bị ra của máy tính 

. Liệt kê tên và tính năng của các loại thiết bị vào của máy tính 


. Nhà quản lý cần quan tâm tới những vấn đề gì khi lựa chọn mụa phần 


cứng và phần mêm? 


. Hãy mô tả các phương thức kết nối mạng 

„ Mô tả các dạng mạng LAN, WAN, và mạng Internet. 

. Cầu nói khác với bộ định tuyến ở những điểm nào? 

. Thế nào là dịch vụ mạng và công nghệ băng thông rộng? 


. Doanh nghiệp cần chú ý những vấn để gì khi phát triển các thành phần 


của HTTT quản lý? 


75 


Chương 3 


THIẾT KÉ CƠ SỞ DỮ LIỆU 


jMục địch: Chương này cung cấp một số yếu tố kỹ thuật có liên quan tới việc 
thiết kế một cơ sở dữ liệu trong HTTT. 


Nội dung chính: Cách thức xây dựng cơ sở dữ liệu, thiết lập mối quan hệ giữa các 
dạng thực thẻ trong hệ thống, và các kỹ thuật xây dựng CSDL 
hiện đang được sử dụng. 


1. Tệp và cơ sở dữ liệu 

Chúng ta đã nói nhiều tới việc sử dụng HTTT quản lý như một vũ khí 
chiến lược của các đoanh nghiệp trong thời đại bùng nề thông tin hiện nay. 
Vậy, làm thế nào để có thể xây dựng được một HTTT phục vụ được kịp thời 
những mục đích của doanh nghiệp? Trước khi nói tới vẫn để sử dụng hệ 
thông tin như thể nào, ta cần nói tới khía cạnh làm thế nào để ta có được 
một HTTT hiệu quả, nghĩa là nói tới cái gốc căn bản của HTTT - cơ sở đữ 
liệu. Từ trước tới nay, người ta đã nhiều lần tìm cách định nghĩa và phân 
loại các cơ sở dữ liệu. Tuy vậy, đứng trên phương điện là người quản lý 
doanh nghiệp, một hiểu biết đúng đắn về cơ sở dữ liệu sẽ giúp chúng ta rất 
nhiễu trong bước đầu tiên - bước xây dựng cơ sở đữ liệu. 


1.1. Tệp và hệ thống tệp dữ liệu 


Những ứng dụng ban đầu của HTTT mà chúng ta nhận thấy đầu tiên đó 
là những ứng dụng cho những người làm công việc thư ký và hạch toán số 
sách trong một doanh nghiệp. Những ứng dụng nảy chủ yếu tập trung vào 
việc thực hiện việc đặt hàng, xuất hàng, lập kế hoạch làm việc, lập bảng trả 
lương hàng tháng, v,v... Tất cả những thông tin phục vụ cho những ứng dụng 
này, trước đây, được ghi vào số sách với thứ tự xác định để giúp những 
người sử dụng có khả năng lập báo cáo hoặc các bản tổng hợp tình hình một 
cách nhanh nhất có thể. Ngày nay, khi khả năng công nghệ thông tin với 
việc sử dụng máy tính đã trở nên phổ biến, tất cả những dữ liệu này bắt đầu 
được hệ thống lại và ghi dưới dạng các tệp dữ liệu trong máy tính. Các dạng 
tệp này cùng với một số các chương trình phân mềm trợ giúp, giúp cho 
người sử dụng có khả năng phi dữ liệu không cân theo thứ tự nhưng vần có 
khả năng tạo báo cáo chính xác và nhanh chóng. Hơn nữa. việc tổ chức các 
tệp một cách khoa học sẽ giúp cho việc tạo các cơ sở dữ liệu và các chương 
trình phân tích và tông hợp đữ liệu từ những tệp chứa dữ liệu có sẵn đó trở 


76 


nên dễ đàng hơn và hiệu quả hơn. 


Bảng 3.1 ghi lại một ví dụ về tệp đữ liệu chứa thông tin về các khách 
hàng của một doanh nghiệp. 


Bảng 3.1. Nội dung của tệp dữ liệu về các khách hàng 
của một công ty bảo hiểm 


Số | Tênkhách | Số điện ó tiề vấn tiết 

TT hàng thoại thông tin 

I |NguyễnVănA | 8300154 |124, Triệu TI | 200000 | 03/12/94 
Việt Vương 


2 |Lê Vũ QuỳnhN | 8697124 |115, Quan SI | 500000 | 15/02/93 
Thánh 
Hoàng Anh T 8546210 |20B, Quốc Tử 450000 | 31/12/94 
ỷ Giám 


Trong ví dụ về tệp dữ liệu ở trên, người sử dụng sẽ rất dễ dàng thiết lập 
các báo cáo dựa trên các thông tin này. Họ có thể đễ dàng thống kê được 
những dạng bảo hiểm nào hay được mua nhất, những người làm ngành nghề 
nào thường sẽ mua bảo: hiểm loại nào. Những báo cáo này nói chung sẽ 
được lập lại vào cuối mỗi quý, mỗi năm, hoặc thậm chí vào bắt cứ lúc nào 
mà người sử dụng cần những báo cáo dạng này. 


Theo cách quản lý trước đây, người ta thường tổ chức các tệp dữ liệu 
này thành một hệ thống và tạo các mối liên hệ giữa các tệp để dễ dàng truy 
tìm thông tin và tạo các báo cáo. Việc tổ chức các file theo dạng hệ thống 
file như vậy mặc dù có vẻ rất logic và dễ hiểu, nhưng. thực tế, nó rất . phức 
tạp đặc biệt là khi số tệp lên tới 20 tệp cần kết nối với nhau. Hơn thế nữa, 
các tệp chương trình giúp người sử dụng làm việc với các tệp này thường 
chịu ảnh hưởng rất lớn từ cấu trúc của mỗi tệp. Mỗi khi một tệp bị thay đổi 
cấu trúc, lập tức các chương trình liên quan cũng buộc phải thay đôi theo 
cho phù hợp với cấu trúc mới này. Đôi khi việc thay đổi này là rất nhỏ, 
không đáng kể, nhưng nó cũng làm ì phức tạp, và mất thời gian đối VỚI người 
sử dụng. Nhất là xét tới sự chậm trễ đẻ thay đôi chương trình điều khiển như 
vậy làm ảnh hưởng tới các công việc khác của một doanh nghiệp. 


Chính vì những hạn chế này, ngày nay, người ta đã tiến tới thiết kế các 
cơ sở dữ liệu chứ không chỉ còn thiết kế các hệ thống tệp dữ liệu như trước 
đây nữa. 


77 


Bảng 3.2. Một số thuật ngữ cơ bản 
Thuật ngữ Khái niệm 


Dữ liệu Dữ liệu là những sự kiện thực tế được tổ chức và lưu lại 
trong máy tính 


Một hoặc một nhóm ký tự được sử dụng để làm tiêu để cho 
một nhóm các dữ kiện được lưu lại. 


Một tập các trường được liên kết lại với nhau liên quan tới 
một người, một nơi chỗn, một vật hoặc một sự kiện nào đó. 


Một hoặc nhiều các biểu ghi được ghi theo cùng một tiêu 
chuẩn thống nhất nghĩa là được tổ chức theo cùng một số 
trường nhất định. 


14.2. Hệ thông quản lý cơ sở dữ liệu 


Khác với hệ thống các tệp dữ liệu, các dữ liệu được lưu trong nhiều tệp 
khác nhau, cơ sở dữ liệu chứa tất cả các đữ liệu có liên quan trong một kho 
dữ liệu duy nhất (xem hình 3.1). Hiện nay, không những chỉ cầu trúc chung 
của đữ liệu được lưu giữ trong một vùng trung tâm mà cả các mối quan hệ 


Hệ thống cơ sở dữ liệu 


Hệ thống quản lý 
cơ sở dữ liệu 


Phòng bán hàng 


Phòng kế toán 


Cơ sở dữ liệu 


HỒ SƠ NHÂN SỰ 
HỒ SƠ KHÁCH HÀNG 
CSDL BÁN HÀNG 
HỆ THỐNG HÀNG TỔN KHO 
'HỆ THỐNG TÀI KHOẢN 


Hệ thống tệp 


Phòng nhân sự HỒ SƠ NHÂN SỰ 


HỒ SƠ KHÁCH HÀNG 


CSDL BẢN HÀNG 


HỆ THỐNG HÀNG TỔN KHO 


Hình 3.1. So sánh giữa hệ thông cơ sở dữ liệu và hệ thống tệp. 


Phòng bán hàng 


78 


giữa các thành phần cơ sở dữ liệu và các đường truy cập tới các cấu tử đó 
cũng được lưu giữ tại một nơi. 


Một hệ thống quản lý dữ liệu có ba thành phần: (1) ngôn ngữ định nghĩa 
đữ liệu, (2) ngôn ngữ xử lý đữ liệu, và (3) từ điển đữ liệu. 


Ngôn ngữ định nghĩa đữ liệu là ngôn ngữ chính thức mà lập trình viên 
sử dụng để chỉ định nội dung và cầu trúc dữ liệu. Nó định nghĩa mỗi phần tử 
dữ liệu xuất hiện trong cơ sở dữ liệu trước khi phần tử dữ liệu đó được 
chuyền thành dạng trình ứng dụng đòi hỏi. . 


Ngôn ngữ xử lý đữ liệu là ngôn ngữ chuyên dụng kết hợp chung với các 
ngôn ngữ lập trình ứng dụng thông thường khác đề xử lý dữ liệu rong cơ SỞ 
dữ liệu. Ngôn ngữ này chứa các lệnh cho phép người dùng cuối và chuyên 
viên lập trình lấy ra các đữ liệu thỏa mãn các yêu cầu thông tin và phát triển 
ứng dụng từ cơ sở dữ liệu. Ngôn ngữ xử lý dữ liệu nôi bật nhất hiện nay là 
ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc SQL. 


Từ điền dữ liệu là một tệp tin viết tay hoặc tự động chứa định nghĩa của 
các phân tử đữ liệu và đặc điểm đữ liệu như cách sử dụng, trình bày vật lý, 


quyên sở hữu, giấy phép và tính bảo mật. Một phần tử dữ liệu thể hiện một 
trường dữ liệu. 


Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu có những chức năng chính như sau: 


m Thiết lập từ điển cơ sở dữ liệu: Lưu giữ định nghĩa về các mỗi 
quan hệ trong một từ điển đữ liệu. Tất cả các chương trình truy cập 
tới các công việc cần tới đữ liệu sẽ gọi tới hệ thống cơ sở dữ liệu 
quản lý này để có các thông tin cần thiết. Bất cứ một thay đôi nào 
trong các tệp dữ liệu, thì lập tức từ điển đữ liệu cũng được tự động 
thay đổi theo. 


m Quản lý việc lưu trữ dữ liệu: Hệ thông quản lý cơ sở đữ liệu còn 
giúp cho người sử dụng tạo các cầu trúc phức tạp cho các dữ liệu lưu 
trữ. Nhờ đó, ta có thể lập các chương trình liên kết và các chương 
trình điều khiển phân tích và tổng hợp dữ liệu trực tiếp trên cầu trúc 
vật lý của dữ liệu. 

m Chuyển đổi và hiển thị thông tin: Dữ liệu được lưu lại dưới hai 
hình thức: dữ liệu ghi theo dạng logic và dữ liệu ghi theo dạng vật 
lý. Do việc ghi dữ liệu đa dạng như vậy, nên hệ thông quản lý cơ sở 
dữ liệu thực hiện một nhiệm vụ là chuyển những đữ liệu dưới dạng 
vật lý thành những đữ liệu có tính logic mà người sử dụng cần tới. 


m Bảo đảm độ an toàn của dữ liệu: hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tạo 
một hệ thông bảo mật và thiết lập tính an toàn riêng tư cho các dữ 


79 


liệu trong cơ sở đữ liệu đó. 


m Khôi phục lại dữ liệu: hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu cung cấp chức 
năng khôi phục lại những dữ liệu đã mất. Việc này sẽ giúp cho các 
cơ sở đữ liệu được an toàn và toàn vẹn. 


m Tính toàn vẹn dữ liệu: Khả năng này cho phép tăng cường tính toàn 
vẹn và thích hợp của cơ sở dữ liệu. 


m Giao diện trên cơ sở viễn thông của các cơ sở đữ liệu: hệ thông 
quản lý cơ sở dữ liệu cho phép người dùng truy cập tới các dữ liệu ở 
bất cứ đâu trên mạng dữ liệu. 


2. Mô hình cơ sở dữ liệu 
Mô hình cơ sở dữ liệu là một tập hợp các cấu trúc logic được sử dụng 
để diễn tả cấu trúc dữ liệu và các môi quan hệ dữ liệu được tìm thấy trong 


một cơ sở dữ liệu. Một cách cơ bản, ta có thể chia các mô hình cơ sở đữ liệu 
thành hai nhóm: các mô hình khái niệm và các mô hình thực hiện. 


2.1. Mô hình khái niệm 


Mô hình khái niệm tập trung vào bản chất logic của việc biểu diễn dữ 
liệu. Do đó, mô hình khái niệm liên quan tới vân đề cái gì được biểu điển 
trong cơ sở dữ liệu hơn là làm thế nào để biểu diễn nó. Mô hình khái niệm 
bao gồm ba dạng quan hệ mô tả sự liên hệ giữa các đữ liệu. Đó là dạng quan 
hệ một - nhiều, nhiều - nhiều, và quan hệ một - một. 


2.1.4. Quan hệ một - một 


Quan hệ một - một là mối quan hệ duy nhất tồn tại giữa hai thực. thẻ. Từ 
thực thể này chỉ có thể có duy nhất một đường dẫn tới thực thể kia và ngược 
lại (xem hình 3.2). Chăng hạn như một ô khoá chỉ có thể mở bằng một chìa 
duy nhất và chìa khoá đó cũng chỉ có thể mở được ô khoá đó mà không mở 
được ô khoá nào khác...... 


2.1.2. Quan hệ một - nhiều 


Đây là mối quan hệ mà từ một gốc có thê chỉ tới nhiều điểm mới, nhưng 
mỗi điểm chỉ có một gốc duy nhất (xem hình 3.2). Những mỗi quan hệ dạng 
này thường có rất nhiều trong các tô chức doanh nghiệp. Một khách hàng có 
rất nhiều lân mua hàng với doanh nghiệp, vì vậy, trong hồ sơ lưu trữ tồn tại 
rất nhiều hoá đơn thanh toán của khách hàng này. Tuy nhiên, ngược lại, mỗi 
hoá đơn lại chỉ có liên quan tới một khách hàng duy nhất của doanh nghiệp. 


§0 


2.1.3. Quan hệ nhiều - nhiều 


Dạng quan hệ này là dạng mà cả gốc và ngọn đều có quan hệ đa 
phương. Từ một gốc, có thể có nhiều ngọn khác nhau, và ngược lại, từ một 
ngọn, có thể có nhiều điểm gốc dẫn tới nó. Trong một trường học, một sinh 
viên có thể học rất nhiều môn học khác nhau. Nhưng ngược lại, mỗi một 
môn học lại có rất nhiều sinh viên theo học nó (xem hình 3.2). 


Một — một Một - nhiều Nhiều ~ nhiều 


Hình 3.2. Mô phỏng các dạng quan hệ của các mô hình khái niệm. 


2.2. Mô hình thực hiện 


Khác với mô hình khái niệm, các mô hình thực hiện thì quan tâm tới 
vấn đề làm thế nào để biểu diễn dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu. Mô hình 
thực hiện bao gồm ba loại: (1) mô hình dữ liệu thứ bậc, (2) mô hình cơ sở 
dữ liệu dạng mạng lưới, và (3) mô hình cơ sở dữ liệu dạng quan hệ. 


2.2.1. Mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc 


Mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc ra đời vào năm 1969 nhằm giải quyết 
những khó khăn do sự trùng lặp dữ liệu của hệ thống tệp xảy ra trong quá 
trình xử lý thông tin trong dự án Apollo của công ty North American 
l\ockwell. Mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc được coi là mô hình chính đầu tiên 
có tính thương mại dành cho một cơ sở dữ liệu lớn. Những khái niệm cơ sở 
của nó đã tạo lập nên cơ sở cho sự phát triển cơ sở đữ liệu có thứ tự. Những 
hạn chế tồn tại trong mô hình cơ sở dữ liệu này dẫn tới hàng loạt các nghiên 
cứu khác nhau về cách thiết kế cơ sở dữ liệu. 


Cấu trúc cơ bản 


Cơ sở dữ liệu được xây dựng theo dạng thứ bậc có thể hình dung như 
một cây từ trên xuông đưới với các nút là các dạng báo cáo khác nhau của 
doanh nghiệp (xem hình 3.3). Trong một dạng thứ bậc như vậy, nút đầu tiên 


§I 


là nút mẹ. Các nút ở tầng trên là các nút mẹ sinh ra các nút ở tầng dưới. 
Toàn bộ cây dữ liệu không có bất cứ một sự trùng lặp nào như đối với hệ 
thống tệp. Thay vào đó, đề tìm tới một nút ở dưới nào đó, cây quan hệ sẽ 
thiết lập một đường dẫn tới vị trí cần thiết đó. Những mối quan hệ quan 
trọng trong dạng câu trúc này là: 

m Mỗi nút mẹ có thể có nhiều nút con; 

m Mỗi nút con chỉ có một nút mẹ và chỉ duy nhất một mà thôi. 


Tầng gốc 


Tầng con thứ nhất 


Tầng con thứ 2 lạ 023 


Tầng con thứ3 


Hình 3.3. Các phần tử của một cấu trúc thứ bậc. 


Mối liên hệ dạng này là mối liên hệ theo kiểu một - nhiều, và thường 
hay gặp trong các tô chức doanh nghiệp, như trong một doanh nghiệp có rât 
nhiều phòng ban, mỗi phòng ban, lại chỉ phụ thuộc vào duy nhất một công 
ty mà thôi. 


Ưu điểm 
Các mô hình dạng cấu trúc thứ bậc như thế này thường có một số ưu 
điêm cơ bản như sau: 


m Do tất cả các dữ liệu đều được giữ trong một cơ sở dữ liệu chung, 
nên việc phân chia dữ liệu do hệ thống quản lý thông tin điều hành 
thường phải đòi hỏi khá thực tế và đảm bảo được độ an toàn về dữ 
liệu. 


m Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tạo ra một môi trường trong đó đảm 
bảo tính độc lập của các dữ liệu, do đó, làm tăng tính hiệu quả của 
các chương trình xử lý nó. 

m Tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa các nút mẹ và nút con và nhờ đó 
đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu từ trên xuống dưới. 


§2 


m Mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc rất phù hợp với cơ sở dữ liệu chứa 
một số lượng lớn đữ liệu có quan hệ một — nhiều và khi , người sử 
dụng cần một số lượng lớn các giao dịch sử dụng những mỗi quan hệ 
cô định trong một thời gian đài. Phần lớn các ngân hàng đều sử dụng 
mô hình quan hệ thứ bậc đạng này. 


m Cơ sở dữ liệu được thiết lập từ đầu là rất lớn, và do đó, người lập 
trình có khả năng thiết lập các chương trình một cách có hiệu quả 
hơn. 


m Các ứng dụng của doanh nghiệp có thể áp dụng được rất nhiều trong 
môi trường chính của cơ sở đữ liệu này. 
Hạn chế 


Mặc dù có rất nhiều các ứng dụng có thể áp dụng đối với dạng cơ sở dữ 
liệu lớn dạng này, nhưng không phải bao giờ người ta cũng sử dụng mô hình 
này trong việc quản lý cơ sở đữ liệu của các doanh nghiệp do nó còn có một 
số các nhược điểm sau: 

ms Mặc dù mô hình dạng thứ bậc này giúp cho các nhà lập trình thoát 

khỏi các vấn để phụ thuộc về dữ liệu, nhưng hệ thống quản lý dữ liệu 
vẫn đòi hỏi phải có kiến thức về mức độ vật lý trên khía cạnh lưu trữ 
dữ liệu. Bất cứ sự thay đổi trong cấu trúc cơ sở dữ liệu, như thiết lập 
lại các môđun, đều đòi hỏi thay đổi tất cả các chương trình ứng dụng. 
Do đó, thực hiện việc thiết kế cơ sở dữ liệu có thể trở nên hết sức 
phức tạp. 


m Nhiều mối quan hệ giữa các đữ liệu thực tế không có mỗi quan hệ 
một - nhiều theo tiêu chuẩn mà mô hình thứ bậc cung cấp. Những 
mỗi quan hệ dạng nhiều - nhiều thường rất khó sử dụng mô hình thứ 
bậc này. 


Cơ sở dữ liệu thứ bậc thường phức tạp, khó quản lý, và ít linh hoạt. 
Khi một khâu nỗi nảo đó bị xoá đi, rất khó có thể xoá những dữ liệu 
trực tiếp dưới quyền quản lý của nó một cách tự động. 


m Các chương trình ứng dụng có vẻ quá bao quát. Các nhà quản lý hay 
lập trình buộc phải biết rõ về các mã điều khiển để lây được dữ liệu 
và phải rất quen thuộc với cấu trúc đữ liệu. 


2.2.2. Mô hình cơ sở dữ liệu mạng 


Mô hình cơ sở dữ liệu mạng thường giống như mô hình cơ sở dữ liệu 
thứ bậc. Tuy vậy, khác biệt lớn nhất để phân biệt hai loại mô hình cơ sở dữ 
liệu này là trong mô hình cơ sở đữ liệu mạng các báo cáo có thể được thiết 


83 


lập từ nhiều nguồn nghĩa là có nhiều nút mẹ tới một nút con. 

Mô hình cơ sở dữ liệu mạng được thiết lập một phần để biểu thị những 
dữ liệu có mối quan hệ phức tạp hơn mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc có thê 
làm được. Mặt khác mô hình cơ sở dữ liệu mạng còn giúp cho việc thiết lập 
các chuẩn mực cơ sở đữ liệu, việc này giúp cho việc lập trình và tạo các 
chương trinh quản lý cơ sở dữ liệu rất nhiều. 


Cấu trúc cơ băn 


Trong cơ sở đữ liệu dạng mạng, mối quan hệ được gọi là một tập. Mỗi 
tập chứa ít nhất hai dạng: một báo cáo chủ giông như nút mẹ trong cơ sở dữ 
liệu thứ bậc, và một báo cáo thành phần như các nút con trong mô hình cơ 
sở dữ liệu thứ bậc. Sự khác biệt của cơ sở dữ liệu mạng với cơ sở dữ liệu 
thứ bậc là một báo cáo thành phần có thể xuất hiện trong nhiều tập khác 
nhau, nghĩa là nó có thể có nhiều nút mẹ khác nhau. Hình 3.4 giới thiệu một 
ví dụ về đạng mô hình CSDL mạng. 


| Phòng bán hàng Khách hàng 
| | 


Sản phẩm Đơn đặt hàng] Chỉ trả 


Chuỗi đơn đặt hàng 


Hình 3.4. Mô hình cơ sở dữ liệu mạng. 
Để xây dựng một cơ sở dữ liệu mạng, các mỗi quan hệ buộc phải được 
thiết lập thành các tập khác nhau. 
Ưu điểm 


Mô hình cơ sở đữ liệu mạng có một số các ưu điểm giúp nó khắc phục 
được những nhược điểm của cơ sở dữ liệu thứ bậc như sau: 


m Trong mô hình cơ sở đữ liệu mạng, các mối quan hệ nhiều - nhiều có 
thê đề đàng biểu diễn hơn trong mô hình cơ sở đữ liệu thứ bậc. 


m Việc truy cập dữ liệu và độ linh hoạt của cơ sở dữ liệu cao hơn nhiều 
so với hệ cơ sở dữ liệu thứ bậc. Một ứng dụng bất kỳ có thê truy cập 


84 


tới các báo cáo chủ cũng như các bảo cáo thành phần trong bắt kỳ 
một tập nào. Do đó, nêu một báo cáo thành phần có nhiều báo cáo 
chủ thì chương trình ứng dụng có thể nhanh chóng chuyển.từ một 
báo cáo chủ này sang một báo cáo chủ khác khá nhanh chóng. 


Mô hình cơ sở dữ liệu mạng cho phép nâng cao tính bảo toàn đữ liệu 
dơ người sử dụng buộc phải khai báo cáo chủ trước rôi mới tới báo 
cáo thành phân. 


Mô hình cơ sở đữ liệu mạng đảm bảo tính độc lập của các dữ liệu 
một cách cao nhất. Chính vì thế, một sự thay đối tính chất của một 
dữ liệu này, không ảnh hưởng tới các đữ liệu khác và do đó, các 
chương trình ứng dụng cũng không phải thay đổi theo. 


Nhược điểm 


Mô hình cơ sở dữ liệu mạng khó thiết kế và sử dụng. Người sử dụng 
buộc phải nắm vững và quen thuộc với cấu trúc dữ liệu mới tận dụng 
được hết những ưu thể của hệ thống. 


Khó có thê thay đổi trong cơ sở đữ liệu, có một số thay đổi gần như 
không thể thực hiện được. Mặc dù hệ cơ sở dữ liệu mạng tạo Ta Sự 
độc lập về dữ liệu nhưng nó lại không thể tạo ra sự độc lập về cầu 
trúc. Mỗi khi thay đổi câu trúc của cơ sở dữ liệu thì các cầu trúc con 
cũng phải thay đổi theo trước khi thực hiện bắt cứ một chương trình 
truy cập đữ liệu nào. 

Mô hình cơ sở dữ liệu mạng khiến cho việc lập trình trở nên phức 
tạp hơn. Các nhà lập trình phải nắm rất vững vẻ cấu trúc cơ sở đữ 
liệu mới có thể làm tốt công việc của họ được. 


Cũng giống như cơ sở dữ liệu dạng thứ bậc, cơ sở dữ liệu mạng tạo 
ra một môi trường truy cập dữ liệu theo một dòng thống nhất nghĩa 
là nếu đang từ một biểu ghi A, muốn chuyển sang biểu ghi E, trong 
dãy A, B, C, D, E, thì người sử dụng buộc phải đi từ biểu ghi A, qua 
biêu ghi B, C, D, rồi mới tới E. 


Nhìn chung, cơ sở dữ liệu mạng không tạo ra được một hệ thống tiện 
ích cho người sử dụng mà nó có hướng thích hợp với những người lập trình 
và các nhà quản lý. 


2.2.3. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ 


Đòi hỏi phải hiệu biết về các yếu tô vật lý của cấu trúc dữ liệu đã khiến 


cho những cơ sở đữ liệu được thiết kế tốt trở nên khó khăn hơn. Trong thực 


85 


dù cơ sở dữ liệu mạng có rất nhiều điểm mạnh, nhưng cấu trúc phức 

.„ ~«¿ nó làm cho rất ít người sử dụng có thể tận dụng được những thế 

mạnh đó của nó. Khi thông tin cần thiết tăng lên, và do đó, yếu tố dễ phổ 

biến trong xã hội của các cơ sở đữ liệu được đòi hỏi cao hơn thì việc thiết kế 
cơ sở đữ liệu, việc quản lý và sử dụng nó trở nên quá nặng nề và công kênh. 


Mô hình cơ sở đữ liệu quan hệ do E.F.Codd phát minh ra vào năm 
1970, đã khắc phục được những nhược điểm nêu trên của cơ sở dữ liệu 
mạng. Với việc sử dụng một thuật toán tạo ra cơ sở dữ liệu truyền một cách 
tự động, thay cho cơ sở đữ liệu truyền chuẩn hoá trước đây, mô hình cơ sở 
dữ liệu quan hệ đã tạo ra một bước ngoặt cho cuộc cách mạng về cờ sở dữ 
liệu. 

Công trình của Codd chưa được sử dụng một cách mạnh mẽ và cũng 
không có tiếng tăm mấy vào những năm mà nó mới ra đời do công nghệ 
thông tin còn phát triển chưa đạt mức yêu cầu và chỉ phí cho máy tính để 
thực hiện ý tưởng này còn quá cao. Chỉ tới ngày nay, khi mà cuộc cách 

mạng trong công nghệ cao đã tạo ra những chiếc máy vi tính với khả năng 
sử dụng khá lớn và tốc độ nhanh tới mức cho phép cũng như đơn giá của 
những chiếc máy này ngày càng giảm xuống, đo đó, tạo cơ hội cho có nhiều 
người sử dụng chúng thì các cơ sở đữ liệu liên hệ mới có đất để phát triển và 
hàng loạt các cơ sở đữ liệu quan hệ dạng này đã ra đời và phát huy được thế 
mạnh tiềm tảng của nó. 


Cấu trúc cơ bắn 


Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ được thực hiện thông qua một hệ thống 
cơ sở dữ liệu quan hệ. Hệ thông này cũng có những chức năng tương tự như 
hệ cơ sở dữ liệu mạng và hệ cơ sở dữ liệu thứ bậc và thêm vào đó, nó còn có 
những chức năng chủ khác cho phép mô hình cơ sở đữ liệu quan hệ trở nên 
dễ hiểu hơn và để thực hiện hơn. 


Ưu điểm quan trọng nhất của cơ sở đữ liệu quan hệ là khả năng của aAó 
trong việc thực hiện các mỡ hình quan hệ giống như trong một môi trường 
sống thực thụ. Điều này giúp cho người sử dụng và người thiết kế thực hiện 
được công việc dễ dàng hơn. Cơ sở đữ liệu quan hệ được người sử dụng 
nhận thức như một tập hợp các bảng biểu lưu trữ dữ liệu. 


Mỗi bảng là một ma trận gồm một chuỗi các hàng hoặc cột giao nhau. 
Các bảng biểu còn được gọi là các mối quan hệ liên kết với nhau bởi một 
tính chất chung nào đó. Như trong ví dụ biểu điễn trong hình 3.5, bảng 
Khách hàng và bảng Đại lý bán hàng liên hệ với nhau theo một biến sô 
chung có tên là TT Đại lý. Mặc dù các dữ liệu hoàn toàn độc lập ở mỗi 


86 


bảng, ta vẫn có thể dễ dàng liên kết dữ liệu giữa các bảng với nhau. Mô hình 
cơ sở đữ liệu quan hệ loại bỏ được hằu hết sự trùng lặp dữ liệu giữa các 
bảng khác nhau mà hệ thống các tệp đữ liệu thường mắc phải. 


Số TT đại lý chung 


Bảng: Khách hàng | | Bảng: Đại lý 


¬ 
TT KHÁCH HÀNG TÊN KHÁCH HÀNG | SỐ ĐIỆN THOẠI | TT ĐẠI LÝ | TT ĐAI LÝ TÊN ĐAILÝ | 

(00123  NguyễnVanH | 8615121 1435 2i Phùng Văn K 

100124 — HàThịM 8003133 | Hi 5 Nguyễn Hải N 

: 1278 Tạ Thu H 

100125 — LêThịD 8613823 | 1278 

I00126 — Nguyễn VănT 86155344 | 1435 

100127 — Đoàn VănS 8901311 1435 

100128 — Phạm ThịM 8001889 | 1278 

100129 Nguyễn ThịG 8615672 | H21 


Hình 3.5. Mỗi liên kết giữa các bảng có quan hệ. 


Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ lưu trữ một tập hợp các thực thể có liên 
quan tới nhau. Trong mô hình cơ sở dữ liệu dạng này, các bảng cơ sở dữ liệu 
tương tự như một tệp dữ liệu. Nhưng các dữ liệu được lưu trữ là hoàn toàn 
độc lập về cầu trúc cũng như về dữ liệu. Nó hoàn toàn được tổ chức theo 
dạng cấu trúc logic. Dù là dữ liệu được lưu trữ vật lý như thế nào, nó cũng 
hoàn toàn không ảnh hưởng tới công việc của nhà thiết kế cũng như của 
người sử dụng. 

Ưu điểm 

Cơ sở dữ liệu quan hệ là một kho dữ liệu riêng biệt. Khác với hệ cơ sở 
dữ liệu thứ bậc và hệ cơ sở dữ liệu mạng, trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ, 
người sử dụng và người thiết kế hoàn toàn không phải quan tâm tới câu trúc 
cơ sở dữ liệu. Do đó, tính độc lập về cầu trúc dữ liệu là ưu điểm nẻi bật nhất 
của cơ sở đữ liệu quan hệ. Hơn thế nữa, do nó giải phóng cho ta về mặt cần 
phải quan tâm tới khía cạnh vật lý của cơ sở đữ liệu, nên ta có thêm thời 
glan quan tâm tới khía cạnh logic của cơ sở đữ liệu. 

Hệ cơ sở dữ liệu quan hệ có khả năng linh hoạt rất cao. Do đó, nó đồi 
hỏi ít việc lập trình để truy cập dữ liệu hơn các loại cơ sở đữ liệu khác. Một 
trong những ưu thế mạnh của cơ sở dữ liệu đạng này là nó dễ tạo ra một 
giao diện thích hợp với người sử dụng hơn các cơ sở dữ liệu khác. 


87 


Nhược điểm 


Hệ cơ sở đữ liệu quan hệ gần như che hết toàn bộ cầu trúc vật lý của cơ 
sở dữ liệu, đo đó, nó đòi hỏi phải có hệ điều hành và phần cứng hoàn hảo 
đối với người sử dụng. Cũng do đặc tính đó, nó đòi hỏi một hệ thống máy 
tính mạnh để hỗ trợ cho việc thực hiện những nhiệm vụ truy cập dữ liệu và 
thông tin. Đồng thời đó cũng là nguyên nhân khiến cho cơ sở dữ liệu đạng 
này, hoạt động có phần chậm hơn so với các dạng cơ sở dữ liệu khác. 
Nhưng với điều kiện hiện nay, khi hệ thông máy tính ngày càng được phát 
triển tốt hơn với sự hỗ trợ của công nghệ cao, thì sự chậm trễ nắy cũng đã 
giảm bớt được đáng kẻ. 


3. Thiết kế cơ sở dữ liệu 


Thiết kế là một bước khá quan trọng trong quá trình xây dựng một cơ 
sở dữ liệu. Trong hệ thống quân lý dữ liệu, các công việc chủ yếu được thực 
hiện không chỉ là thu thập dữ liệu, lưu trữ đữ liệu, và khôi phục các dữ liệu, 
mà quan trọng hơn cả là chuyển đổi đữ liệu đó thành thông tin. Các thông 
tin thu được từ dữ liệu càng nhanh chóng, và gần gũi với tỉnh trạng thực tiễn 
bao nhiêu thì việc tạo quyết định càng chính xác và càng có nhiều ý nghĩa. 


HTTT không phải đột nhiên xuất hiện mà nó là sản phâm của một quá 
trình phát triển từng bước. Để xác định nhu cầu về dữ liệu và thiết kế nó, 
trước hết ta cần phải phân tích các dữ liệu mà doanh nghiệp thường xuyên 
liên hệ và làm việc với nó cùng với những thông tin mà doanh nghiệp thu 
thập được từ những dữ liệu đó. Do bản chất của thông tin là luôn thay đổi và 
luôn biến động nên HTTT xây dựng được ngày hôm nay, có thể không còn 
thích hợp trong ngày mai. Trong tương lai, có thể chúng ta sẽ lưu ý tới 
những thông tin hoản toàn khác những gì mà ngày nay chúng ta coi là quan 
trọng nhất. Vì vậy, nói tới thiết kế HTTT, ta cần hình dung đó như là một 
quá trình không ngừng nghỉ, bước sau coi bước trước là tiền đề để xây dựng 
và tạo ra một vòng sông của hệ thông. 


Do tính chất đó của HTTT, nên hệ cơ sở dữ liệu phục vụ nó cũng cần 
phải được đánh giá và xây dựng trên cơ sở một quá trình liên tục và cần lưu 
ý tới chu kỳ sống của một cơ sở dữ liệu, nghĩa là lưu ý tới khi nó không còn 
đáp ứng được cho nhu cầu đòi hỏi những thông tin cần thiết nữa. Như vậy, 
vấn đề quan trọng đầu tiên là hệ cơ sở dữ liệu sẽ Cung cấp những thông tin 
gì cho người sử dụng và nó có phù hợp với yêu câu của người sử dụng 
không. 


88 


3.1. Chuyên đổi đữ liệu thành thông tin 


Dữ liệu là tất cả những gì cơ bản nhất xuất hiện một cách tự nhiên trong 
cuộc sống của chúng ta. Tắt cả những sự kiện tự nhiên đó được thu thập và 
lưu trữ trong một hệ cơ sở dữ liệu, Chăng hạn như, khi một ngân hàng muốn 
thu thập thông tin về khách hàng, nó sẽ cần những dữ liệu như tuổi của 
khách, giới tính, những khoản nợ lâu dài sẵn có của khách, những khoản nợ 
ngắn hạn mà khách chưa trả cho ngân hàng hoặc cho các chủ nợ khác, mức 
độ học vấn của khách, quá trình hoạt động của khách, v.v.. . Những đữ liệu 
thu thập được càng rõ ràng bao nhiêu thì việc phân tích nó càng đễ đàng bấy 
nhiêu. 


Một vấn đề quan trọng là các đữ liệu thường rất hiếm khi trực tiếp có 
ích cho những quyết định của người sử dụng chúng. Nói cách khác, người 
tạo quyết định thường cần dùng thông tin là kết quả của quá trình xử lý và 
phân tích dữ liệu để đưa chúng về đạng có ý nghĩa hơn. 


Quá trình chuyên đổi dữ liệu thành thông tin có thể dựa trên các bảng 
tổng hợp dữ liệu, hoặc dựa trên các báo cáo chi tiết, hoặc dựa trên các số 
liệu thống kê phức tạp từ các dữ liệu sẵn có. Bất cứ sử dụng phương pháp 
nảo thì việc tạo quyết định vẫn chính là dựa trên một vài dạng chuyền đổi 
dữ liệu, Nếu không có dữ liệu, ta sẽ không. thể chuyển đổi được thành thông 
tin cần thiết. 


3.2. Chu kỳ phát triển cơ sở dữ liệu 


Trong một hệ thông tin lớn thì cơ sở dữ liệu thường được xây dựng 
thông qua một quá trình liên tục có lặp lại mà người ta thường Bọl là vòng 
đời của cơ sở dữ liệu. Mỗi một quá trình như vậy thường được câu tạo từ 
sáu bước cơ bản như minh họa trong hình 3.6. 


3.2.1. Nghiên cứu ban đầu về cơ sở dữ liệu 

Mục đích cơ bản của qưá trình nghiên cứu ban đầu về cơ sở dữ liệu biểu 
diễn trên hình 3.7 gồm những vấn đề sau: 

m Phân tích tình trạng của doanh nghiệp; 

m Xác định vẫn đẻ tồn tại và các hạn chế; 

m Xác định các mục tiêu cơ bản; 

m Xác định phạm vi thực hiện và những ranh giới thực hiện. 

Việc xác định chính xác những thông tin đầu tiên này sẽ cho phép 
chúng ta thiết lập một cơ sở đữ liệu hợp lý và có hiệu quả trong công việc. 


89 


=Phân tích tình trạng doanh nghiệp 
_—_ _ 1} —_ "Xác dịnh vấn để và các hạn chế 
—|Nghiên cứu ban đầu *Xác định đối tượng 


về CSDL “Xác định phạm vị thực hiện 
` S..=- «Thiết kế các khái niệm 
sa tra *Thiết kế logic 
L Thiết kế CSDL «Thiết kế vật lý 
——— “Thiết lập hệ quản lý cơ sở đữ liệu 
= Thưc hiên *Tạo cơ sở dữ liệu 


“Tạo và chuyển đổi dữ liệu 


SE SENGI 


Kiếm tra và đánh giá »Kiểm tra cơ sở dữ liệu 
lêm tra và đánh BIẢ|  ‹Đánh giá cơ sở dữ liệu và chương trình ứng 
dụng 


II Lco xé Thiết kế dòng thông tỉn cần thiết 


Duy trì và phát triển »Xem xét các thay đổi và tạo những chuyển 
 HỊ, CSDL đổi cần thiết 


lẾT TSUNEREEGI SN 


Hình 3.6. Chu trình thiết kế cơ sở đữ liệu. 


| [ Phân tích tình trạng của doanh nghiệp | 
SN l 


— —- KDR — | 
, = Trrmeran KT 2u xen di 
Mục tiêu của. | ¡ Quả trình điều hành Cấu trúctổchức „ 

| : doanh nghiệp _ | doanh nghiệp _, ! doanh nghiệp : 


Ì` Xác định các vấn đề và các hạn chế Ị 


= _ —= . „ 


Xác định các tính chất của hệ CSDL | 


ch hng —t: vn TH 


==—=-x" = SC WBSSGG5SE.C0/ BE 1 
ị Phạm vi | j Giớihạn 


.n.. l6 SA, .A 


Đối tượng 


Hình 3.7. Các hoạt động của bước phân tích ban đầu cơ sở dữ liệu. 


90 


a) Phân tích tình trạng của doanh nghiệp 


Tình trạng của một doanh nghiệp là tất cả những tỉnh trạng và điều kiện 
chung ảnh hưởng tới quá trình hoạt động của doanh nghiệp, tới cấu trúc tổ 
chức của nó, và tới nhiệm vụ chính của nó trong thời gian ngắn cũng như 
trong một thời gian lâu dài. Để nắm vững được tình trạng của doanh nghiệp, 
người thiết kế buộc phải nắm vững được những thông tin cơ bản sau: 


m Môi trường hoạt động của doanh nghiệp có những đặc điểm gì? 
Doanh nghiệp có nhiệm vụ chính gì trong môi trường hoạt động đó? 


m Cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp như thế nào? Ai là người điều 
hành các hoạt động của doanh nghiệp. của từng bộ phận trong doanh 
nghiệp? Dòng thông tin được chuyển dịch trong tổ chức theo đạng 
như thế nào? Từng bộ phận phải tông hợp những đạng báo cáo nào 
đê phản ánh tình hình hoạt động của bộ phận và của doanh nghiệp? 


b) Xác định vấn đề và các hạn chế 


Sau khi đã có những hình dung ban đầu, công việc của người thiết kế cơ 
sở dữ liệu là nhanh chóng tìm ra những vẫn đề còn tồn tại trong doanh 
nghiệp. Thông thường đối với các doanh nghiệp đã có một thời gian hoạt 
động lâu dài, sẽ tồn tại nhiều nguồn thông tin khác nhau. Đó có thể là những 
nguôn thông tin chính thức, hoặc không chính thức. Những thông tin này có 
thê được lưu trữ và thành lập bằng tay, hoặc bằng máy tính. Tìm hiểu được 
tất cả những nguồn thu thập thông tin sẵn có này trong doanh nghiệp là vấn 
đề hết sức quan trọng. Đặc biệt là cần tìm hiểu con đường mà các báo cáo đi 
chuyền trong một doanh nghiệp. 


Từ tất cả những nguồn đã nắm được đó, quá trình xác định các vẫn để 
còn tồn tại mới bắt đầu được thực hiện và nó được thực hiện một cách 
không có bất cứ một tổ chức cầu trúc nào. Một vấn để cần lưu ÿ là người 
quản lý và người trực tiếp thực hiện công việc cụ thể trong một doanh 
nghiệp có những cách nhìn nhận hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, khi tiễn hành 
quá trình tìm hiểu những vân đề thực sự đang tôn tại trong doanh nghiệp, 
cần phải thu thập tất cả những ý kiến khác nhau của các đối tượng khác 
nhau nghĩa là những người năm những trọng trách khác nhau trong doanh 
nghiệp. 


©) Xác định mục tiêu 


Hệ thông cơ sở dữ liệu cần phải được thiết kế sao cho nó có thể giải 


9Ị 


quyết những vấn đề cơ bản xác định được trong quá trình hoạt động của 
doanh nghiệp. Một vấn đề nảy sinh trong một doanh nghiệp có thể sẽ được 
phát hiện từ nhiều nguồn khác nhau. Chắng hạn như cả phòng marketing và 
phòng sản xuất đều phát hiện ra sự đự trữ hàng tồn kho là không hiệu quả 
trong một đoanh nghiệp. Nếu việc thiết kế cơ sở dữ liệu có khả năng tạo một 
cơ sở dữ liệu một tập các bước có hiệu quả cho việc quản lý, thì tất cả các 
phòng ban sẽ đều có thể tham gia vào quá trình. 


Lưu ý rằng những nghiên cứu đầu tiên làm phát sinh các giải pháp cho 
các vấn đề. Nhiệm vụ của người thiết kế là phải làm sao cho các đối tượng 
của hệ cơ sở đữ liệu xuất hiện trước con mắt của người thiết kế cũng phải 
hoàn toàn phù hợp với con mắt của người sử dụng. Trong bất cử trường hợp 
nào, người thiết kế cơ sở đữ liệu cần phải bắt đầu bằng việc trả lời các câu 
hỏi dạng: đối tượng của hệ cơ sở dữ liệu là ai, liệu hệ giao diện có phù hợp 
với những hệ thống đang tồn tại hay những hệ thống sẽ ra đời trong tương 
lai không, liệu hệ cơ sở dữ liệu có chia sẻ được thông tin và dữ liệu với 
những cơ sở đữ liệu khác không và giữa những người sử dụng khác nhau 
không. 


d) Phạm vi và giới hạn 


Người thiết kế cũng cần phải quan tâm tới những phạm vị và giới hạn 
hiện đang tồn tại. Phạm vi xác định việc thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên 
những yêu cầu đòi hỏi của việc điều hành. Người thiết kế phải xác định 
được rõ ràng, hệ cơ sở dữ liệu sẽ phục vụ những phòng ban nào trong doanh 
nghiệp, phục vụ những chức năng chủ yếu nảo trong những phòng ban đó. 
Nhờ đó, việc thiết kế câu trúc của cơ sở dữ liệu, xác định kích cỡ vật lý của 
cơ sở dữ liệu, dạng và số các trường khác nhau trong cơ sở dữ liệu, cũng 
như một số các thông số cụ thê khác. 

Ngoài ra, những giới hạn bên ngoài của hệ cơ sở đữ liệu cũng cần được 
xác định cụ thể. Những giới hạn này bao gồm những vẫn đề dạng như ngân 
quỹ phục vụ cho quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, những, giới hạn về phần 
cứng và phần mềm trợ giúp cho quá trình đó. Trong thực tế, giới hạn của các 
phần cứng và phần mềm hễ trợ chính nó cũng xác định chu kỳ sống của một 
hệ cơ sở dữ liệu. 


3.2.2. Quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu 


Trong quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu, điều cơ bản nhất là cần tập trung 
vào phân tích những tính chất cơ bản của dữ liệu tạo nên cơ sở đữ liệu. Khi 
thiết kế, ta cần chú ý tới cả hai khía cạnh hay hai cách nhìn nhận khác nhau 
ảnh hưởng lên cơ sở dữ liệu đó là cách nhìn nhận mang tính kinh tế và cách 


92 


nhìn nhận của bản thân người thiết kế về cấu trúc của cơ sở dữ liệu. Hình 
3.8 sẽ trình bày những quan điểm hoàn toàn khác nhau này. 
Khi kiểm tra các bước đang tiến hành, cần chú ý những điểm sau: 


Í Quan điểm của doanh nghiệp 


Doanh nghiệp 


+ Vấn đề tổn tại là gi? 
+ Giải pháp? 
| Đơn vị Đơn vị Đơn vị ng w AT Bề tỤC 
- ` ; : \ hiện giải pháp? 
| KH] Goảnh kinh doanh | | kinh hàn + Dữ liệu cần có để tạo ra 


thông tìn? 


Phân phối thông tìn 


Quan điểm của người thiết kế 

+ Dữ liệu cần phải tổ chức 
như thế nào? 

®+ Dữ liệu sẽ được truy cập 
như thế nào? 

+ Làm thế nào để chuyển dữ | 
liệu thành thông tin? 


Cơ sở dữ liệu chung 


Hình 3.8. Quan điểm khác nhau của người quản lý 
và người thiết kế về đữ liệu. 


m Quá trình tạo cơ sở dữ liệu có liên quan chặt chẽ tới việc phân tích 
và thiết kế một hệ thông lớn. Dữ liệu chỉ là một yêu tô trong cả hệ 
thông to lớn đó. 


m Những người phân tích hệ thống và người lập trình hệ thống đẳng 
thời cũng phải chịư trách nhiệm thêm về các yếu tố khác trong hệ 
thống. Họ tạo ra các thủ tục cho phép chuyển đổi dữ liệu trong cơ sở 
dữ liệu thành những thông tin có ích. 


m= Thiết kế cơ sở dữ liệu không chỉ là duy trì một chuỗi quá trình, mà 
hơn thê nữa đó là một quá trình lặp đi lặp lại duy trì các thông tin 
phản hôi cho các bước trước đó. 


Trong bước thứ hai này, chúng ta cần thiết kế cơ sở dữ liệu như trên 
hinh 3.9. 


93 


3un3 
ugqd o§A 
ôn) td 


Triệ![ TP S 
Ø2 AI upnb 

3U OỆA 
sỏnu) td 


nội| IP @S 


sộnu) ủúd 


Tội] IIP QS Ø2 33 tộ†) (IUIH) PRÒ '6'£ 1⁄1 


'nn tỌI QUẸI ƯÈA 331A 002 nội| fP 
dẹ2 Án 8ưọnp §A n8 nnỊ 201) n2 quịp 3ÿX 


-A-A tp 0818 A '8upq ạA eiJSu 
(UjP 202 (U04) tuậ]U ¡g3 W1 Q01 Ấn) 


'gã ogU) 3ón( uạ13 ÿA 


“đế “n1 nga ngư '8ugq 289 #02 HỊ ÍA quÍP 3X 


'nrộI[ -IP UẸO1 0E ộp ÿA 

"nặI] IP #12 u0gqd ñs 'nặi| TP 04A V01 gu) 
`dộip O818 202 '002 OÿQ 9ÿ2 #1) tIẠI3 1Énj 2p2 
gox £A "tửiju đỷ2 "0149 0143 pnb tujp 2ÿX 


'nạIq Sugq 22 0 ugn2 “8unu2 en2 âu uenb 


{001 202 ÿA 10 UUH “ậ) 25W) 22 quip 3X 


1¡ 8p 62Án4 tu) enb ệA `4 02 opq 160| 


nặ![ 
g2 '8uúp ns Iọn8u en2 tưạip uenb qư]p 3ÿX 


ẤI IÉA #3 1ệf.L 


9180 ạ3 ìg!LL 


nộI[ P Ọs 22 
Á| uẹnb uuạuu ưgqd uö3 Er] 


nội[ Ip @S 02 03 lạtL 


nậI[ JIP 1JU†Q Q01 #1) 1Q! 


ÿi 2ñ) 309 i8 ậu uenb ¡out 
289 ÿOU uÿ9 ÿA 80W qu Đ]JA| 


n2 ntqu ÿA nàI| TP 42/1 ugqd 


ulỗ¡u 9(Ö| 23 1ÿIL 


94 


a) Thiết kế khái niệm 

Trong việc thiết kế khái niệm, mô hình hoá các dữ liệu nhằm tạo ra một 
cấu trúc cơ sở đữ liệu ngắn gọn giới thiệu những đối tượng thực Sự trong 
phần lớn các cách có khả năng thực tiễn nhất. Mô hình khái niệm cần phải 
gắn liền với lĩnh vực doanh nghiệp và các chức năng của nó. Tại mức trừu 
tượng hoá này, dạng phần cứng và mô hình cơ sở dữ liệu còn chưa được xác 
định rõ ràng. Do đó. cân chắc chắn rằng đữ liệu trong mô hình là cần thiết 
và tất cả những dữ liệu đã được đưa vào cơ sở dữ liệu đều là cần thiết. Một 
điều cần chú ý nữa là các dữ liệu đã được thiết kế cần phải để dành những 
chễ trông. cho việc cập nhật và sửa đôi trong tương lai về sau. 


Phân tích đữ liệu và thu thập những dữ liệu cần thiết 


Bước tiếp theo trong thiết kế khái niệm là phát hiện các thuộc tính của 
dữ liệu. Một cơ sở dữ liệu hiệu quả là một quá trình sản xuất thông tin cho 
VIỆC Ta quyết định. Các thuộc tính thích hợp của cơ sở dữ liệu là những gì có 
thể chuyên đổi thành những thông tin cân thiết. Do đó, người thiết kế cần 
chú ý tới những vấn đẻ như: 


m Thông (tin cân thiết: Thông tin nào là cần thiết? Những dạng báo 
cáo nào cần phải đưa vào trong hệ thống thông tin? 


m Nghôn thông tin: Thông tin đó có thể thu thập được từ đâu? Làm 
thế nào để rút ra được những thông tin đó từ những đữ liệu có liên 
quan? 


m Sự (hiết lập thông tin: Những yếu tố nào của dữ liệu là cần thiết để 
tạo ra thông tin? Dữ liệu có những tính chất gì? Có những mối quan 
hệ nảo tồn tại giữa các đữ liệu khác nhau? Những dữ liệu đó có 
được sử dụng thường xuyên không? Dạng chuyên đổi dữ liệu thành 
thông tin nào được sử dụng đề chuyển dữ liệu thành những thông tin 
cần thiết? 


m= Người sử dụng thông tín: Ai sẽ là người sử dụng thông tin? Những 
người này có quan điểm khác nhau như thể nào về dữ liệu? 


Người thiết kế cần phải trả lời được tất cả những thông tin đó theo 
nhiều khía cạnh khác nhau. Trong quá trình tiền hành những phân tích này, 
người thiết kế cần đặc biệt chú ý tới việc thu thập và phát triển những quan 
điểm khác nhau về dữ liệu của người sử dụng thông tin. Việc này sẽ giúp 
người thiết kế có khả năng xác định được chính xác các yêu tố cơ bản của 
hệ cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, việc quan sát những hệ thống cơ sở dữ liệu 
đang tồn tại cũng là một yếu tế nên chú trọng. Việc này, sẽ giúp xác định 


95 


được câu trúc của cơ sở đữ liệu cũng như tạo thành các báo cáo một cách có 
hiệu quả nhất, đồng thời sẽ xác định được mối tương tác giữa các cơ sở dữ 
liệu và việc tạo các thông tin đầu ra đúng như yêu cầu. 


Mô hình hoá và tiêu chuẩn hoá các mối quan hệ giữa các thực thể 


Trước khi tạo ra một mô hình quan hệ giữa các thực thể, người thiết kế 
cần phải chuẩn hoá toàn bộ những tài liệu được thiết kế. Các tiêu chuẩn để 
chuẩn hoá ở đây bao gồm các ký tự, các dấu hiệu, các dạng tài liệu viết, và 
những yếu tố khác cần phải quan tâm trong việc trình bày một tài liệu. Việc 
này sẽ giúp các nhà thiết kế rất nhiều trong quá trình thiệt kế về sau. Bất cứ 
một sự thiểu chuẩn hoá nào cũng sẽ gây ra những khó khăn về việc truyền 
tin sau này đặc biệt là khi chương trình thực hiện trong một nhóm thống 
nhất. Ngay khi người quản lý xác định được bản chất các mối quan hệ giữa 
các thực thê trong một doanh nghiệp, người thiết kế cần nhanh chóng 
chuyên đổi chúng thành mô hình khái niệm. 


Phân tán cơ sở dữ liệu 


Các phần làm việc khác nhau sẽ nằm ở những vị trí vật lý hoàn toàn 
khác nhau. Các quá trình truy cập cơ sở đữ liệu cũng rất khác nhau từ vị trí 
nảy qua vị trí khác. Chẳng hạn như một quá trình bán buôn và một quá trình 
lưu trữ kho bãi sẽ năm ở những vị trí hoàn toàn khác nhau. Nếu cơ sở dữ 
liệu có thể phân tán được trên toàn bộ hệ thống, người thiết kế buộc phải lưu 
ý tới việc phát triển hệ thống phân tán đữ liệu và các chiến lược phân tán 
cho cơ sở dữ liệu hoạt động có hiệu quả. 


b) Lựa chọn phần mềm quản lý cơ sử dữ liệu 


Khi lựa chọn phần mềm quản lý cơ sở đữ liệu, phần quan trọng nhất là 
cần phải nghiên cứu những ưu và nhược điểm của phần mềm đó. Người sử 
dụng có thể cũng nên được biết về những ưu và nhược điểm này đề tránh 
được một số sai lầm trong thao tác. Khi nghiên cứu để thiết kế hệ thống cơ 
sở dữ liệu. những vấn đẻ sau,đây thường được xem Xét: 


m Chỉ phí: bao gồm các chí phí mua bán, chỉ phí duy trì. chí phí điều 
hành, chỉ phí thiết lập, chỉ phí đào tạo, và chỉ phí chuyê ến giao. 


m Các công cụ và các đặc điểm của hệ quản lý cơ sở dữ liệu: Một số 
các công cụ trực thuộc phản mềm đó có thê phục vụ cho nhiệm vụ 
đòi hỏi cần phải được xem xét như khả năng tạo các mối liên hệ, 
trang trí mản hình, việc tạo các bảo cáo, việc tạo các từ điền dữ liệu. 
v.v... Tất cả những yêu tố đó có thể làm cho công việc trở nên nhanh 
chóng hơn và tạo một môi trường làm việc tốt hơn cho doanh 
nghiệp. Những phương tiện hành chính trong cơ sở đữ liệu, các 


96 


phương tiện tạo phần hỗ trợ trả lơi các câu hỏi thắc mắc của người 
sử dụng, tính dễ sử dụng, tính an toàn dữ liệu, v.v.. . cũng là những 
yếu tổ có ảnh hưởng tới việc lựa chọn hệ cơ sở dữ liệu cần thiết. 


m Mô hình chính: mô hình thứ bậc, mô hình mạng hay mô hình quan 
hệ được sử dụng làm cơ sở đề xây dựng hệ thông cũng là vẫn đề cân 
làm rõ càng sớm càng tôt. 

m Những yêu cầu về phần cứng của hệ quản lý cơ sở dữ liệu đó. 


e) Thiết kế logic 


Thiết kê logic có nghĩa là chuyển đổi từ thiết kế khái niệm thành mô 
hình bên trong một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu được lựa chọn. Đối với 
một hệ thông quản lý cơ sở đữ liệu quan hệ, thiết kế logic bao gồm việc thiết 
kế các bảng, các chỉ số, các giao điện, các chuyển đổi, các thủ tục truy cập 
thông tin, v.v... Nói cách khác, thiết kế logic nghĩa là dịch mô hình khái 
niệm độc lập với phần mềm thành các bảng biểu cần thiết và các hạn chế 
cần thiết khi cập nhật dữ liệu. 


d) Thiết kế vật lý 


Thiết kế vật lý là quá trình lựa chọn việc lưu trữ đữ liệu và các tỉnh chất 
của đữ liệu được cập nhật của cơ sở dữ liệu. Thiệt kế vật lý không chỉ ảnh 
hưởng tới vị trí đữ liệu trong thiết bị lưu trữ mà cả tới việc thực hiện hệ 
thông. 


Thiết kế vật lý đặc biệt quan trọng đối với mô hình thứ bậc và mô hình 
mạng. Cơ sở dữ liệu dạng quan hệ có khả năng độc lập so với đạng thiết kế 
vật lý này hơn hai dạng mô hình trước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, 
bản thân mô hình quan hệ lại ảnh hưởng khá nhiều tới tính chất của dạng 
thiết kế vật ly. Chẳng hạn như, khi thực hiện, mô hình quan hệ có thê ảnh 
hưởng tới tính chất của phương tiện lưu trữ dữ liệu như thời gian tìm kiếm, 
kích cỡ các trang. số các đầu đọc và ghi, v.v.. 


Thậm chí dạng dữ liệu đòi hỏi cũng: cần được phân tích thận crọng để 
xác định phương pháp cập nhật dữ liệu tối ưu thoả mãn các yêu cầu đặt ra, 
thiết lập khối lượng dữ liệu cần được lưu trữ, và ước tính mức thực hiện. 
Thiết kế vật lý trờ nên vô cùng phức tạp khi đữ liệu được phân phối ở những 
vị trí quá xa nhau. Trong trường hợp đó, những người thiết kế đôi khi cũng 
không thích những phần mềm cho phép giấu quá nhiều các hoạt động ở mức 
vật ly của cơ sở đữ liệu. 


Trong phần trước, chúng ta đã phân tích riêng biệt về các hoạt động 


97 


thiết kế logic. Trong thực tế, việc thiết kế logic và thiết kế vật lý có thể được 
tiễn hành song song với nhau trên cơ sở từng bảng một. Đặc biệt hai quá 
trình thiết kế này có thể được tiến hành song song khi ta sử dụng cơ sở dữ 
liệu mô hình thứ bậc hoặc mô hình mạng. Việc thiết kế song song như vậy 
sẽ đòi hỏi người thiết kế phải hiểu sâu về cả các tính chất của phần mềm và 
phân cứng để lấy được những ưu điểm của chúng trong quá trình thiết kế. 


3.2.3. Thực hiện 


Việc thực hiện cơ sở dữ liệu đòi hỏi việc thiết lập các nhóm lưu trữ, các 
bảng, và khoảng cách giữa các bảng. Sau khi đã tạo ra cơ sở dữ liệu thì việc 
tiếp theo là đưa đữ liệu vào trong cơ sở đữ liệu đó. Nếu những đữ liệu này 
đã được lưu trữ dưới dạng khác với dạng cơ sở dữ liệu mới tạo lập thì trước 
hết cần phải chuyển đổi những đạng này theo dạng lưu trữ mới rồi mới đưa 
chúng vào cơ sở đữ liệu. 

Trong quá trình thực hiện và đưa dữ liệu vào cơ sở dữ liệu, ta cần phải 
lưu ý tới các vấn đề sau: 


m Thực hiện: Hệ quản lý cơ sở đữ liệu không phải bao giờ cũng chứa 
hết tất cả các thao tác và các công cụ điều khiển việc thực hiện trong 
chương trình điều hành của chúng. Việc thực hiện khá đa dạng, phụ 
thuộc vào môi trường phần cứng và phần mềm đang sử dụng nó. 
Chăng hạn như kích cỡ của một cơ sở đữ liệu cũng ảnh hưởng tới 
việc thực hiện, việc tìm kiếm một biểu ghi trong một tệp có chứa 10 
biểu ghi chắc chắn phải nhanh hơn tìm kiếm trong một tệp chứa 100 
biểu ghi. Các yếu tố quan trọng nhất cần quan tâm tới việc thực hiện 
là các tham số cầu hình của cơ sở dữ liệu và hệ thống như vị trí đặt 
dữ liệu, đường truy cập dữ liệu, việc sử dụng các chỉ sô, v.v... 


m Độ đu toàn: Dữ liệu của các doanh nghiệp nói chung cần phải được 
bảo vệ ngăn chặn không bị sử dụng bởi những người không có 
quyền hạn. Do đó, hệ cơ sở quản lý dữ liệu cân đảm bảo: 


© Đệ an toản vật lý chỉ cho phép những người có quyền được truy 
cập dữ liệu. Nói chung việc thiết lập độ an toàn vật lý thường khó 
đạt được do trong thực tế các cơ sở dữ liệu thường là dùng chò 
những mạng máy tính nhiều người sử dụng. 


o Bảo vệ bằng mã khoá: cho phép dữ liệu chỉ được truy cập bởi một 
sô những người cụ thê đã được cung câp mã khoá. Bảo vệ băng mã 
khoá thường có hiệu lực vào lúc bắt đâu vào chương trình. 


98 


o Quyền truy nhập có thể thiết lập thông qua phần mềm cơ sở đữ 
liệu. Việc cung cấp quyền truy cập dữ liệu sẽ hạn chế việc thực 
hiện đối với một sô đối tượng cụ thể như cơ sở dữ liệu, bảng, giao 
điện, báo cáo, v.v.. 


m Khôi phục đữ liệu: Đôi khi dữ liệu có thể bị xoá mất do một thao 
tác cầu thả của người sử dụng. Chức năng khôi phục dữ liệu sẽ tạo 
ra một van an toàn cho cơ sở dữ liệu và người thực hiện có thể khối 
phục lại những dữ liệu vừa được xoá mất ngay khi họ cần phục hồi. 


m Chuẩn hoá cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp: Chuẩn hoá cơ sở dữ 
liệu có thể xác định từng phần theo những đòi hỏi của doanh nghiệp. 
Chính những người quản lý các thông tin và đữ liệu này phải thiết 
lập các tiêu chuân cho cơ sở đữ liệu được xây dựng. 


m Điều khiên đồng thời: đặc điểm của các cơ sờ dữ liệu là cho phép 
nhiều người có thê sử dụng cùng lúc. Việc điều khiển quá trình truy 
cập đữ liệu đồng thời này được gọi là điều khiển đồng thời. Mỗi một 
sai sót trong quá trình điều khiên đồng thời này sẽ gây ra việc phá 
huỷ dữ liệu nhanh chóng. 


3.2.4. Kiểm tra và đánh giá 


Ngay khi dữ liệu được nạp vào cơ sở đữ liệu, thì hệ điều hành cơ sở dữ 
liệu sẽ nhanh chóng kiểm tra cơ sở dữ liệu về khả năng thực hiện, tính toàn 
vẹn dữ liệu, khả năng truy cập đồng thời và độ an toàn dữ liệu. Việc kiểm 
tra này xảy ra đồng thời với việc lập trình ứng dụng. 


Người lập trình sẽ sử dụng những công cụ của cơ sở dữ liệu để thử các 
ứng dụng trong quả trình mã hoá chương trình. Các công cụ như việc tạo 
báo cáo, trang trí màn hình, và thiết kế các bảng chọn đặc biệt có ích trong 
quá trình lập trình các ứng dụng trên các mẫu thử. 


Nếu việc thực hiện cơ sở đữ liệu có lỗi hoặc phạm phải một số các tiêu 
chuẩn đánh giá của hệ thống, thì có thẻ chọn một trong sô các cách sau đây 
để làm tốt hệ thông hơn: 


m Đối với các lỗi Xây ra trong quá trình thực hiện thì người thiết kế cần 
xác định hệ thống điều chỉnh đúng và các tham sô câu hình của hệ 
cơ sở dữ liệu. Nguồn thông tin tốt nhất là các phương tiện kỹ thuật 
phần mềm và phân cứng. 


m Sửa chữa thiết kế vật lý. 


m Sửa chữa thiết kế logic. 


99 


m Cập nhật hoặc thay đổi phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và hệ thống 
phân cứng. 


3.2.5. Vận hành cơ sở dữ liệu 


Khi cơ sở đữ liệu đã qua được bước đánh giá, ta cẦn xét tới việc vận 
hành cơ sở đữ liệu. Từ quan điểm vận hành cơ sở dữ liệu của người quản lý, 
người sử dụng, và các chương trình ứng dụng, người thiết kế có khả năng 
xây dựng được một HTTT đầy đủ. Khi người sử dụng đã thực sự tham gia 
vào quá trình truy cập dữ liệu, một số các sai sót trong chương trình mới 
được bộc lộ và đòi hỏi phải được sửa chữa, nâng cấp. Đôi khi những sai sót 
đó trở nên khá nghiêm trọng. Khi đó, chúng ta cần chú ý tới bước tiếp theo - 
bước duy trì và phát triển cơ sở đữ liệu. 


3.2.6. Duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu 


Các hoạt động duy trì cơ sở dữ liệu trong từng giai đoạn bao gồm 
những hoạt động sau: 


m Bảo quản phòng ngừa (dự trữ). 
m Bảo quản để hiệu chỉnh (khôi phục). 


m Bảo quản để thích ứng (nâng cấp việc vận hành, thêm các tính chất 
hoặc các thành phân mới, v.v...). 


m Bảo quản việc cho phép truy cập dữ liệu cho người sử dụng cũ và 
mới. 

m Tạo báo cáo thống kê trên dữ liệu được truy cập để tăng tính hiệu 
quả và tính hữu dụng của hệ thông và điêu khiên việc vận hành hệ 
thông. 


m Lập tóm tắt sử dụng hệ thống trong từng giai đoạn 


Một vấn để quan trọng nhất là hệ thống không thể bền vững trước mọi 
thay đổi. Trong quá trình điều hành của một doanh nghiệp, nhu cầu về các 
dạng báo cáo mới, về những ứng dụng mới, về các thay đổi nhỏ trong cấu 
trúc và nội dung cơ sở dữ liệu sẽ nảy sinh. Những thay đổi này có thể nhanh 
chóng đáp ứng được nêu hệ cơ sở dữ liệu linh hoạt và nếu tất cả các tài liệu 
được cập nhật liên tục. Tuy nhiên, nhiều thay đôi không thể đáp ưng được 
dù là trong một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt nhất vì những thay đổi của 
môi trường là khá mạnh. Do đó, sau một thời gian nhất định nào đó, toàn bộ 
hệ quản !ý cơ sở đữ liệu sẽ được thiết kế mới lại. 


100 


3.3. Các yêu cầu đối với nhà quản trị cơ sở dữ liệu 


Phát triển một hệ thống cơ sở dữ liệu không chỉ đơn thuần là lựa chọn 
một mô hình thích hợp. Cơ sở dữ liệu đòi hỏi những thay đổi về nhận thức 
cũng như cách tổ chức. Không có sự hỗ trợ từ phía quản lý, mọi nỗ lực xây 
dựng hệ thống cơ sở đữ liệu sẽ thất bại. Hình 3.10 cho thây những thành tổ 
căn bản trong một môi trường cơ sở dữ liệu. 


Quản trị 
dữ liệu 


Hệ thống quản 


tý CSDL 


Hoạch 
định và 
thiết kế 


Hình 3.10. Những yếu tố cơ bản trong môi trường CSDL. 
Quản trị dữ liệu 
Hệ thống cơ sở đữ liệu đòi hỏi doanh nghiệp xác định lại vai trò chiến 
lược của thông tin và tích cực quản lý và hoạch định thông tin như một tài 
nguyên của mình. Như vậy, doanh nghiệp phải phát triển chức năng quản trị 
dữ liệu liên quan tới các chính sách và thủ tục như: quản lý tài nguyên đữ 


liệu, chú ý tới các chính sách về thông tin, hoạch định đữ liệu, duy trì các từ 
điển dữ liệu và tiêu chuẩn chất lượng dữ liệu. 


Nguyên tắc cơ bản của quản trị dữ liệu nằm ở việc coi tất cả dữ liệu là 
tài sản của toàn thể đoanh nghiệp chứ không tuyệt đối thuộc về bất cứ đơn 
vị hay bộ phận riêng lẻ nào. Theo đó doanh nghiệp cần đề ra chính sách 
thông tin chỉ rõ các quy định về việc chia sẻ, phô biến, tiếp nhận, chuẩn hóa, 
phân loại và lưu trữ thông tin xuyên suốt doanh nghiệp. Chính sách thông 
tin nêu lên những thủ tục và trách nhiệm, chỉ ra những đơn vị thuộc doanh 
nghiệp nào chia sẻ thông tin, thông tin có thể phân tán đi đâu và ai có trách 


II 


nhiệm cập nhật và duy trì thông tin. Mặc dù quản trị dữ liệu vô cùng quan 
trọng, thực tê đã chứng tỏ răng đề có thê thực thi hoàn chỉnh chức năng này, 
doanh nghiệp sẽ gặp phải nhiều khó khăn thử thách. 


Hoạch định dữ liệu và phương pháp luận 


Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ nhiều lợi ích cùa doanh nghiệp 
hơn so với môi trường tệp tin thông thường. Do đó, doanh nghiệp đòi hỏi 
hoạch định đữ liệu trên diện rộng toàn doanh nghiệp. Phân tích doanh 
nghiệp, tức chỉ ra những yêu câu của toàn bộ doanh nghiệp, rất cần thiết cho 
việc phát triển cơ sở dữ liệu. Mục đích của việc phân tích doanh nghiệp là 
để xác định những thực thể cốt yếu, các thuộc tính và mối quan hệ cầu thành 
nên đữ liệu của doanh nghiệp. 


Công nghệ, quản lý, và người sử dụng cơ sở dữ liệu 


Cơ sở dữ liệu đòi hỏi phải có các phần mềm mới tương ứng, nhân lực 
mới được đào tạo các kỹ năng về quản trị cơ sở đữ liệu, cũng như các cầu 
trúc quản. lý dữ liệu mới. Đa số các doanh nghiệp đều phát triển một đội ngũ 
thiết kế và quản lý cơ sở đữ liệu nằm trong bộ phận. công nghệ thông tin, đội 
ngũ này chịu trách nhiệm vạch ra cấu trúc và sắp xếp nội dung của cơ sở dữ 
liệu, đông thời duy trì cơ sở dữ liệu đó. Phối hợp chặt chẽ với người sử 
dụng, đội ngũ thiết kế xây dựng cơ sở đữ liệu, mỗi liên hệ có logic giữa các 
thành phần, các quy định và thủ tục truy cập. Chức năng mà họ thực hiện 
chính là quản trị cơ sở dữ liệu. 


Hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ với ngôn ngữ truy vẫn thế hệ thứ tư cho 
phép không chỉ các chuyên gia CNTT mà cả các nhân viên bình thường với 
chút ít kỹ năng cơ bản cũng có thể truy cập cơ sở dữ liệu lớn. 


4. Kỹ thuật thiết kế cơ sở dữ liệu 
Hiện nay, có khá nhiều kỹ thuật thiết kế CSDL đang được sử dụng. 
Trong tài liệu này, chúng ta-sẽ liệt kê ba loại kỹ thuật thiết kế CSDL: (1) kỹ 


thuật khách/chủ, (2) đata mining, và (3) liên kết ứng dụng website với các 
siêu CSDL. 


4.1. Kỹ thuật khách/chủ (client/server) 

Kỹ thuật khách/chủ ra đời vào khoảng những năm 90. Đó là phương 
thức chia sẻ thông tin trên mạng theo cách chia sẻ các chức năng sử dụng và 
khai thác phần mềm thành hai phần riêng biệt. Máy khách sử dụng mạng 
truy cập, lấy dữ liệu, và xử lý dữ liệu trên các máy trạm với các công cụ 
máy tính thông thường. Máy chủ hoạt động thường là một máy tính lớn 


102 


được sử dụng chủ yêu để lưu trữ, khôi phục, và bảo vệ đữ liệu. Nói một 
cách khác, trong mô hình này, cơ sở dữ liệu nằm trên một máy khác với các 
máy có thành phần xử lý ứng dụng. Phần mềm cơ sở dữ liệu được tách ra 
giữa hệ thống các máy khách chạy các trình ứng dụng và hệ thống máy chủ 
lưu trữ các cơ sở dữ liệu. Khi có một người dùng tạo ra một yêu câu thông 
tin để lấy dữ liệu tổng hợp từ 1000 bản ghi, chỉ có lời yêu cầu tin khởi động 
ban đầu và kết quả cuối cùng được đưa lên mạng, phần mềm cơ sở đữ liệu 
chạy trên máy lưu trữ cơ sở đữ liệu sẽ truy cập các bản ghi cần thiết, xử lý 
chúng, và gọi các thủ tục cần thiết để đưa ra kết quả cuối cùng. 


Quá trình xử lý dữ liệu theo kỹ thuật khách/chủ đòi hỏi: 


Máy chủ và máy khách phải có khả năng truyền thông với nhau. 
Máy khách chủ động tạo các thiết lập đường truyền tới máy chủ. 
Máy chủ phải có đủ các dữ liệu và dịch vụ nhằm đáp ứng được 
những yêu câu của máy khách và đồng thời có khả năng giao quyên 
tới cho máy khách. 


Máy chủ chịu trách nhiệm giải quyết các xung đột giữa các máy 
khách trên đường truyền. 

Quá trình xử lý dữ liệu bằng các phần mềm ứng dụng được chia sẻ 
giữa máy chủ và máy khách. 


Ưu điểm 


Các chỉ phí cho phần cứng, phần mềm, và việc bảo trì thiết bị thấp 
hơn so với hệ thông các máy tính lớn hoặc máy tính mini. 

Chiến lược cực đại hoá việc sử dụng các máy trạm thông minh để 
chia sẻ bớt các công việc xử lý dữ liệu đã làm giảm nhu câu phải có 
những máy tính có bộ nhớ lớn. 

Do có sự kiểm soát tập trung về đữ liệu ở các máy chủ, nên cơ cấu 
nảy làm tăng môi trường bảo vệ cho việc kiêm tra tích hợp và cân 
đôi dữ liệu. 

Các thành phần dữ liệu và mã chương trình có thể sử dụng lại các 
chương trình phân mêm, nhờ đó làm giảm thời gian và phí tốn. 

Việc truyền dữ liệu qua mạng được giới hạn, giảm thời gian đáp ứng 
yêu câu và tối tru hoá các nguồn lực cho mạng 


Các hệ thống mở và có thể thay đổi, cho phép nâng cao tính linh 
hoạt nhằm đôi phó với sự thay đôi nhanh chóng của môi trường. 


103 


Nhược điểm 

w Giải pháp mang tính phòng ban. 

m Các ứng dụng máy tính mắt tính linh hoạt. 

m Các công nghệ và các ứng dụng khó hoán chuyển cho nhau. 
4.2. Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu 
4.2.1. Kho dữ liệu (Data warehouse) 


Một data warehouse là một cơ sở dữ liệu, với các công cụ báo cáo và 
truy vấn, lưu trữ dữ liệu hiện thời và trước đó về một lĩnh vực của công ty 
mà các nhà quản lý quan tâm. Dữ liệu được thu thập từ nhiều hệ thông then 
chốt trong công ty cũng như các nguồn từ bên ngoài, kể cả những giao dịch 
trên trang Web. Các nguồn dữ liệu đó có thể được ứng dụng vào hệ thống 
quản lý cơ sở đữ liệu quan hệ hoặc hướng đối tượng, hay các tài liệu HTML 
hoặc XML. Sau khi được thu thập, các dữ liệu đó được chuẩn hóa thành một 
dạng dữ liệu chung, và được hợp nhất để có thể phục vụ phân tích và ra 
quyết định trong toàn bộ doanh nghiệp. 


Kho dữ liệu phải được thiết kế một cách cẩn thận bởi cả các chuyên 
viên kỹ thuật và kinh doanh để bảo đảm cung cấp. đúng thông tin cho các 
quyết định kinh doanh quan trọng. Công ty có thể cần thiết thay đổi quy 
trình nghiệp vụ để sử dụng thông tin trong kho một cách hiệu quả nhất. 


Công ty có thể xây dựng một kho dữ liệu trung ương cho toàn bộ doanh 
nghiệp, hay cũng có thể tạo ra nhiều kho nhỏ hơn, phân quyền chứa một 
phần dữ liệu của tổ chức phục vụ những bộ phận chức năng chuyên dụng. 


4.2.2. Khai phá dữ liệu (Datamining) 


Một hệ thống kho dữ liệu cung cấp một loạt các công cụ truy vấn, phân 
tích và lập báo cáo đồ họa, gồm cả các công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu đa 
chiều và khai phá dữ liệu. Data mining sử dụng một số kỹ năng tìm kiếm 
các mô hình và mắi liên hệ ẳn chứa trong những lượng dữ liệu lớn, và rút ra 
các quy luật để định hướng quyết định phán đoán tương lai. Có rất nhiều 
ứng dụng khai phá dữ liệu dùng cho lĩnh vực khoa học và kinh doanh, đặc 
biệt là marketing. Bảng 3.3 cho thấy một số ví dụ về cách một số công ty sử 
dụng hiệu quả đata mining. 


Khai phá dữ liệu là một công cụ mạnh mẽ và có lợi, nhưng nó cũng gợi 
ra những thách thức trong việc bảo vệ bí mật cá nhân. Ví dụ, công nghệ khai 
phá dữ liệu có thê tông hợp thông tin từ nhiêu nguôn phong phú để tạo ra 


104 


một bộ dữ liệu đầy đủ về mỗi người, như thu nhập, thói quen lái xe, sở 
thích, gia đình, và quan điểm chính trị. Qua đó có thê thấy răng cần phải có 
những biện pháp công cụ bảo mật thích hợp. 


Bảng 3.3. Ứng dụng khai phá dữ liệu trong một số doanh nghiệp 


Tô chức 


Disco §.A, 


Ứng dụng khai phá dữ liệu 


Mạng lưới siêu thị Ac-hen-ti-na sử dụng datamining để 
phân tích các quy luật mua hàng của hơn 1,5 triệu khách 
hàng tham gia vào chương trình khách hàng thường 
xuyên của hơn 200 cửa hảng. 

Hệ thống nhà hàng Colorado sử dụng OLAP và 
datamining để phân tích thực đơn cho 87 nhà hàng và 
hơn 100 địa điểm hội viên, Qua phân tích giá cả, chị 
phí, và chất lượng của mỗi thành phần trong các món ăn 
thực khách gọi, Red Robin có thể xác định được những 
món ăn bán chạy và mang lại lợi nhuận cao. 


Phân tích dữ liệu thu thập từ những khách hàng trực 
tuyến, kết hợp với dữ liệu về nhân khẩu học đề tạo ra dữ 
liệu khách hàng trực tuyến. Công ty sử dụng dữ liệu đó 
đề đưa tới mỗi đối tượng khách hàng loại sản phẩm phù 
hợp. 

Phân tích cơ sở dữ liệu khách hàng, xác định khách 
hàng mới để bộ phận dịch vụ khách hàng quyết định các 
loại địch vụ và hỗ trợ khiến khách hàng hài lòng hơn 
nữa. 


Nhà hàng Red 
Robin 


Carrier Corp. 


Verzion 
WIreless 


(Nguôn: Laudon, 2002). 


4.3. Liên kết công nghệ website với các siêu cơ sở dữ liệu 

Sử dụng công nghệ website vào các ứng dụng tin học là một xu thế cho 
các hệ thống quản lý hiện nay. Các phần mềm trình duyệt Web rất dễ sử 
dụng đối Với mọi người. Giao diện Web không đòi hỏi cơ sở dữ liệu nội bộ 
thay đôi, có hiệu quả và ít tốn kém hơn rất nhiều so với tái thiết lập hệ thông 
cũ đề tăng khả năng truy cập. Ngoài ra, ưu điểm nỗi bật của công nghệ web 
là khả năng tải tự động ứng dụng từ máy chủ. Ưu điểm này hơn hắn mô hình 
khách/chủ ở khả năng triển khai rộng. 


Phương thức làm việc chính của dạng kỹ thuật này là lấy nội dung từ 
CSDL và hiên thị nội dung lên trang web băng trình duyệt (browser). Việc 


195 


tách giao diện người dùng khỏi chức năng ứng dụng đã cho phép người thiết 
kế dễ đàng thay đổi cả thiết kế lẫn nội dung động. Thông tin được đưa lên 
trang web theo phương thức động (thay đổi số liệu trong CSDL) cho phép 
giải phóng nhiều sức lao động khỏi việc tạo thông tỉn trực tuyến. 


Khi thiết kế những trang mạng như vậy, ta cần lưu ý nên sử dụng loại 
CSDL như thế nào (CSDL quan hệ, SQL, kiểu văn bản thuần túy, hay kiêu 
phân cấp). Quyết định lựa chọn phụ thuộc khá nhiều vào cầu trúc dữ liệu và 
kiểu của hệ thông tra cứu và tìm kiếm mà ta muôn. Cũng cần phải cân nhắc 
xem loại đữ liệu đó là dữ liệu dạng văn bản, hay nó là bảng hoặc có cấu trúc 
mắt lưới? Nếu là dạng dữ liệu bảng, ta có muôn tìm kiếm trên một hay nhiều 
cột một lúc hay muốn tìm kiếm qua công thức sử dụng tập hợp giá trị 
Boolean. 


Công nghệ này hoạt động với cấu hình mạng, gồm một máy chủ CSDL, 
một máy chủ ứng dụng, các máy trạm có thể truy nhập vào máy chủ CSDL 
qua một modem vào mạng Internet dưới dạng website với tên người sử dụng 
(user name) và mật mã (password) của mình, tiễn hành các báo cáo định kỳ, 
các báo cáo đột xuất, nhận các thông tin của nhà quản lý đôi với đơn vị 
minh. 


Căn cứ vào sự phân quyền truy nhập, trang web sẽ hiển thị các thông tin 
cần thiết đối với từng tên người sử dụng, mật mã, cũng như giới hạn quyền 
sửa, gửi báo cáo, phân tích, tổng hợp báo cáo, đồng thời với các nhà quản trị 
mạng có thể giám sát chặt chẽ việc truy nhập cũng như gửi báo cáo của các 
đơn vị thành viên. 


Truy cập cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp thông qua Web tạo ra nhiều 
hiệu quả và cơ hội, thậm chí còn có thê làm thay đổi phương thức kinh 
doanh. Một số công ty đã thiết lập những công việc kinh doanh mới dựa trên 
khả năng truy cập các cơ sở dữ liệu lớn thông qua Web. Một số khác sử 
dụng công nghệ Web để nhân viên có thể thấy được tông thê thông tin của 
công ty mình. 

Tại Việt Nam hiện nay một số tổ chức (Ban viễn thông thuộc tổng công 
ty bưu chính Việt Nam) cũng đã ứng dụng hiệu quả công nghệ này, từ đó 
giảm bớt chỉ phí nhân công, cũng như thuận tiện trong việc điều hành và 
quản lý, từ đó.có các biện pháp quản lý hiệu quả, nhanh chóng đưa ra các 
quyết định sáng suốt, phù hợp. 

4.4. Các dạng cơ sở dữ liệu thường sử dụng 


Đối với một hệ CSDL nằm phân tán trên mạng máy tính thì hệ quản trị 
CSDL có ý nghĩa rất quan trọng vì phải đảm bảo tính thông nhất và vẹn toàn 


106 


dữ liệu, đảm bảo cho các chương trình người dùng truy xuất đến CSDL 
phân tán như là một khối CSDL duy nhất. 


Ngoài ra, hệ quản trị CSDL còn phải đảm bảo chức năng phân quyển 
truy nhập và bảo mật trên đường truyền. Trong các hệ quản trị CSDL phân 
tán hiện nay thì hệ quản trị CSDL Oracle được đánh giá là ưu việt nhất với 
các chức năng tiên tiến: phân tán, sao bản (replicaton), bảo mật cao, tính 
nhất quán dữ liệu, thủ tục chạy ngầm (procedure storeg), xử lý sự kiện tích 
hoạt (triggers), khóa dữ liệu đến từng tháng, chạy thông suốt đến trên 120 
loại phần cứng từ máy lớn đến máy nhỏ và 19 hệ điều hành, hỗ trợ hầu hết 
các giao thức mạng, là CSDL đầu tiên trên thế giới tích hợp website. 


` 


Câu hỏi ôn tập và thảo luận 


1. Tại sao nói hệ cơ sở dữ liệu khắc phục được những nhược điểm của hệ 
thống tệp, hãy giải thích rõ. 


2. Hãy cho ví dụ minh họa cho dạng quan hệ một - một, một - nhiều, và 
nhiều - nhiều. 

3. Hãy trình bày về mô hình cơ sở dữ liệu thứ bậc, mạng, và quan liệ. Hiện 
nay, người ta thường hay sử dụng các dạng mô hình cơ sở dữ liệu nào? 

4. Khi lựa chọn phần mềm quản lý CSDL cần chú ý tới những vấn đề nào? 

5. Thế nào là kỹ thuật thiết kế dữ liệu theo dạng khách/chủ, data mining, và 
liên kết công nghệ website với các siêu CSDL. 


6. Hãy tạo một sơ đồ quan hệ cho một cửa hàng buôn bán xe máy. Cửa 
hàng bán cả xe máy cũ và mới, và đồng thời cung cấp cả các dịch vụ sửa 
chữa. Những mối quan hệ được xây dựng đựa theo những luật buôn bán 
Sau: 


m= Một người bán hàng có thể bán nhiều xe, mỗi chiếc xe chỉ có thể 
được bán do một người bán hàng 


m Một khách hàng có thể mua nhiều xe, nhưng mỗi chiếc xe chỉ được 
bán cho một người. 


m Mỗi người bán hàng sẽ viết một hoá đơn cho mỗi chiếc xe được 
bản. 


107 


Một khách hàng sẽ nhận được một hoá đơn cho mỗi chiếc xe mà 
ông ta hoặc bà ta mưa được, 


Một khách hàng có thể tới cửa hàng chỉ để chỉnh sửa lại một chiếc 
xe của anh ta. 


Nếu một khách hàng mang xe tới để sửa một hoặc nhiều chiếc xe 
cũng chỉ có duy nhât một hoá đơn. 

Trung tâm bán xe duy trì một hỗ sơ sửa chữa cho mỗi một chiếc xe 
được sửa tại trung tâm. 

Mỗi chiếc xe được đem tới sửa ở nhiều phân xưởng. Mỗi phân 
xưởng có thê sửa nhiều xe khác nhau. 


Mỗi chiếc xe cần sửa có thẻ cần hoặc có thể không cần phụ tùng 
thay thê. 


Dựa trên lược đỗ này, hãy tạo cầu trúc cho các bảng dữ liệu. 


7. Hãy tạo một sơ đồ quan hệ cho một cửa hàng cho một phòng khám bệnh 
tư với những thông tin sau: 


108 


Một người bệnh có thể có nhiều lần tới khám theo giấy hẹn của một 
hoặc nhiều bác sĩ. Mỗi lần khám chỉ được thực hiện bởi duy nhất 
một bác sĩ. Những trường hợp cấp cứu thì không cần có giấy hẹn 


khám. 

Mỗi người bệnh có thể được khám bởi một trong năm người bác sĩ, 
và mỗi bác sĩ có thê chăm sóc nhiều bệnh nhân khác nhau. 

Mỗi bệnh nhân nhận giấy thanh toán từ một bác sĩ, và mỗi bác sĩ có 
thê lập phiêu thanh toán cho nhiêu bệnh nhân. 

Bệnh nhân phải trả tiền khám bệnh bằng tiền mặt, hoặc có thể được 
thanh toán bởi một công ty bảo hiểm nảo đó. 

Nếu tiền khám bệnh được trả bởi một công ty bảo hiểm nào đó, 
khoản khâu trừ sẽ được gửi trả cho người bệnh. 


Dựa trên lược đề này, hãy tạo cấu trúc cho các bảng dữ liệu. 


. Giả sử một nhà máy sản xuất ba loại sản phâm có chi phí cao và khối 


lượng thấp là PI, P2, và P3. Sản phẩm P1 được sản xuất với các thiết bị 
C1 và C2. P2 được sản xuất từ các thiết bị C1, C3, và C4. P3 được sản 
xuất từ C2 và C3. Mỗi một nguyên liệu này có thể mua được từ các nhà 
cung cấp sau: 


Nhà cung cấp Nguyên liệu 


VỊ C1,C2 
V2 C1, C2, C3, C4 
V3 CI1,C2, C4 


Mỗi sản phẩm và mỗi thiết bị đều có một mã số duy nhất. Các thiết bị 
được tiến hành kiểm soát kể từ khi nhận được từ nhà cung cấp. Các sản 
phẩm được bán trực tiếp tới cho người tiêu dùng, nghĩa là không sử dụng 


bất cứ một người cung cấp trung gian nào cả. Báo cáo bán hàng ghi rõ cả hồ 
sơ khách hàng và số hiệu sản phẩm. 


Dựa vào những thông tin trên, hãy tạo sơ đồ mô hình quan hệ hỗ trợ cho 
quá trình quản lý nhu câu về cung nguyên vật liệu trong nhà máy. 


109 


Chương 4 


XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIÊN 
HỆ THÓNG THÔNG TIN 


Mục đích: Sau khi đọc xong chương này, người đọc sẽ được cung cấp 
những kiến thức có liên quan tới việc thiết kế một hệ thống 
thông tin. 


Nội dung chính: Quy trình phát triển hệ thống, cách thức phân tích hệ thống. và 
lập lược đồ dòng đữ liệu, các phương pháp phát triển hệ thống 


thông tin, các phương pháp quản lý xây dựng và phát triên hệ 
thống thông tin. 


1. Quy trình phát triển hệ thống thông tin 


Quy trình phát triển hệ thống nói chung và hệ thông thông tin nói riêng 
được thiết kế thông qua bồn bước: (1) điều tra và phân tích, (2) thiết kế, (3) 
triển khai, và (4) vận hành và duy trì (xem hình 4.1). 


Điều tra 

phân tích 

hệ thống Thiết kế 

Triển khai 
\ ..: Vận hành & 
Xác định duy trì 
vấn đề và Các F: V 
cách thức chương 
HAT - HHYY - `HITEđượp ⁄, 
có thể hỗ thủ tục hỗ trợ qua 
xi4 ` trình kinh 
doanh 


Hình 4.1. Quy trình phát triển hệ thông thông tin 
(Nguồn: Steven Aiter, 2002). 


1.1. Điều tra và phân tích hệ thống 


Mục tiêu chủ yếu của bước này là để (1) xác định những vấn đề của hệ 


IINU 


thống đang tồn tại, (2) tìm hiểu những yêu cầu mới về thông tin, và (3) xác 
định những hình thức kỹ thuật mới có khả năng hỗ trợ. Những câu hỏi cần 
trả lời trong bước điều tra hệ thống là: Liệu doanh nghiệp có những vẫn đề 
hay cơ hội nảy sinh nào không? Nguyên nhân nảo gây ra những vân đề hay 


cơ hội đó? Một hệ thông thông tin mới có thể giải quyết được những vấn đề 
đó không? 


Đồng thời, tại bước này, người ta cũng tiến hành xác định các dữ liệu 
nhập, xuất, các hệ thống con, các dòng thông tin, dòng dữ liệu, sự tham gia 
của hệ thống với từng môđun vào các mức quản lý một cách chỉ tiết đều 
nhằm phân tích và làm rõ những yêu tố sau: 


m Thông tin cần thiết cho tô chức và người sử dụng nó 


m Các hoạt động, các nguồn cung cấp, và các sản phẩm của hệ thông 
thống tin 


m Khả năng hệ thống thông tin cần có để đáp ứng được những yêu cầu 
của người sử dụng. 
Những quyết định do việc điều tra và phân tích hệ thống có thể đi theo 
một trong những phương án sau: 
. Không thay đổi: Kết luận này có được khi ta xác định rằng những 
vấn đề xác định ban. đầu không nghiêm trọng như suy nghĩ thông 


thường, và yêu cầu về thông tin mới không tôn tại lâu hoặc kỹ thuật 
mới không hiệu quả so với chỉ phí. 


m Sửa một hệ thông đang tồn tại: Kết quả này được lựa chọn do nó 
yêu cầu ít nguôn lực hơn và có thể được hoàn thành nhanh hơn việc 
phát triển một hệ thống mới. Đỏ thực tế là một sự thoả hiệp khi mà 
chỉ phí bỏ ra ở mức thấp hơn và dễ chấp nhận hơn. 


m Thiết kế một hệ thống mới: Điều này_ xảy ra khi kết quả phân tích 
cho thấy hệ thông đang tồn tại là quá lỗi thời, sự sửa chữa là không 
thoả đáng hoặc có chỉ phí quá cao. Trong khi đó, hệ thống mới có thê 
giải quyết được những vấn đề đang tôn tại với chỉ phí ở mức chấp 
nhận được. 

1.1.1. Khảo sát sơ bộ 

Điều tra hệ thống có thể bắt đầu bằng việc khảo sát sơ bộ nhằm: 

m Đạt được những hiểu biết về hệ thông ứng dụng đang tồn tại; 

m Phát triển tốt môi quan hệ với người sử dụng hệ thống: 


m Thu thập dữ liệu hữu ích tiềm ẩn trong hệ thống; 


1] 


m Xác định bản chất của vấn đề đang được điều tra. 


Đề có được kết quả mong muốn, đội ngũ nghiên cứu điều tra cần được 
thiết lập một cách có chọn lọc. Những nhân viên trong đội ngũ có thể là 
nhân viên chuyên hoặc không chuyên từ những phòng ban khác nhau nhưng 
đều phải có kinh nghiệm hay ít nhất là phải được đào tạo về hệ thống. 
Những nhân viên đã từng có kinh nghiệm với hệ thông cũ và biết về những 


thiêu sót còn tồn tại của hệ thống đang sử dụng thực sự sẽ là những người có 
ích nhất. 


Thông thường, khi khảo sát sơ bộ, đội nghiên cứu cần tập hợp những 
thực tế về đòng đữ liệu trong hệ thông và các giao tiếp với những hệ thống 
khác. Dòng đữ liệu có thể lấy mẫu qua các tải liệu, qua quan hệ vẫn đáp, 
hoặc nhờ máy tính ghi nhận. Công việc khảo sát sơ bộ cũng bao gồm cả 
kiểm soát nội bộ trong hệ thống đang tồn tại. Nghĩa là, kiểm soát các quá 
trình, thủ tục do doanh nghiệp đặt ra với mục tiêu an toàn, tài sản, đảm bảo 
dữ liệu chính xác, tăng cường tính hiệu quả, và gần với sự phục tùng các 
chính sách của quản lý. Kết quả, đội nghiên cứu cân xác định được những 
điểm mạnh, điểm yêu của hệ thống đang tổn tại. 


Những công cụ thường được sử dụng đối với bước khảo sát sơ bộ có thể 
là một trong những cách thức sau: 


wm Xem xét và đánh giá tài liệu: Các tài liệu có sẵn cần được tập trung 
theo nhóm tác nghiệp, để có thể dễ dàng tìm ra những mô tả từng 
công việc riêng lẻ, và đo đó, dễ xác định nguồn ĐÔc của vẫn đề. Các 
loại tài liệu này có thể chia làm ba loại: tài liệu tổ chức, tài liệu cá 
nhân và tài liệu xử lý. Tài liệu tổ chức giúp cho người khảo sát có 
khả năng đánh giá được cấu trúc tổ chức và hệ thông chức năng 
trong doanh nghiệp. Các tài liệu cá nhân thì tập trung nhiều hơn vào 
chỉ tiết từng công việc và nhiệm vụ cụ thể. Trong khi đó, tài liệu xử 
lý lại nhằm tập trung vào sự tương tác giữa các nhiệm vụ cá nhân 
khác nhau và mối liên kết của quá trình nhập liệu với sự hỗ trợ của 
máy tính. ` 


m Phỏng vấn: Đây là phương pháp giúp người khảo sát tiếp cận với 
những người có kinh nghiệm nhất đối với một công việc nào đó và 
nhờ đó, có thể tiếp cận được gần nhất với những nguyên nhân thực 
sự cho hiện tượng các tài liệu hiện hành không còn phù hợp với hiện 
tại nữa, 

m Lược đồ dòng dữ liệu: xây dựng lưu đỗ dòng dữ liệu sẽ giúp chỉ rõ 
dòng dữ liệu giữa các tiền trình, tập tin và các điểm xuất dữ liệu. 
Một lược đồ là một hình ảnh trình bày các tiến trình. Sử đụng sơ đề 


112 


hoặc lược đồ _đòng dữ liệu cho phép người khảo sát thực hiện công 
việc của họ đễ dàng hơn. 


m Sử dụng bảng câu hỏi: Đội nghiên cứu cũng có thể sử dụng bảng 
câu hỏi theo cách hoặc phân tích viên hoặc nhân viên phòng ban 
được phỏng vấn trực tiếp trả lời bảng câu hỏi. Danh sách các câu hỏi 
có thể được phác thảo trước và sau đó hoàn thiện lại sau một số cuộc 
phỏng vấn. 


m Đánh giá công việc: Đôi khi việc đánh giá trực tiếp công việc cũng 
có thể giúp cho việc khảo sát sơ bộ có hiệu quả hơn. Điều này đặc 
biệt quan trọng khi khảo sát sơ bộ các vấn đề có liên quan tới hiệu 
quả của toàn bộ hệ thống hoặc khi người khảo sát sử dụng phương 
pháp phân tích chỉ phí - lợi ích để xác định tiềm năng phát triển của 
một hệ thông mới. 


1.1.2. Nghiên cứu tính khả thi 


Quá trình phát triển một hệ thống thông tin chủ yếu có thể khá tốn kém, 
nên bước điều tra hệ thống thường đòi hỏi nghiên cứu trước, gỌI là nghiên 
cứu tiền khả thi. Nghiên cứu tiền khả thi nhằm xác định nhu cầu vệ thông tin 
của người sử dụng, và mục tiêu, giới hạn, các yêu cầu về nguồn lực, chỉ phí, 
lợi ích mà hệ thông tin hứa hẹn. Những gì tìm được từ bước này thường 
được lập báo cáo đầy đủ bao gồm cả những phác thảo vẻ hệ thông và kế 
hoạch phát triển hệ thống. Báo cáo này cân được bộ máy lãnh đạo của 
doanh nghiệp thông qua trước khi bắt đầu thực hiện. Nếu được chấp nhận 
thì bước phân tích hệ thống bắt đầu được thực hiện. 


Mục đích của bước nghiên cứu khả thi là nhằm đánh giá các phương án 
khác nhau và đưa ra một phương án thích hợp nhất. Tính khả thi của một 
phương án được xác định theo bên loại tiêu chuẩn: kỹ thuật, hoạt động, thời 
gian, và tính kỉnh tế (xem bảng 4. l). 


Tính khả thí về mặt kỹ thuật liên quan tới việc lựa chọn một kỹ thuật 
hoặc công nghệ tiên tiến phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Những phần 
mềm máy tính và thiết bị máy tính sử dụng cho hệ thông mới có sẵn từ nhà 
sản xuất hay không? Tiêu chuẩn này có thê xác định được một cách dễ đảng 
nhờ những lời khuyên của các chuyên gia ngoài doanh nghiệp. 


Tính khả thi về hoạt động xác định sự thay đôi cho hệ thống có thể hỗ 
trợ cho doanh nghiệp đạt được những mục tiêu hoạt động của nó hay không. 
Tính khả thi về kinh tế liên quan tới việc xác định xem sự thay đổi hệ 


thống có đáng giá không. Nhiều dự án phát triển hệ thống kéo dài từ hai tới 
ba năm và đòi hỏi một chỉ phí rất lớn. Do đó, việc ước tính tính khả thi vẻ 


I13 


mặt kinh tế là hữu ích trong suốt quá trình phân tích hệ thống. Trong đó, 
người nghiên cứu cần phải xác định rõ những chỉ phí và lợi ích hàng năm 
với những lợi ích và chỉ phí chỉ xảy ra một lần. 


Bảng 4.1. Các tiêu chuẩn đánh giá phương án khả thi 


Tính khá thi về tổ chức Tính khả thi về kinh tế 
Hệ "thống có thể hỗ trợ việc | Khả năng tiết kiệm 


thiết lập mục tiêu chiến lược Ì Gia tăng doanh thu 
của tổ chức tốt tới mức nào? 


Giảm phí đầu tư 
Tăng lợi nhuận 
Các phần mềm và phần | Khả năng chấp nhận của người sử dụng 
cứng cho phép xây dựng hệ | Khả năng hỗ trợ việc quản lý 

ô Các yêu cầu của chính phủ, của người 
cung câp, và khách hàng 


1.1.3. Lập lược đồ dòng dữ liệu 


Lược đồ dòng dữ liệu giúp bạn xác định các quá trình thành phần của 
hệ thống và mỗi tương tác giữa chúng. Lược đồ dòng dữ liệu chỉ rõ cách 
thức dữ liệu được đưa vào trong hệ thống, nơi tới của dòng đữ liệu, và 
những gì được xử lý nhờ các phương tiện kỹ thuật thông tin hoặc nhờ 
phương tiện truyền thông bên trong hệ thông. 


Các ký hiệu sử dụng trong lược đồ dòng dữ liệu 
Lược đồ dòng dữ liệu sử dụng bốn dạng ký hiệu liên kết với nhau bởi 
các mũi tên có hướng chỉ theo hướng dòng dữ liệu (xem hình 4.2)..Những 
đạng ký hiệu này bao gôm: 
m Ký hiệu dòng dữ liệu: một mũi tên sẽ chỉ rõ hướng di chuyển của 
đòng đữ liệu; 
m Ký hiệu chỉ quá trình: gồm các khung hình vuông có các góc tròn 
đầu và khung hình tròn chỉ rõ các quá trình xử lý dữ liệu; 
m Ký hiệu kho lưu dữ liệu: gềm một hình chữ nhật mở chỉ nơi đữ liệu 
được lưu trữ; 
m Ký hiệu các thực thể: có thể có đạng hình tam giác hoặc hình chữ 


nhật chỉ các nguồn hoặc các hướng của dữ liệu, những thực thể tham 
gia vào toàn bộ hệ thống. 


L14 


Các thực thể 


Ví dụ: Các tổ chức, các phòng ban, con người và các hệ thống khác 
Khách hàng BE liệu nhập hoặc xuất 
Có thể lặp lại 
Các quá trình 


Chuyển đỗi dữ liệu nhập thành dữ liệu xuất 

Biểu diễn các hoạt động một cách tự động 

Ít nhất phải có một dòng dữ liệu vào và một dòng dữ liệu ra 
Có thể được đánh số thứ tự 


Kho dữ liệu 


Lựu trữ dữ liệu giữa các quá trinh xử lý 
|† nhật phải liên kết với duy nhất một quả trình (theo dòng dữ 
: liệu) 
Tệp khách.hàng Ít nhất phải có một dòng dữ liệu vào và một dòng dữ liệu ra 
Có thể bị lặp lại 


Dòng dữ liệu NA. 
Giới thiệu sự chuyển đổi dữ liệu giữa các thực thể, các quá 


trình, và các kho lưu trữ 
Ví dụ: Các mũi tên chỉ hướng của các dòng dữ liệu 
Thanh toán Buộc phải bắt đầu hoặc kết thủc ở một quả trình 


Buộc phải có tên để mô tả dữ liệu đang được chuyển 
Hình 4.2. Các ký hiệu sử dụng trong lược đồ dòng dữ liệu. 


Các mức lược đồ dòng dữ liệu 


Lược đồ dòng đữ liệu có thể đễ đàng mô tả mối quan hệ logic giữa các 
dữ liệu, các thực thể tham gia (các nguồn lực và các hướng sử dụng dòng dữ 
liệu), và các kho lưu trữ. Lược đỗ dòng dữ liệu thường được sử dụng do 
nhiều nguyên nhân. Trước hết là do có thể vẽ nó hết sức đơn giản (phần lớn 
là các vòng tròn có mũi tên) và dễ chỉ ra các phần tử cơ bản và dòng đữ liệu 
lưu chuyển trong hệ thống. Lược đồ dòng dữ liệu cũng có thể được vẽ bằng 
cách chỉ tiết hoá dần dần bắt đầu từ cái nhìn tông quát ở mức cao, sau đó chỉ 
tiết dần xuống các mức thấp hơn. Điều đó giúp cho việc tạo môđun, tạo cầu 
trúc cho toàn bộ các đữ liệu và dòng dữ liệu trong hệ thống trở nên dễ dàng hơn. 


Các lược đồ trong hình 4.3 và 4.4 sẽ chỉ rõ các bước chỉ tiết hoá lược đồ 
dữ liệu để hỗ trợ cho cả hai bước phân tích và thiết kế. Lưu ý rằng lược đồ 
mình hoạ ở đây chỉ mô tả dòng chảy logic của dữ liệu trong một hệ thông 
bán hàng. Điều đó có nghĩa là nó không mô tả những kỹ thuật thông tín 
hoặc phương tiện truyền thông tham gia vào hệ thống. Lược đồ đòng dữ liệu 
này chỉ minh hoạ mỗi quan hệ giữa các dòng đữ liệu, các nguồn thực thể, và 
phương hướng, quá trình, và kho đữ liệu hiện tại và hệ thông xử lý bán hàng 
_ thiết kế mới. 


115 


Tuy nhiên, lược đồ dòng dữ liệu đôi khi cũng có thể sử dụng để mô tả 
khía cạnh kỹ thuật của hệ thông. Các lược đồ dòng đữ liệu kỹ thuật này 
thường bao gồm những dạng truyền dữ liệu thực sự được sử dụng, các phần 
cứng và con người làm việc ở mỗi quá trình, và các thiết bị lưu trữ dữ liệu. 
Điều đó được thực hiện bằng cách đơn giản là thêm những nhãn vào các ký 
hiệu chỉ dòng dữ liệu, quá trình xử lý, và các kho dữ liệu trong lược đồ đữ 
liệu logic. 


Sự khác biệt trong cách thức tạo lược đồ dòng dữ liệu cùng những ký 
hiệu được sử dụng để minh họa cho những khía cạnh khác nhau của hệ 
thống như Vậy tạo nên những mức độ lược đồ dòng dữ liệu khác nhau. 
Thông qua các mức độ lược đồ đòng dữ liệu như vậy, toàn bộ quá trình phức 
tạp sẽ được biểu diễn chỉ tiết hóa đần dần, Mỗi một hệ thống sẽ bao gồm 
nhiều hệ thống con, tới lượt các hệ thống con lại sẽ được chia thành những 
hệ thống nhỏ hơn nữa, v.v.. . Quá trình cứ tiếp tục như vậy cho tới khi không 
thể cụ thê hoá được nữa thì thôi. 


Lược đồ trong hình 4.4 là lược đồ dòng dữ liệu cấp một, trong đó minh 
hoạ việc thiết kế một hệ thống giao dịch bán hàng có thể sử dụng các cơ sở 
đữ liệu cập nhật thường xuyên và các quá trình xử lý giao dịch tức thời. 


.= hàng Người quản lý 
lộ s sÊ : 
hàng 
Giấy báo 
nhận hàng 


Hệ thống xử lý 
` số địch bán hàng/ 


b0. 


Hình 4.3. Lược đồ dòng đữ liệu cấp 0 - mức quan sát hệ thống 
ở mức cao nhất, tổng quát nhất. 


116 


Giao dịch 


Dữ liệu mua bán hàng =_ 
Tin Nhận và chỉnh Là HỘ LIẠ,, 
Khách hàng lý các giao dịch Ciề: am dịch 
bán hàng 1.0 án hàng 


Biên lai 2.0 


Chỉ số sai sót 


Cập nhật 
cơ sở dữ liệu 

bán hàng 
20 


Cơ sở dữ liệu 
bản hàng 
của công ty 


- Nhà quản lý 


Hình 4.4. Lược đồ dòng dữ liệu cấp 1 - mô tả việc thiết kế hệ thống 
xử lý giao dịch bán hàng theo yêu cầu. 


Cập nhật bảo 
cáo bán hảng 


Phân tích 
doanh số 
bán hảng 
1.0 


Kết quả bán hàng 


1.2. Thiết kế hệ thống 


Sau bước điều tra và phân tích hệ thống, những hình dung sơ bộ về hệ 
thống mới đã được thiết lập để thoả mãn yêu cầu thông tin cho người sử 
dụng. Bước thiết kế hệ thông đặc tả cách thức hoàn thành những yêu cầu 
này. Ở bước này, người ta xác định những trang thiết bị, những phần mềm sẽ 
được sử dụng, những dữ liệu đầu ra, đữ liệu đầu vào, và cả cách thức tổ 
chức hệ thông dữ liệu để tiện cho việc phân tích và khai thác dữ liệu cũng 
được nêu lên đầy đủ. Những nội dung cần thiết kế chủ yếu bao gồm: 
(1) thiết kế giao diện người sử dụng, (2) thiết kế đữ liệu, 3) thiết kế quá 
trình. (4) đặc tả hệ thống, Vũ (5) xác định các tiêu chuẩn thiết kế. 


4.2.1. Thiết kế giao diện người sử dụng 


Tập trung vào phương pháp nhập xuất dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu và 
thông tin giữa hai đạng lưu trữ trên máy và truyền đạt cho con người. Đây 
thực ra là quá trình làm mẫu thử nghiệm, khi mà các mô hình làm việc hoặc 
mẫu thử cho các giao điện với người sử dụng được thiết kế và được chinh 
sửa theo ý kiến phản hồi của người sử dụng. Do đó, quá trình thiết kế giao 
diện với người sử dụng cần chỉ tiết hoá các đặc thù thông tin như màn hình 


117 


biểu diễn, các câu thoại liên hệ giữa máy và người (bao gồm cả chuỗi các 
câu thoại), các đạng báo cáo, dạng tài liệu, đạng trả lời, và dạng biểu diễn 
trên máy. 
1.2.2. Thiết kế dữ liệu 

Tập trung vào việc thiết kế cấu trúc cơ. sở dữ liệu vả các tệp được sử 
dụng bởi hệ thống thông tin dự kiến. Thiết kế đữ liệu thường đòi hỏi phải có 
một thư viện dữ liệu. Trong đó, bao gồm những định nghĩa chỉ tiết về: tính 
chất của một thực thể (đối tượng, con người, địa điểm, sự kiện) có nhu cầu 
về thông tin đối với hệ thông thông tin, mối quan hệ giữa các thực thẻ với 
nhau, các yếu tố dữ liệu đặc biệt (cơ sở dữ liệu, các tệp, các báo cáo...) cần 
duy trì để hệ thống thông tin có thể dễ dàng theo đõi thực thể đó, các quy 
luật toàn vẹn đữ liệu điều khiển các yếu tố dữ liệu đặc biệt và được sử dụng 
trong hệ thống thông tin. Những dữ liệu đầu vào, đầu ra, và cách thức sắp 
xếp và nhóm họp chúng thành các tệp trong cơ sở dữ liệu cũng là nội dung 
cần đề cập tới trong phần thiết kế đữ liệu này. 


1.2.3. Thiết kế quá trình 


Bản chất của quá trình này là thiết kế các phần mềm cần thiết cho hệ 
thông thông tin. Vẫn để cơ bản là thiết kế yêu cầu cho những phần mềm có 
thể được mua trọn gói hoặc được phát triển bởi các chương trình tiện ích. 
Do đó. các bước trong thiết kế quá trình cần phải được chỉ tiết hoá, và các 
thủ tục đều cần thoả mãn yêu cầu của người sử dụng về giao diện và các đặc 
tính dữ liệu. Thiết kế quá trình đồng thời cũng cần xác định được những thủ 
tục đảm bảo yêu cầu điều khiển các chức năng và thực hiện được các yêu 
cầu nảy sinh trong bước phân tích. 


1.2.4. Đặc tả hệ thống 


Phương pháp thiết kế giao điện người dùng, và các sản phẩm, các cấu 
trúc dữ liệu, và các thủ tục điều khiển và xử lý đòi hỏi phải có các đặc tả 
phần cứng, phần mềm, và nhân sự riêng biệt cho hệ thống được đề nghị. Các 
nhà phân tích hệ thống sẽ làm việc cùng với người sử dụng cho tới khi nào 
họ có thể sử dụng kiến thức của những người này cho các hoạt động công 
việc của chính người sử dụng và kiến thức về hệ thống máy tính đẻ đặc tả 
thiết kế và quá trình phát triển toàn bộ hệ thống thông tin. Thiết kế cuối 
cùng cần phải chỉ rõ dạng phần cứng (máy móc và phương tiện truyền 
thông), phân mềm (các chương trình và các thủ tục), và nguồn nhân lực 
(người sử dụng cuôi cùng và nhân viên làm việc với hệ thông thông tin). 
Thông thường; những chỉ tiết đặc tả của hệ thống thông tìn được mô tả như 
sau: 


118 


*® Giao diện người sứ dụng: Nội dung, dạng biểu mẫu, và chuỗi các 
sản phẩm giao tiếp với người sử dụng như biểu diễn màn hình, các đoạn 
thoại tương tác, các tài liệu, và các báo cáo. Như một hệ thống máy quét 
quang học tự động nhập đữ liệu ở các siêu thị. 


* Cơ sở dữ liệu: là việc xác định một cách chỉ tiết nội dung, cấu trúc, 
cách phân phối, cách truy cập, phương pháp bảo trì và khôi phục cơ sở dữ 
liệu. Ví dụ: Phát triển một cấu trúc dữ liệu quan hệ, trong đó, các dữ liệu về 
khách hàng và sản phẩm được tổ chức theo các bảng đa chiều để dễ truy 
cập. 


** Phần mềm: Các phần mềm trọn gói, hay các chương trình của hệ 
thống đề nghị bao gồm cả những đặc tả về điều khiển và thực hiện. Như đối 
với một chương trình xử lý giao dịch bán hàng, có thể sử đụng một máy 
quét mã vạch để nhận được những thông tin cần thiết, các khối lượng hàng 
hoá bán được, và cập nhật hệ cơ sở dữ liệu ít nhất 2 giây sau khi hoàn thành 
giao dịch. Có nhiều phương thức đặc tả chương trình máy tính, như dùng 
bảng quyết định (decision table), dùng lược đồ dòng dữ liệu, nhưng người ta 
hay dùng nhất là ngôn ngữ hình thức (pseudocode) để đặc tả các chương 
trình, các thủ tục và hàm của ứng dụng. Ngôn ngữ hinh thức phải theo đúng 
chuân mực quốc gia. Nó cho phép mô tả các công việc của chương trình mà 
không cần quan tâm tới câu lệnh, hay cú pháp của ngôn ngữ lập trình. Điều 
này cho phép phát triển chương trình về mặt logic một cách dễ dàng và cho 
phép nhiều người khác có thể hiểu dễ đàng hơn về hoạt động của chương 
trình. 


+ Phần cứng và thiết bị: là những phần cứng và các thiết bị cần cho 
sự hoạt động của hệ thống. Chẳng hạn như việc lắp đặt các hệ thống bán vé 
tự động ở mỗi một cửa ra sân ga và liên kết thông tin giữa chúng đẻ truyền 
dữ liệu về xử lý tại trung tâm. 


+ Nhân sự: là yếu tố không thể thiếu trong bất cứ một công việc nào 
và nó đảm bảo sự thành công trong mọi chiến lược, mọi kế hoạch của một tô 
chức. Đặc trưng về nhân sự đỗi với việc thiết kế một hệ thống thông tin 
nghĩa là cần phải xác định rõ những định đạng công việc cho mỗi một vị trí 
trong hệ thống. Chẳng hạn như các phần cứng và phần mềm sẽ có thể dễ 
đàng được điều khiển bởi một người bán hàng thông thường đã được đào 
tạo qua một lớp ngắn hạn. 


Những điểm đặc trưng này là sản phẩm cuối cùng mà bước thiết kế hệ 
thống cần phải tạo ra được và được gọi là các đặc trưng hệ thông. 


119 


4.2.5. Tiêu chuẩn thiết kế 


Hệ thống, thông tin trên máy tính còn đòi hỏi phải có một hệ các tiêu 
chuẩn thiết kế hệ thống để đảm bảo cho việc thiết kế đạt được những yêu 
cầu đặt ra. Những tiêu chuẩn này có thẻ được thiết kế với nhiều dạng phần 
mềm khác nhau. Chẳng hạn như hệ thống công nghệ ứng dụng (SAA) của 
IBM được thiết kế trên bộ tiêu chuẩn của chính Tập đoàn IBM. Những tiêu 
chuẩn thiết kế hệ thống khác hay các công nghệ ứng dụng khác như công 
nghệ tích hợp ứng dụng lại sử dụng theo Tập đoàn Digital Equipment, New 
Wave theo Hewlett-Parkard, và Open-Look theo AT&T. Đó là ví dụ tiêu 
biểu nhất cho việc các dạng tiêu chuẩn thiết kế khác nhau được sử dụng để 
hỗ trợ cho các hệ thống thông tin sử dụng máy tính. Nó chứa ba tập tiêu 
chuẩn khác nhau: (1) truy cập cho người sử dụng thông thường, (2) các giao 
điện lập trình thông thường, và (3) hỗ trợ truyền thông thông thường. Mục 
tiêu hàng đầu của các công nghệ ứng dụng như SAA là để cung cập cho 
người sử dụng những phần mềm ứng dụng với giao diện người sử dụng 
thông thường và các chức năng đều có thể phù hợp cho mọi loại: hệ thống 
máy tính mimi, máy vi tính, và máy tính lớn. 

4.3. Thực hiện và bảo trì hệ thống 


Sau khi đã được thiết kế, hệ thống thông tin cần được đưa vào thực 
hiện. Việc thực hiện này thực chất là việc mua các phần cứng, phần. mềm 
đòi hỏi theo thiết kế, kiểm tra các chương trình và các thủ tục, phát triển các 
tài liệu, và đa dạng hoá các hoạt động thiết lập ban đầu. Nó cũng bao gồm 
cả việc đào tạo cho người sử dụng và các chuyên gia. điều hành hệ thống 
mới. Cuối cùng, việc thực hiện còn bao gồm việc chuyển đổi công việc trên 
hệ thống hiện hành sang hệ thống mới. Điều đó có thể sẽ đòi hỏi cả hai hệ 
thống cũ và mới cùng song song hoạt động trong thời gian thử nghiệm, điều 
hành hệ thống thử nghiệm mới trên một vùng, và thiết lập một thời điểm để 
chuyên toàn bộ sang thực hiện trên hệ thống mới. 


Đây là một quá trình rất mắt thời gian và khó khăn. Nó là điểm mẫu 
chốt để đảm bảo cho sự thành công lâu đài của hệ thống mới. Trong giai 
đoạn này, sau 6 tháng đầu tiên thực hiện hệ thông, người ta thường tiến hành 
xem xét và đánh giá với mục đích là xác định xem hệ thống mới có đạt được 
mục tiêu đề ra ban đầu hay không. Thông thường, những điểm chủ yếu cần 
chú ý tới khi xem xét bao gồm: 

m Mức độ sử dụng hệ thống: đó là số lượng các giao dịch được sử 
dụng bởi hệ thông trên tổng số các giao dịch mà doanh nghiệp phải 
thực hiện. Thông thường, người ta hay sử dụng bảng câu hỏi, các 
tham số điều khiến, hoặc bỏ phiêu để xác định mức độ sử dụng này. 


120 


m Sự hài lòng của người sử dụng: Mục đích của việc điều tra này là 
phát hiện các thiếu sót còn tồn tại đẻ tránh cho các dự án sau này và 
có thê để điều chỉnh ngay cho hệ thống đó nếu có thẻ. Việc điều tra 
tìm thông tin này thường sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 
hoặc dùng bảng câu hỏi đối với người trực tiếp sử dụng hệ thống. 
Những khía cạnh cần kiểm tra sự hài lòng của người sử dụng bao 
gồm: tính chính xác của thông tin, đữ liệu; thời gian hệ thống trả lời 
một yêu cầu của người sử dụng; tính thích hợp và cập nhật của 
thông tin; chất lượng của dịch vụ; và có thể là cả ý kiến riêng của 
người sử dụng về cách thức mà hệ thống thông tin đã giúp đỡ họ 
trong giải quyết công việc. 


m Chỉ phí và lợi ích: Xem xét và tính toán chỉ phí ban đầu phát triển 
hệ thống. Do hệ thông đã hoạt động trong một khoảng thời gian xác 
định nên cũng có thể đễ dàng đánh giá chỉ phí và những hiệu quả 
mà hệ thống đem lại cho toàủ bộ các hoạt động của doanh nghiệp. 
Kết quả này cùng với việc so sánh với những ước tính ban đầu trong 
thời gian thiết kế và phân tích dự án sẽ giúp các phân tích viên dự 
tính chính xác hơn cho các dự án sau này. 


Việc xem xét và đánh giá như vậy chẳng những giúp cho các nhà thiết 
kế xác định được một cách nhanh chóng và chính xác những gì chưa hoàn 
hảo của hệ thống mà một phần nào đó còn thúc đây những người phân tích 
và thiết kế làm việc tốt hơn và có trách nhiệm hơn bởi họ biết chắc rằng 
công việc của họ sẽ được thâm định lại chí tiết sau này. Ngoài ra, nó còn 
giúp đánh giá được khối lượng công việc mà các thành viên trong hệ thông 
thông tin phải thực hiện. 


Cũng trong giai đoạn này, người ta có găng phát hiện ra sớm nhất các 
lỗi của hệ thống vả tìm cách đẻ sửa chữa nó và hoàn thiện toàn bộ hệ thống. 
Công việc bảo dưỡng cần được tiến hành trong suốt thời gian tồn tại hệ 
thống và bao gồm cả hai mặt bảo dưỡng phần cứng và bảo dưỡng phần mềm 
máy tính, 


- 


Đôi khi, người ta cũng phải tiến hành công tác bảo dưỡng khi xảy ra 
một sự cô nào đó trong hệ thông đòi hỏi các thay đổi không định trước. 


2. Các phương pháp xây dựng và phát triên hệ thống thông tin 
2.1. Phương pháp chu kỳ hệ thống 


Phần lớn các hệ thống thông tin sử dụng trợ giúp máy tính đều được 
hình dung, thiết kế, và thực hiện nhờ một số quá trình phát triển có tính hệ 
thông. Trong quá trình này, người sử dụng và các chuyên gia về công nghệ 


121 


thông tin thiết kế hệ thống thông tin dựa trên việc phân tích những nhu cầu 
về thông tin trong một tổ chức. Do đó, phần chủ yếu trong quá trình này là 
phân tích và thiết kế hệ thống. Mặc dù vậy, như trên hình 4.5 đã nêu, còn có 
một số các hoạt động khác cũng sẽ tham gia vào quá trình phát triển một hệ 
thống thông tin. 


Khi xu hướng làm việc có tính hệ thống xuất hiện và được áp dụng 
trong một doanh nghiệp nào đó để phát triển giải pháp về hệ thống thông tin 
thì một chuỗi các quá ' trình hay một chu trình nhiêu bước bắt đầu xuất hiện. 
Đó chính là ckw kỳ xây dựng và phát triển hệ thống. mà thông thường bao 
gồm các bước: điều tra, phân tích, thiết kế, thực hiện, và bảo trì. 


Những hoạt động có liên quan đó thực sự có mối tương tác qua lại rất 
chặt chẽ. Do đó, trong thực tế, một số các hoạt động trong chu kỳ phát triển 
hệ thống có thể diễn ra đồng thời tại một thời điểm thời gian nào đó. Vì vậy, 
những phần khác nhau trong cùng một dự án phát triển có thể thực hiện ở 
những bước hoàn toàn khác nhau trong chu kỳ phát triển hệ thống thông tin. 
Thêm vào đó, các nhà phân tích cũng có thể quay trở lại bất cứ hoạt động 
nào trước đó ở bắt cứ thời điểm nào để hoàn thiện và chỉnh lý hệ thống mà 
họ đang phát triển. 


Điều tra 


Phân tích `. 


lá NNm dựng & phát triển Ì \ 
⁄ hệ thống 


Z¬ Ấn, thông tin 


"NGHÓ Thiết kế. „ 


Hình 4.5. Chu kỳ xây dựng và phát triển hệ thống. 


Hơn nữa, cũng cần nhận thấy rằng việc phát triển hệ thống như việc sử 
dụng các công cụ kỹ thuật phần mềm hỗ trợ cho máy tính, tạo mẫu thử, và 
phát triển định hướng người sử dụng đều diễn ra một cách hoàn toàn tự 
động và có thể thay đổi một số các hoạt động trong chính quá trình phát 
triển hệ thống thông tin. Sự phát triển này nhăm nâng cấp chất lượng quá 


122 


trình phát triển hệ thống và khiến cho nó trở nên đễ thực hiện hơn đối với 
các chuyên gia về hệ thông thông tin, đồng thời lại cho phép người sử dụng 
tự tạo ra những hệ thông phù hợp với họ. 


Đây chính là mô hình tổng quát nhất, tất cả các mô hình khác đều có thể 
xem là một hiện thực của mô hình tổng quát này, hay cũng có thể xem nó là 
mô hình tổng hợp các mô hình khác. Đặc biệt, nó được ứng dụng không chỉ 
trong phát triển phần mềm mà còn trong phát triển phần cứng. Tuy nhiên, 
phương pháp này khá phức tạp và không phủ hợp cho dự án nhỏ với ít rủi 
TO. 


Phương pháp này có thể áp dụng được cho những dự án lớn có nhiều rủi 
ro hay sự thành công của dự án không có được sự đảm bảo nhât định; những 
dự án đòi hỏi nhiêu tính toán, xử lý như hệ thông hỗ trợ quyết định. Nó cũng 
đòi hỏi phải có đội ngũ thực hiện dự án có khả năng phân tích rủi ro. 

2.2. Hệ thông mẫu thử nghiệm 


Phương pháp xây dựng hệ thống mẫu thử nghiệm (prototypingƒ là quá 
trình xây dựng một hệ thống thử nghiệm một cách nhanh chóng và ít tốn 
kém nhắm mô tả và đánh giá hệ thống để từ đó người sử dụng có thể dễ 
dàng xác định các nhu cầu thông tin. Quá trình thực hiện thường được tiến 
hành qua các bước lặp thiết kế, thử nghiệm, sửa chữa sai sót, và xây dựng 
lại. 


Các bước xây dựng hệ thống mẫu thử nghiệm: 


Bước 1: Xác định nhu cầu cơ bản của người sử dụng. Người thiết kế hệ 
thông (thường là một chuyên gia hệ thông thông tin) sẽ cùng làm việc với 
người sử dụng đê tìm ra những nhu cầu thông tin cơ bản của người sử dụng. 


_ Bước 2: Phát triên hệ thống mẫu thử nghiệm ban đâu. Người thiết kế hệ 
thông sẽ tạo lập hệ thống thử nghiệm ban đầu một cách nhanh chóng, giỗng 
như việc sử dụng các công cụ phần mềm hệ thông (CASE tool). 


Bước 3: Sử dụng hệ. thống mẫu thử nghiệm. Người sử dụng được 
khuyên khích làm việc cùng với hệ thống để xác định xem hệ thống đáp ứng 
được những nhu cầu của họ ở mức nảo và tạo ra những dự kiến phát triển hệ 
thống thử nghiệm ở giai đoạn sau. 


Đước 4: Sửa chữa hệ thống mẫu thử nghiệm. Người xây dựng hệ thống 
ghi lại tât cả các thay đổi mà người sử dụng đòi hỏi và sửa chữa lại hệ thông 
thử nghiệm theo những đề xuất đó. 

Bắt đầu từ đó, các bước 3 và 4 sẽ được lặp đi lặp lại cho tới khi người 
sử dụng hoàn toàn hài lòng với hệ thống. 


123 


Ưu điểm của phương pháp xây dựng hệ thống mẫu thử nghiệm 


Người sử dụng sớm hình dung ra những chức năng và đặc điểm của hệ 
thống. Nhờ đó, có thể xây dựng một số các hệ thống thông tin nhanh hơn 
đặc biệt là khi mức độ không chắc chắn về các yêu cầu và giải pháp phát 
triển hệ thông cao. 


Hệ thống mẫu thử nghiệm đặc biệt có giá trị khi thiết kế giao diện 
người sử dụng cho một hệ thông thông tin. Do nhu cầu và những hành vi 
của người sử dụng rất khó xác định trước và phụ thuộc rất nhiều vào tình 
trạng cụ thể nên hệ thống thử nghiệm có thể khắc phục được những khó 
khăn này. 


Hệ thống thử nghiệm khắc phục được các vân đề thường nảy sinh với 
phương pháp chu kỳ hệ thống. Nó khuyến khích được sự tham gia của 
người sử dụng vào quá trình phát triển hệ thống. Nhờ vậy, nó sẽ loại bó 
được sự lãng phí và những sai sót thiết kế thường xảy ra khi các yêu cầu 
chưa được xác định một cách chính xác ngay tại thời điểm thời gian đầu 
tiên. Hơn nữa, việc tham gia của người sử dụng vào quá trình thiết kế sẽ làm 
cho người sử dụng hài lòng hơn. 


Nhược điểm 


Khi mẫu (prototype) không chuyển tải hết các chức năng, đặc điểm của 
hệ thống phần mềm thì người sử dụng có thể thất vọng và mắt đi sự quan 
tâm đến hệ thống sẽ được phát triển. 


Mẫu thử nghiệm thường được làm nhanh, thậm chí vội vàng, theo kiểu 
"hiện thực - sửa" và có thể thiếu sự phân tích đánh giá một cách cân thận tất 
cả khía cạnh liên quan đến hệ thống cuối cùng. Do đó, khó có thể áp dụng 
cho việc phát triển các hệ thống cân tính toán nhiều, và có sử dụng các thủ 
tục phức tạp. Các hệ thống lớn cần phải được chia nhỏ mới có thể sử dụng 
phương pháp này. Việc này đôi khi không thể thực hiện được nếu thiểu sự 
phân tích-các nhu cầu một cách rõ ràng nhờ phương pháp chu kỳ phát triển 
hệ thống vì sẽ rất khó cô thể xem xét được các tương tác giữa các phần VIỆC 
khác nhau. 


Một khi đã được hoàn thành, các hệ thống mẫu thường nhanh chóng trở 
thành một phần của hệ thống cuối cùng. Nếu hệ thông mầu làm việc tết, các 
nhà quản lý sẽ không nhận thấy được nhu cầu cần lập trình và thiết kế lại. 
Trong khi đó, về phương diện kỹ thuật, hệ thống này có thẻ thực hiện không 
hiệu quả. Chúng có thể không áp dụng được cho nhiều người sử dụng hoặc 
cho một khói lượng dữ liệu lớn cân phải xử lý. Do đó, hệ thống có thể 
không đáp ứng được nhu cầu trong tương lai, và việc chỉnh sửa nó cho 
những yêu câu mới trở nên thực sự phức tạp. 


124 


2.3. Phát triển hệ thống với các gói phần mềm 


Một chiến lược khác để phát triển hệ thống là mua một gói phần mềm 
đã được thiết lập sẵn. Các gói phần mềm có thể thay đổi từ những hệ thống 
thực hiện những nhiệm vụ rất đơn giản (như ïn nhãn địa chỉ từ một cơ sở dữ 
liệu có trên máy tính) tới những chương trình phức tạp với 400 môđun nhỏ 
và khoảng 500000 dòng lệnh được viết cho một hệ thông máy tính lớn. Nếu 
tổn tại một gói phần mềm cần thiết, thì hoàn toàn có thể loại bỏ được nhu 
cầu viết các chương trình phần mềm cần thiết và giảm được một khối lượng 
lớn việc thiết kế, kiểm tra, thiết lập, và bảo trì. 


Các doanh nghiệp thường sử dụng phương pháp này khi xảy ra một 
trong những tình huỗồng sau: 


m Đối với những chức năng phô biến cho nhiều doanh nghiệp 


m Khi các doanh nghiệp không có đủ nguồn lực để xây dựng và thiết 
kế hệ thống thông tin với lực lượng nội tại trong doanh nghiệp. Với 
Ít các chuyên gia hệ thống giàu kinh nghiệm và có kỹ năng cao, các 
doanh nghiệp sẽ không có đủ nhân lực để thực hiện các dự án phát 
triển hệ thông. Đồng thời, việc thiếu khả năng về tài chính cũng sẽ 
khiến các doanh nghiệp này tới lựa chọn các chương trình phần mềm 
trọn gói có sẵn. 


mKhi các ứng dụng trên máy vi tính được phát triển theo định hướng 
người sử dụng. Rât nhiều các chương trình phần mềm được thiết kế 
cho máy vi tính là nguồn trợ giúp cho các doanh nghiệp với ít chi phí 
nhất. 


Ưu điểm của phương pháp sử dụng gói phần mềm 


Các chương trình gói phần mềm thường được kiểm tra trước khi đưa ra 
thị trường, chính vì vậy, việc sử dụng các phần mềm trọn gói sẽ giúp đoanh 
nghiệp giảm bớt được thời gian thiết kế, tổ chức tệp dữ liệu, xử lý các mối 
quan hệ, các giao dịch, và xây dựng các báo cáo. 


Các gói phần mềm thường ít đòi hỏi các hệ thống hỗ trợ. Do chỉ phí bảo 
trì hệ thống thông tin thường chiếm tới 50 + 80 % tổng ngân sách dành cho 
hệ thống thông tin, nên việc sử dụng gói phần mềm sẽ làm giảm thiểu các 
chỉ phí cho hệ thống thông tin và giải phóng nguồn nhân lực nội tại trong 
doanh nghiệp cho những công việc khác. 

Phương pháp này cũng sẽ giảm những điểm nút của tổ chức trong quá 
trình phát triên hệ thông. Người sử dụng sẽ dễ dàng chấp nhận hệ thông này 
do nó đã khá phô biến trên thị trường, nên yêu câu thiết kế và thiết kế lại 
được giảm tối thiểu cho doanh nghiệp. . 


125 


Nhược điểm 


Các chương trình thương mại hoá sẽ không thê đáp ứng được các yêu 
cầu về kỹ thuật và tính tỉnh tế cho nhiều dạng công việc đa dạng khác nhau. 
Thông thường các chương trình thường được thiết kế và mã hoá để thực 
hiện tốt một chức năng nào đó hơn là tạo ra một hệ thống với một số lượng 
lớn các chức năng xử lý phức tạp đa dạng. 


Đôi khi, các gói. phần mềm gây khó khăn cho việc phát triển đo.ch¡ phí 
quá cao để chuyển đổi. 


Các gói phần mềm có thể không đáp ứng được hoàn toàn những yêu 
cầu của tô chức. Các chương trình này do chạy theo tính thương mại hoá 
nên đã cố gắng phù hợp với những yêu cầu chung nhất của các tô chức khác 
nhau. Một số các phần mềm được thiết kế với những đặc tính được dành 
khai báo tiêng theo yêu cầu của những người dùng khác nhau, nhưng chúng 
cũng vẫn chưa thể đủ để đáp ứng những nhu cầu đa dạng phát sinh trong 
môi trường thực tế. 


Những điểm cần lưu ý. khi lựa chọn các gói phần mềm: Đề có thể sử 
dụng hệ thống gói phần mềm một cách có hiệu quả, cần phải lập ra một 
danh sách chỉ tiết các câu hỏi để xác định xem sản phẩm đó có thực phù hợp 
với những yêu cầu riêng biệt của tổ chức. 


Các vân đề cân quan tâm bao gôm: 


m Các chức năng: các chức năng đa dạng bao hàm trong phần mềm 
cân được cân nhäc trên những phương diện sau: 


o_ Có bao nhiêu chức năng cần thiết được đáp ứng bởi gói phần mềm 
đó? 


© Có bao nhiêu chức năng trong số những chức năng đó đã được 
chuân hoá? 


© Những chức năng nào có thể sử dụng được nhờ việc sửa lại mã 
phần mềm trọn gói? 


o Cần sửa chữa ở mức độ nào? 
o_ Những chức năng nào mà phần mềm không thể cung cấp được? 
o_Phần mềm này có thể đáp ứng được tương lai hay không? 
m Tính linh hoạt 
o_ Phần mềm này có thế dễ sửa chữa không? 


o_ Những đặc điêm nào có thê thay đổi được theo yêu cầu của người 


126 


sử dụng? 


© Liệu nhà cung cấp có sẵn sàng sửa chữa phần mềm theo yêu cầu 
của người sử dụng không? 


m Tính tiện ích cho người sử dụng 


o_ Phần mềm có đễ sử dụng bởi những người không có kiến thức về 
kỹ thuật không? 


©_ Yêu cầu vẻ đào tạo để sử dụng hệ thống có nhiều không? 

©_ Phần mềm cho phép người sử dụng kiểm soát tới mức độ nào? 
m Các cơ sở phần cứng và phần mềm 

© Chương trình đòi hỏi những cấu hình phần cứng nào? 

© Cần có những hệ thống điều hành nào? 

© Phần mềm yêu cầu về dung lượng bộ nhớ và ô đĩa như thế não? 
m Các đặc điểm của cơ sở đữ liệu 

o Phần mềm sử dụng cấu trúc dữ liệu nào? 


o Liệu cơ sở dữ liệu có đáp ứng được cho yêu cầu khôi phục dữ liệu 
và xử lý dữ liệu theo dạng khách/chủ không? 


m Các nỗ lực thiết lập hệ thống 
©_ Phần mềm cỏ đòi hỏi nhiều thay đổi về các thủ tục không? 


©_ Việc chuyên đổi từ các hệ thống sẵn có sang các hệ thông mới có 
khó khăn không? 


m Bảo trì 


© L lêu nhà cung cấp có thể cung cấp khả năng bảo trì và cập nhật 
mới cho phân mêm không? 


© Mã nguồn có rõ ràng, có cấu trúc và dễ bảo trì không? 
e Số lượng nhân viên tối thiểu cần có để bảo trì hệ thống là bao 
nhiêu? 
m Hệ thống tài liệu hỗ trợ 


° Những tài liệu nào (hệ thống và người sử dụng) được trang bị cho 
phân mềm? 


©_ Những tải liệu này có đễ hiểu và dễ sử dụng không? 


© Những tài liệu này đã được hoàn thiện chưa hay còn phải mắt thời 


127 


gian viết thêm các phần giới thiệu? 
= Chất lượng của nhà cung cấp 
© Nhà cung cấp có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng những hệ 
thông phân mêm này không? ` 
o Liệu doanh số bán hàng của nhà cung cấp có cao không? 


© Liệu nhà cung cấp có trách nhiệm đối với những yêu cầu của người 
mua về các khả năng hoàn thiện phần mềm không? 


© Nhà cung cấp có tiếp tục cung cấp và hoàn thiện các phần mềm trọn 
gói đó không? 
© Nhà cung cấp hỗ trợ thêm những dịch vụ gia tăng giá trị nào (nhân 
viên hỗ trợ, đào tạo miễn phí, nhân viên phát triển và nghiên cứu)? 
m Chỉ phí 


o Giá mua phần mềm có bao gồm các môđun phụ trợ, các phương 
tiện khôi phục dữ liệu, thiết kế màn hình, thời gian cô vẫn, đào tạo, 
và hỗ trợ thiết lập hệ thống không? 


o Liệu có tồn tại chỉ phí bảo trì và các hợp đồng bảo trì hệ thống 
không? 


6o Chị phí điều hành hàng năm cho khối lượng các công việc được xử 
lý bởi phân mêm này là bao nhiêu? 

o Chỉ phí đề tạo ra phần mềm theo yêu cầu của người sử dụng và thiết 
lập nó là bao nhiêu? 


3. Các phương thức quản lý quá trình xây dựng và phát triển hệ 
thông thông tin 


3.1. Thuê ngoài 


Thuê ngoài (outsourcing) là việc tỗ chức thực hiện việc thiết kế và quản 
lý điều hành hệ thống thông tin dựa vào một tô chức ngoài doanh nghiệp. 
Đây là một phương thức đã được tiễn hành ngay từ khi các doanh nghiệp bắt 
đầu nghĩ tới việc thiết kế và khai thác hệ thông thông tin. Cho tới thời gian 
gần đây, các đoanh nghiệp bắt đầu chú ý thuê ngoài nhiều hơn do những lợi 
ích rõ ràng của nó. 


Ưu điểm của việc thuê ngoài: 
m Tính kinh tế: Các nhà cung cấp bên ngoài doanh nghiệp thường có 


những chuyên gia về các dịch vụ hệ thống thông tin và các công 


128 


nghệ mà họ có thể cung cấp cho các khách hàng đa dạng khác nhau. 
Do tính chuyên môn hoá và hiệu quả kinh tế theo số lượng, họ có thẻ 
cung cấp cùng một dịch vụ và giá trị với chi phí thấp hơn so với 
trường hợp các công ty phải tự làm lẫy việc thiết kế và khai thác sử 
dụng hệ thống thông tin. 


m Chát lượng dịch vụ: Do các nhà cung cấp sẽ mất khách hàng nếu họ 
không làm hài lòng khách hàng, nên các công ty thường dựa vào các 
nhà cung cấp bên ngoài hơn là vào các nhân viên của họ trong việc 
thiết kế và phát triển các hệ thống thông tin. Các công ty thuê ngoài 
có thể được phục vụ tốt hơn nhờ các tổ chức bên ngoài với cùng một 
mức chi phí. 

m Tính có thể dự đoán được: Các hợp đồng thuê ngoài với mức giá cố 
định ở một mức độ địch vụ xác định sẽ làm giảm mức độ bất định về 
chí phí cho doanh nghiệp. 


m fính linh hoạt: Các doanh nghiệp phát triển thường phải đối phó với 
sự thay đổi thường diễn ra trong môi trường kinh doanh và một 
trong số những thay đổi đó gắn với sự thay đổi của cơ sở hạ tầng cho 
các hệ thống thông tin. Thuê ngoài sẽ giúp cho doanh nghiệp có khả 
năng được sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất mà không phải 
tốn kém quá nhiều cho việc đầu tư xây dựng ban đầu. 


m Có thể sử dụng nhân công cho các dự án khác. 
m Có thê tự do sử dụng nguồn vốn tài chính cho các hoạt động khác. 
Nhược điểm 


Không phải các tổ chức luôn luôn có được lợi ích nhờ việc thuê ngoài. 
Thuê ngoài đôi khi có thể gây ra một số các vấn đề quan trọng cân phải giải 
quyết cho doanh nghiệp như sau: 


m Mất khả năng kiểm soát: Khi một công ty đặt trách nhiệm phát triển 
và điều hành hệ thống thông tin cho các tô chức khác, nó có thẻ mắt 
quyền kiểm soát hệ thống thông tin. Công ty sẽ bị phụ thuộc hoàn 
toàn vào những lựa chọn về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin mà 
nhà cung cấp có. 


m Sự bất ổn về thông tìn chiến lược: Các bí mật thương mại và các 
thông tin riêng của doanh nghiệp có thê rò rỉ tới các đối thủ cạnh 
tranh thông qua các nhà cung cấp. Điều này sẽ thực sự có hại khi 
các nhà cung cấp phát triển hoặc sử dụng các ứng dụng mang lại các 
ưu thế cạnh tranh cho một doanh nghiệp khách hàng tới các doanh 
nghiệp khách hàng khác. 


129 


m Tính phụ thuộc: Các doanh nghiệp sẽ trở nên lệ thuộc vào các nhà 
cung cập. Một nhà cung cấp gặp khó khăn về tài chính hoặc các 
dịch vụ tôi có thể gây ra các vấn để nghiêm trọng cho khách hàng 
của nó, 


Do thuê ngoài có thê có lợi cũng như gây hại cho các doanh nghiệp, nên 
các doanh nghiệp nên cân nhắc về vai trò của hệ thống thông tin trong tô 
chức của nó trước khi đưa ra quyết định thuê ngoài. Thông thường có một 
số trường hợp mà các doanh nghiệp có thể thuê ngoài như sau: 


m Khi doanh nghiệp bị giới hạn về cơ hội để khác biệt hoá các hoạt 
động dịch vụ của nó nhờ hệ thống thông tin. 


m Khi việc ngưng trệ dịch vụ hệ thống thông tin không đóng vai trò 
quan trọng đối với các hoạt động của doanh nghiệp. Chẳng hạn như 
đối với các công ty hàng không, việc ngưng trệ hệ thống đặt chỗ 
trước sẽ gây ra tai hại lớn, làm thất thoát doanh thu của doanh 
nghiệp. Nhưng đối với một số doanh nghiệp khác như các công ty 
bảo hiểm, việc đáp ứng ngay một lời phàn nàn của khách hàng 
không làm ảnh hưởng quan trọng tới sự sông còn của công ty. Đấi 
với những doanh nghiệp đạng sau này thì việc thuê ngoài là một lựa 
chọn tốt. 


m Khi việc thuê ngoài không tước mắt các bí quyết kỹ thuật cần cho 
việc phát triên hệ thông thông tin tương lai của doanh nghiệp. 


m Khi khả năng của hệ thống thông tin hiện có của doanh nghiệp bị 
hạn chế, không có hiệu quả, và yếu kém về kỹ thuật. Một số các 
đoanh nghiệp đã thuê ngoài như cách dễ dàng nhất đề tân trang lại 
công nghệ thông tin của doanh nghiệp. 


3.2. Sử dụng nội lực 


Khác với quá trình thuê ngoài, sử dụng nội lực (Insourcing) là cách mà 
doanh nghiệp tiến hành việẻ phát triển và khai thác hệ thống thông tin hoàn 
toàn nhờ vào lực lượng nhân công trong doanh nghiệp. 


Hiện nay, các doanh nghiệp đều có khuynh hướng không thực hiện việc 
sử dụng nội lực do nó tồn tại khá nhiều hạn chế. Nó đòi hỏi phải có những 
chuyên gia giỏi về công nghệ thông tin ngay trong doanh nghiệp, nghĩa là 
doanh nghiệp phải tồn nhiều chí phí để có được những nhân công đó. Hơn 
nữa, việc có thể sử dụng nội lực đòi hỏi doanh nghiệp còn tốn phí tôn cho 
việc xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị cho nó mọi cơ sở kỹ thuật cần thiết 
để duy trì khả năng sáng tạo và đảm bảo cho hệ thống hoạt động tốt. Chính 


130 


vì vậy, thông thường, chỉ có những doanh nghiệp lớn, mạnh mới có khả 


năng lựa chọn phương pháp này để phát triển và quản lý khai thác hệ thống 
thông tin. 


Tuy nhiên, việc sử dụng nội lực có thể giúp cho đoanh nghiệp đảm bảo 
được việc thực hiện mang tính chiến lược các hệ thống thông tin trong 
doanh nghiệp và hoàn thành được đúng thời hạn cho các dự án hoặc các 
nhiệm vụ cụ thể mang tính chiến lược trong doanh nghiệp. Các công ty 
thường áp dụng phương pháp này khi nó có thể tiết kiệm được chỉ phí nhờ 
việc tự làm lẫy và khi không có những nhà cung cấp phù hợp trên thị 
trường. 


Do hạn chế lớn nhất của phương pháp này là việc phải đầu tư quá lớn 
Vào cơ Sở trang thiết bị, con người, khoảng không, v.v. . nên, khi chi phí các 
thiết bị giảm xuống như xu hướng của những năm gần đây, thì sử dụng 
nguồn lực bên trong bắt đầu được chú ý hơn. 


3.3. Thuê nhân công hợp đồng 


Thuê nhân công hợp đồng không phải là một cách làm mới, nó đã từng 
xuất hiện kể từ khi bắt đầu hình thành chủ nghĩa tư bản. Đó là cách thức mà 
một tổ chức thuê những người có kinh nghiệm, kiến thức, và kỹ năng tốt 
thực hiện các công việc cân hoàn thành trong một thời gian gấp rút. Việc 
thuê nhân công hợp đồng có thể đem lại cho doanh nghiệp khá nhiều lợi ích. 


Những người làm hợp đồng sẽ bố xung ngay tức thì nhu cầu về lao 
động thiểu cho những công việc đòi hỏi những kỹ năng và chuyên môn đặc 
biệt mà nhân công trong doanh nghiệp không đáp ứng được. 


Những người làm hợp đồng thường không được hưởng đày đủ những 
quyền lợi như những người làm việc trong biên chế của các công ty, nên 
công ty sẽ tiết kiệm được khá nhiễu chỉ phí. 


Việc sử dụng nhân công hợp đồng sẽ giúp cho doanh nghiệp có mức độ 
linh hoạt cao hơn, do họ có thê thuê những nhân công này lâu hay mau tuỳ 
theo yêu cầu công việc. 


Đây cũng là một phương pháp rất tốt để có thể sa thải nhân công khi 
cần thiết. Nếu người đó làm việc không tốt hoặc không có những kỹ thuật 
và kỹ năng đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp có thể 
kết thúc hợp đồng ngay. 


Tuy nhiên, việc sử dụng nhân công hợp đồng cũng có những điểm yếu 
của nó: 


m Người được thuê làm hợp đồng thường không có trách nhiệm và 


I3i 


không mấy gắn bó với công việc của doanh nghiệp. Chính vì vậy, 
bất cứ khi nào anh ta có thể kiếm được một công việc phù hợp hơn, 
anh ta sẽ rời bỏ ngay khỏi công ty, kể cả khi đó là thời điểm mà 
công ty đang rất bí người làm việc. 


m Những kiến thức có liên quan tới công việc của người làm hợp đồng 
cũng sẽ đi theo người này ra khỏi doanh nghiệp. Vì vậy, nếu việc lập 
tài liệu không được thực hiện tốt ở công ty thi khi một người hợp 
đồng khác được thuê vào thế chân người cũ, anh ta sẽ phải tiên hành 
lại mọi công việc từ thời điểm đầu tiên. 


m Đôi khi doanh nghiệp cũng rất khó kiếm ngay được những người có 
kiến thức và kỹ năng cân thiết cho công việc đòi hỏi ngay trong một 
khoảng thời gian gấp rút. Điều đó làm chậm trễ tiến độ công việc và 
đôi khi sẽ gây ra hạn chế cho việc đạt được những mục tiêu chiến 
lược mà doanh nghiệp đặt ra ban đầu. 


Hiện nay, các doanh nghiệp có thể tìm được những nhân công làm hợp 
đồng nảy theo các địa chỉ giới thiệu việc làm hoặc nhờ vào việc đăng quảng 
cáo tìm người trên các phương tiện thông tin đại chúng. 


3.4. Kết hợp 


Việc kết hợp các nguồn lực của công ty với các tiến bộ về công nghệ 
thông tin là một lựa chọn mà các doanh nghiệp cũng có thể định hướng cho 
bản thân mình. Hiện nay, không chỉ có các cơ sở dữ liệu trung tâm được 
thực hiện việc hợp nhất, mà cả những thành phần khác như các phần cứng 
điều khiển đường truyền thông, các dịch vụ mạng. dịch vụ hệ thống thông 
tin.... cũng có thể được hợp nhất nhằm nâng cao tính hiệu quả hoạt động của 
hệ thống thông tin và làm giảm sự trùng lặp về cơ sở vật chất và nhân lực 
trong doanh nghiệp. Do những nguyên nhân đó, nên một trong số những lợi 
ích tât yêu của việc sử dụng hợp nhất là tiết kiệm chỉ phí cho doanh nghiệp. 
Việc xuất hiện của các công nghệ tự động, các chính sách chính trị,... cũng 
là những nhân tổ ảnh hưởng tới lựa chọn các hoạt động hợp nhất trong 
đoanh nghiệp. 


4. Nguyên nhân thành công và thất bại trong xây dựng và phát 
triển hệ thông thông tin 


Những nghiên cứu gần đây nhất cho thấy không chỉ có đuy nhất một 
nguyên nhân quyết định sự thành công hay thất bại trong xây dựng và phát 
triển hệ thống thông tin. Người ta xác định được rằng các yếu tổ sau đây 
quyết định sự thành bại của hệ thống: 


132 


4.1. Vai trò của người sử dụng 


_ Sự tham gia của người sử dụng trong quá trình thiết kế và thực hiện hệ 
thông thông tin đôi khi thực sự có ích cho toàn bộ công việc. Trước hết, nếu 
người sử dụng hợp tác chặt chẽ trong quá trình thiết kế thì họ có thể có 
nhiêu cơ hội đề định hình hệ thống theo quyền ưu tiên của họ và các yêu cầu 
của công việc. Thứ hai, họ sẽ có phản ứng tích cực đối với hệ thống vì họ là 
những người tham gia vào quá trình biến đổi hệ thống. Sự tham gia của họ 
sẽ thúc đây những xu hướng tích cực đối với hệ thống. 


Tuy nhiên mối quan hệ giữa những chuyên gia thiết kế và người sử 
dụng lại sẽ là căn nguyên gây ra những vấn đẻ cho việc phát triển hệ thống 
thông tin. Người sử dụng và các chuyên gia thường là có kiến thức cơ bản 
khác nhau, có những mỗi quan tâm khác nhau, và có những thứ tự ưu tiên 
công việc khác nhau. Điều đó tạo nên cái gọi là hỗ ngăn cách giao tiếp giữa 
người sử dụng và nhà thiết kế. Những khác biệt đó dẫn tới sự bắt đồng về 
lòng trung thành với tổ chức, bất đồng trong cách thức giải quyết các vấn đề 
nảy sinh, và sự khác biệt trong cách sử dụng từ vựng chuyên môn. Chẳng 
hạn như, các chuyên gia hệ thống thông tin có thể có xu hướng giải quyết 
theo hướng kỹ thuật hay máy móc đơn thuần đối với các vấn để này sinh. 
Họ tìm kiếm các giải pháp tỉnh vi và thuần tuý kỹ thuật, sử dụng tính hiệu 
quả của các phần mềm và phần cứng đề tối ưu hoá những chi phí cho việc 
sử dụng hoặc các nễ lực mang tính tổ chức. Ngược lại, những người sử dụng 
lại nghiêng về những hệ thống giải quyết các vấn đề kinh doanh hay làm 
thuận tiện cho các nhiệm vụ của tô chức hơn. Thường là những hướng giải 
quyết như vậy đều quá khác biệt, nên họ bắt đầu nói bằng những ngôn ngữ 
khác nhau. Đó là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những điểm mà hệ thống 
không thoả mãn yêu câu của người sử dụng và người sử dụng bị đẩy ra khỏi 
việc thực hiện hệ thông. 


Khi hỗ ngăn cách giao tiếp giữa người sử dụng và người thiết kế càng 
lớn, hay hai nhóm này càng chạy theo những mục tiêu khác nhau, thì rủi ro 
của hệ thống cảng cao. Khi Xây ra những trường hợp như vậy, thì người sử 
dụng thường bị đây ra khỏi quá trình thực hiện hệ thông. Khi họ không hiểu 
được những chuyên gia hệ thống thông tin đang nói gì thì dự án sẽ rơi vào 
bàn tay thao túng của các chuyên gia hệ thống thông tin. Và không nghỉ ngờ 
gì là hệ thống đó sẽ chỉ có thể hỗ trợ được các nhu cầu của tổ chức đó ở mức 
thấp nhất. : 


4.2. Mức độ hỗ trợ quản lý 


Nếu hệ thống thông tin có sự hỗ trợ của các cấp quản lý thì cả người sử 
dụng và các chuyên gia hệ thông sẽ hiểu nó dễ dàng hơn. Cả hai nhóm đều 


133 


sẽ cảm nhận được sự tham gia của mình được đánh giá cao và có mức độ ưu 
tiên cao. Họ đều đễ được đánh giá công lao cũng như được khen thưởng về 
các nỗ lực mà họ đã bỏ ra để phát triên hệ thống. Sự yêm trợ của bộ máy 
quản lý đồng thời cũng đảm bảo răng dự án xây dựng hệ thống sẽ nhận được 
đầy đủ kinh phí và các nguồn lực đảm bảo cho sự thành công. Hơn thể nữa, 
mọi thay đôi trong thói quen và các thủ tục làm việc, và bất cứ một sự sắp 
xếp lại nào trong tô chức cho phù hợp với hệ thống mới đều sẽ có hỗ trợ của 
các cấp lãnh đạo để đảm bảo có hiệu quả hơn. 


4.3. Mức độ rủi ro và độ phức tạp của việc thực hiện dự án 


Các hệ thống thường khác nhau cơ bản về kích cỡ, lĩnh vực, mức độ 
phức tạp, và các cầu trúc tổ chức cũng như kỹ thuật. Các nhà nghiên cứu đã 
xác định rằng có ba yếu tổ cơ bản ảnh hưởng tới mức độ rủi ro của dự án. 


m @„y mô của dự án: Các dự án càng lớn xét về số tiền chỉ phí cho nó, 
về số lượng nhân viên sử dụng cho dự án, thời gian dành cho việc 
thực hiện dự án, và số các đơn vị bị tác động, thì càng có độ rủi ro 
cao. Một nhân tố tạo rủi ro khác đó là kinh nghiệm của bản thân của 
doanh nghiệp đó đối với các dự án tương tự. Nếu đoanh nghiệp đã 
quen với việc thực hiện các đự án lớn. có chỉ phí cao, thì mức độ rủi 
ro sẽ giảm đi. 

m Kốt cấu của dự án: Một số dự án có cấu trúc hơn so với các dự án 
khác. Các yêu cầu của chúng thường là rõ ràng hơn, và trực tiếp 
hơn, do đó, việc xác định các dữ liệu xuất và các quá trình sẽ dễ 
dàng hơn. Người sử dụng biết được chính xác là họ muôn cái gì, và 
hệ thống nên thực hiện những gì, và rất ít có khả năng họ sẽ thay đổi 
quan điểm. Những dự án như vậy sẽ có độ rủi ro thấp hơn so với 
những dự án có những đòi hỏi chưa xác định được trước, và thường 
xuyên thay đôi. “Trong trường hợp đó, rất khó xác định những dữ 
liệu xuất cần thiết vì chúng thường bị chính người sử dụng thay đi, 


hoặc do người sử dụng có thê không hài lòng với chính cái mà họ 
muôn. 


m Kinh nghiệm về công nghệ: Mức độ rùi ro của dự án sẽ tăng lên nếu 
đội thực hiện dự án và các nhân viên thực hiện hệ thống thông tin 
thiếu những chuyên gia kỹ thuật cần thiết. Nếu đội thực hiện không 
quen với phần cứng, phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, hay 
hệ thông quản lý cơ sở dữ liệu của dự án, thì một trong những 
trường hợp sau đây rất dễ xảy ra: 


=> Khó giữ đúng thời bạn đo này sinh nhu cầu về những kỹ năng mới. 


“>3 Có những vấn đẻ kỹ thuật khác nhau do các công cụ không được 
sử dụng thích hợp 


“ Phải chỉ tiêu cao hơn mức hạn định do sự thiếu kinh nghiệm với 


những phần cứng và phần mềm không theo một tiêu chuẩn thống 
nhất. 


4.4. Chất lượng quản lý quá trình thực hiện 


Việc phát triển một hệ thông mới cần phải được quản lý một cách thận 
trọng và có sự phối hợp. Mỗi dự án thường bao gồm việc nghiên cứu và 
phát triển. Rất khó xác định được các yêu câu một cách chỉ tiết đê tự động 
hoá quá trình. Cùng một thông tin có thể sẽ được định nghĩa và diễn giải 
hoàn toàn khác nhau dưới cách nhìn nhận của những người khác nhau. 
Những người sử dụng khác nhau sẽ có tập các nhu cầu và đòi hỏi khác nhau. 
Do đó. cân phải đánh giá chỉ phí, lợi ích, và kế hoạch thực hiện dự án. Thiết 
kế cuối cùng cũng không phải luôn dễ đàng có được. Nhiều khi các hệ thông 
thông tin phức tạp bao hàm nhiều nhóm quan tâm, nhiều chỉ tiết, sẽ dẫn tới 
sự không chắc chăn vẻ tính đúng đắn của các kế hoạch khởi đầu hệ thống. 


Thông thường, những yếu tổ cơ bản đảm bảo sự thành công dễ bị quên 
lãng. Việc đào tạo đề đảm bảo người sử dụng có thể sử dụng được hệ thống 
và hoàn toàn hiểu tiềm năng sử dụng hệ thống mới thì thường bị mất quyền 
ưu tiên sơ với các công việc khác hoặc thậm chí bị quên lãng trong quá trình 
phát triển hệ thông. Nguyên nhân cũng có thê là do số tiền cung cập cho dự 
án không đủ cho các hoạt động đảo tạo đó. 


Mâu thuẫn và tính không chắc chắn nảy sinh như một kết quả kế thừa 
của việc quản lý và tổ chức dự án quá tôi. Đôi khi việc quản lý tồi còn có 
thể dẫn tới một số các kết quả sau: 


m_ Chi phí vượt quá mức dự tính; 
m Thời gian vượt quá nhiều so với mức hy vọng: 


m Hạn chế về kỹ thuật trong quá trình thực hiện xảy ra nhiều hơn mức 

dự kiên; 

m Thất bại trong việc đạt được các lợi ích mong muốn. 

Quản lý dự án có thể tồi tệ tới đâu? Trung bình, các dự án tư nhân 
thường có khoảng thời gian hoàn thành dự án lớn gấp đôi so với dự tính ban 
đầu. Phân lớn các dự án được đưa vào vận hành không có các chức năng 
(những cái đã được hứa hẹn là sẽ có trong phiên bản cuỗi). Các dự án của 
nhà nước cũng có mức thât bại tương tự như vậy, đôi khi còn tôi tệ hơn. 


135 


Vậy, cái gì là nguyên nhân gây ra sự quần lý tồi tệ như vậy? 


Sự thiếu hiểu biết và sự lạc quan: Các kỹ thuật ước tính độ dài thời gian 
cho phân tích và thiết kế thường được thực hiện rất tôi. Không. hề có một 
chuẩn mực nào, chỉ có rất ít dữ liệu được truyền bá giữa các tổ chức với 
nhau, và phần lớn các ứng dụng đều là lần đầu tiên được sử dụng (nghĩa là 
không hề có kinh nghiệm về lĩnh vực quan tâm từ trước đó). Những người 
làm công việc nghiên cứu thường không tiến hành nghiên cứu cho những hệ 
thống thương mại có kích cỡ lớn, mà thường chỉ tập trung vào các hệ thông 
có kích cỡ nhỏ, dễ giảng và học các dự án phần mềm mới. Các hệ thống có 
kích cỡ càng lớn, thì sự thiếu hiểu biết và tỉnh thần lạc quan càng cao. Do 
đó, các hệ thống đặc biệt lớn thì tỷ lệ thất bại càng đặc biệt cao. Nguyên 
nhân cơ bản là do giả thuyết rằng tất cả đều tốt đẹp trong khi thực tế lại 
hiểm khi xảy ra như vậy. 


Tháng làm việc hoang tưởng: Theo truyền thống, các nhà thiết kế 
thường sử dụng đơn vị tính chỉ phí của các dự án theo tháng làm việc. Các 
dự án được ước tính theo cách đặt câu hỏi cần bao nhiêu tháng làm Việc, 
Tuy nhiên, dù chỉ phí cho mỗi sản phẩm mà con người sản xuât ra trong mỗi 
tháng là rất khác nhau, nhưng toàn bộ chỉ phí cho quá trình phát triển dự án 
vẫn giữ nguyên. Điều đó có nghĩa là thêm nhân viên cho dự án không có 
nghĩa là cân giảm thời gian cần thiết để hoàn thành dự án. Không giỗng như 
thu hoạch lúa, là một công việc mà phần tham gia là hoàn toàn xác định và 
không thay đôi, sự trao đổi thông tin giữa các thành viên là không cân thiết, 
và không cần phải đào tạo, phân tích và thiết kế hệ thống bao gômi. những 
nhiệm vụ được liên kết theo lịch trình thời gian, không thẻ thực hiện được 
một cách riêng rẽ, và đòi hỏi việc mở rộng liên lạc và đào tạo. Phát triển 
phần mềm vốn đã là nỗ lực chung của cả nhóm, nên chỉ phí liên lạc sẽ tăng 
lên theo cấp số mũ khi mà số các thành viên tăng lên. Từ những phân tích 
trên, rõ ràng là việc tăng thêm nhân công sẽ làm giảm tiễn độ công việc do 
phải tăng thời gian liên lạc, thời gian học hỏi của mỗi cá nhân, và đòi hỏi 
tăng thêm chi phí. 


- 


136 


Câu hỏi ôn tập và thảo luận 


1. Hãy mô tả chỉ tiết các bước trong xây dựng hệ thống thông tin. 


2. Việc thiết kế hệ thống thông tin quản lý hoàn toàn là việc của các chuyên 
gia kỹ thuật có đúng không? 


3. Việc thiết kế hệ thống thông tin quản lý phải được thực hiện lại ngay sau 
bước thử nghiệm có đúng không? 


4. Hãy tranh luận về vai trò của người sử dụng vả các chuyên gia xử lý hệ 
thông thông tin trong các hoạt động phát triển hệ thông sau: 


m Phân tích hệ thống. 
m Xác định nhu cầu thông tin. 
m Đánh giá các đặc điểm. 
m Thiết kế. 
m Kiểm tra. 
m Chuyển đổi. . 
5. Hãy so sánh các phương pháp xây dựng và phát triển hệ thống đã đề cập 


trong bài. Phương pháp nào đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp? 
Mỗi phương pháp thích hợp với loại hình doanh nghiệp nào? 


6. Thế nào là thuê ngoài, sử dụng nguồn nội lực, thuê nhân công hợp đồng, 
và phương pháp kết hợp. Mỗi phương pháp có những ưu nhược điểm gì 
cho doanh nghiệp và thích hợp cho loại hình doanh nghiệp nào? 


137 


Chương 5 


CÁC HỆ THÓNG THÔNG TIN CÁP 
CHUYÊN GIA VÀ CÁC HỆ THÓNG 
THÔNG TIN CHỨC NĂNG 


Mục dích: Chương này cung cấp trì thức về các HTTT tự động hoá công 
việc văn phòng, HTTT cung cấp trí thức cho người quản lý và 
nhân viên điều hành, và HTTT chức năng. 


Nội dụng chính: HTTT tự động hóa văn phòng, các hệ thống thông tin chức năng, 
và hệ thông thông tin cung cấp trí thức. 


A. Các hệ thống thông tin cấp chuyên gia 
1. Hệ thống thông tin tự động hóa văn phòng 
4.1. Vai trò của văn phòng trong một tổ chức 


Khác với thời kỳ những năm 1980, khi văn phòng còn được xem như 
một cơn ác mộng với các văn bản giấy tờ, ngày nay, văn phòng đã trở thành 
một bộ phận quan trọng không thẻ thiếu trong một tổ chức. Văn phòng bao 
gồm rất nhiều dạng công việc khác nhau và cùng với mỗi dạng công việc là 
sự tham gia của nhiều ngành nghề chuyên môn khác nhau, của những người 
quản lý, thư ký, bán hàng; và cả các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực. Ngày 
nay, người ta có thể coi một văn phòng như một nơi hội tụ những con người 
có chuyên môn khác nhau cùng hợp tác với nhau để đạt được một mục đích 
chung nào đó. Với khái niệm đó, văn phòng đã trở nên phức tạp hơn, và có 
tính cá nhân cao hơn. Nó là đại diện của sự hợp tác làm việc và đồng thời 
cũng là biểu trưng cho các cá nhân có kỹ nẵng cao cấp. Nhìn chung, văn 
phòng đóng những vai trò sau đối với một tổ chức: 


m Kết hợp và quản lý công việc của các chuyên gia trong từng lĩnh vực 
và các nhân công tri thức trong một doanh nghiệp 


138 


m Liên kết các công việc phải thực hiện ở các cấp độ khác nhau và các 
chức năng khác nhau trong một tô chức. 

m Gãn liền một tổ chức với môi trường bên ngoài của nó, với các khách 
hàng và những người cung cấp nguyên liệu, khi bạn muốn liên lạc 
với một tô chức, bạn phải gọi tới văn phòng của nó. 


1.2. Các hoạt động chính trong văn phòng 


Các hoạt động chủ yếu được thực hiện trong mỗi văn phòng bao gồm 
việc quản lý các tài liệu, lập kế hoạch và liên lạc với mọi người, quản lý các 
dữ liệu, và quản lý các dự án. Bảng 5.1 mô tả năm khối hoạt động chính này 
của mỗi văn phòng. 


1.3. Khái niệm hệ thông tin tự động hóa văn phòng 


Tự động hoá các công việc văn phòng là cách thay đổi thói quen làm 
việc và các trang thiết bị văn phỏng. Tất nhiên, không ai trong chúng ta ngày 
nay còn làm việc trong những văn phòng mà toàn bộ thông tin đều được xử 
lý bằng tay. Các thiết bị văn phòng như máy chữ, máy photocopy, và các 
máy móc khác đã khiến cho công việc trong văn phòng trở nên dễ dàng hơn, 
và có hiệu quả hơn. Sự ra đời của máy tính và các phần mềm ứng dụng cho 
công việc văn phòng đã có tác dụng làm thay đổi hoàn toàn các phương 
pháp làm việc thông thường, và truyền thông tin bằng các loại giấy tờ. Việc 
thay đổi này được đánh dấu bằng sự phát triển của các hệ thống xử lý văn 
bản, xử lý ảnh, truyền thông, và các công nghệ thông tin khác. 


Hệ thống thông tin tự động hóa văn phòng là một hệ thống thông tin 
dựa trên máy tính nhằm thu thập, xử lý, lưu trữ, và truyền các mâu thông 
báo, các lời nhắn, các tài liệu, và các dạng truyền tin khác giữa các cá nhân, 
các nhóm làm việc, và các tổ chức khác nhau. 

Hệ thống này có khả năng làm tăng hiệu quả của việc quản lý, và công 
việc của các chuyên gia, nhờ việc chuyên môn hoá, giảm thời gian và nỗ lực 
cần thiết để thực hiện và nhận các thông tin được truyền tải trong một doanh 
nghiệp. Hình 5.l mô tả một số hệ thống tự động hoá văn phòng. 


139 


Bảng 5.1. Tự động hoá văn phòng: Vai trò, các hoạt động chính, 
và các hệ thông trong một văn phòng hiện đại 


Những vai 
trò chủ yếu 
của văn 
phòng 
Liên kết và 
quản lý con 
người và 
công việc 


Liên kêt các 
đơn vị và các 
dự án 


Nối kết tổ 
chức với các 
nhóm và các 
Con người ở 
môi trường 
bên ngoài 


140 


Các hoạt động chính 
trong văn phòng 


Quản lý tài liệu 

Tạo lập, lưu trữ, khôi 
phục, và liên kết hình 
ảnh và các tài liệu đưới 
dạng số hoá 


Lên kế hoạch cho mỗi cá 
nhân và mỗi nhóm 

Thiết kế, quản lý, và liên 
kết các tài liệu, các kế 
hoạch, và lịch hoạt động 


Liên kết với các cá nhân 
và các nhóm 

Thiết lập, nhận, và quản 
lý các cuộc liên lạc bằng 
âm thanh và bằng số hoá 
với các cá nhân và các 
nhóm khác nhau. 


Quản lý dữ liệu về các cá 
nhân và các nhóm 

Nhập và quản lý dữ liệu 
về các khách hàng, và 
những chủ cung cấp bên 
ngoài tổ chức, và các cá 
nhân và các nhóm bên 
trong tô chức 

Quản lý dự án 

Lập kế hoạch, thực hiện, 
đánh giá, và điều khiển 
các dự án 

Phân phối các nguồn lực 
Các quyết định cá nhân 


Công nghệ 
thông tin hỗ trợ 


Quản lý tài liệu 
Các phần cứng và 
phân mềm 

Án loát văn phòng 
Xử lý ảnh dạng số 
Lịch số 

Lịch điện tử 

Thư điện tử 

Các phần mềm làm 
việc theo nhóm 
Liên lạc 

Thiết bị điện thoại 
số 

Thư âm thanh 

Các phần mềm làm 
việc theo nhóm 


Quản lý dữ liệu 
Cơ sở đữ liệu về 
khách hàng, theo 
đõi dự án, và thông 
tin về lịch làm việc 
(quản lý các thông 
tin cá nhân) 

Quản lý dự án 

Các công cụ quản 
lý dự án trên máy 
tính 

Phương pháp 
PERT và CPM 


Các hệ thống thông tin 
tự động văn phòng 


Hệ thống Hệ thống Hệ thống Hệ thông 
in ấn điện tử truyền thông họp điện từ xử lý ảnh 
điện tử 
Xử lý văn bản Thư điện từ Phòng họp Quản lý Các thiết bị văn 
Hệ thống sao Fax điện tử văn bản phòng 
chụp Hệ thông họp Xử lý ảnh Lịch làm việc điện 
qua truyện hinh Hệ thông từ 


multimedia Quản lý nhiệm vụ 


Hình 5.1. Hệ thông thông tin tự động hoá văn phòng. 


Chức năng tự động hoá văn phòng đang tăng lên một cách đáng kẻ. 
Mười lãm năm trước đây, tự động hóa văn phòng mới chỉ có nghĩa là việc 
tạo ra, xử lý, và quản lý các tải liệu. Ngày nay, mặc dù các công việc có liên 
quan đến tri thức và thông tin vẫn tập trung chủ yếu quanh việc quản lý các 
văn bản, nhưng công việc văn phòng đã đòi hỏi nhiều hơn các hệ thống tự 
động hoá các công việc của nó. Do một văn phòng bây giờ bao gồm nhiều 
chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau, nên các hệ thống tự động văn 
phòng đã có những công cụ quản lý dự án mạnh và các công cụ hỗ trợ công 
việc theo nhóm tốt hơn như hệ thống lịch điện tử mạng. 


1.4. Hoạt động của hệ thông tin tự động hóa văn phòng 


Hệ thông tín tự động hóa văn phòng là một hệ thống thông tin trên cơ sở 
sử dụng máy tính. Các phần cứng và phần mềm (các chương trình tự động 
văn phòng) và người làm việc với các công việc này (nhân công tri thức) 
chuyển đôi văn bản, giọng nói và các nguồn dữ liệu ảnh thành các sản phẩm 
thông tin nhờ sử dựng các hoạt động thông tin nhập, xử lý, xuất, lưu trữ, và 
điều khiến. : 

Do đó, các ý tưởng có thể được biểu diễn bằng từ ngữ, con số, dấu hiệu, 
âm thanh, và hình ảnh, và đưa chúng vào máy tính như các văn bản, giọng 
nói, hoặc đữ liệu hình ảnh; sửa chữa lại và xử lý, lưu trữ và đưa vào tệp trên 
các băng từ, các đĩa quang, hoặc các thiết bị multimedia; trực tiếp lập trình 
các chương trình tự động văn phòng, và truyền đi theo lời nói, theo video, 
hoặc trên giấy tờ tới người nhận. 


Trong những năm 1990, các ứng dụng cho tự động văn phòng chủ yếu 


L4I 


là dựa trên các công nghệ mới xuất hiện: công nghệ quản lý tài liệu, công 
nghệ phục vụ cho việc liên kết hoạt động, các công nghệ dành cho quản lý 
dữ liệu trên máy tính, và các công nghệ quản lý dự án. 


41.5. Quản lý tài liệu 


Các công nghệ được sử dụng để tạo ra, xử lý, và quân lý tài liệu đã được 
biết như các công nghệ quản lý tài liệu. Những công nghệ này bao sồm các 
chương trình xử lý văn bản, hệ thống ấn loát văn phòng, lưu ảnh các văn 
bản, và quản lý quá trình làm việc. 

Công nghệ xử lý văn bản được sử dụng để thiết lập, định dạng, sửa 
chữa, lưu trữ. quản lý và In ấn văn bản. Xử lý văn bản là một ứng dụng phần 
mềm được sử dụng rộng rãi nhất trong các văn phòng hiện thời. Nó trở nên 
phổ biến bởi hiệu quả cao mả nó đem lại cho những người làm việc thông 
tin trong văn phòng như các thư ký, những nhà quản lý, và các nhân công trí 
thức. Văn bản được lưu trữ dưới dạng điện tử chứ không phải dưới dạng 
giấy tờ đã cho phép có thể sửa chữa, thay đổi trong khoảng thời gian rất 
ngắn mà không cần gõ lại toàn bộ văn bản. Ngoài ra, những lợi ích khác của 
nó như khả năng tạo đạng cho văn bản, khả năng cung cấp từ điền, kiểm tra 
chính tả và ngữ pháp, khả năng liên kết tạo dạng một bức thư, khả năng 
ghép ảnh hoặc hình vẽ lên văn bản, ... đã khiến cho phần mềm xử lý văn bản 
càng ngày càng trở nên phỏ biến hơn và được ưa chuộng hơn. 


Công nghệ ấn loát văn phòng là bước tiếp theo của xử lý văn bản, cho 
phép người sử dụng tạo ra những văn bản đẹp có chất lượng như được in ân 
theo ý muôn nhờ hệ xử lý văn bản. Một người có kỹ năng cao có thể tạo ra 
những cuốn sách mỏng, hoặc những tạp chí, những báo cáo đẹp không kém 
gì một người thiết kế trình bày sách trong một nhà xuất bản. Công nghệ â ấn 
loát văn phòng đã thực sự đưa toàn bộ quá trình in ấn của một nhà xuất bản 
vào máy tính để bàn. 


1.6. Hệ thông tin hỗ trợ công việc theo nhóm 


Phần mềm hỗ trợ công việc theo nhóm là một dạng phần mềm sử dụng 
đặc biệt cho các nhóm làm việc trong văn phòng nhờ các chức năng hỗ trợ 
và các dịch vụ giúp đỡ cho việc liên lạc giữa các thành viên trong nhóm. 
Mục đích của một phần mềm hỗ trợ công việc theo nhóm là làm tăng hiệu 
quả của các nhóm làm việc nhờ hệ thống liên lạc điện tử được hình thành 
giữa các thành viên. 

Các thành viên trong một nhóm làm việc thường thực hiện các hoạt 
động sau: 


142 


Lập kế hoạch Bặp gỡ 

Tiến hành các cuộc họp bàn 

Liên lạc giữa các thành viên trong nhóm 
Phối hợp đưa ra các ý tưởng 

Chia sẻ tài liệu 


Chia sẻ trí thức 
m Chia sẻ thông tin về công việc mà mỗi cá nhân đang tiến hành 


Phần mềm hỗ trợ công việc theo nhóm được phát triển trên lĩnh vực hỗ 
trợ cho tất cả các hoạt động đó. Không thể có một định nghĩa chính xác về 
phần mềm hỗ trợ theo nhóm, nhưng ta có thể hình dung nó như một sự liên 
kết, và hỗ trợ cho các hoạt động diễn ra trong một nhóm làm việc. Phần 
mềm hỗ trợ dạng này thường bao gồm các chức năng như chia xẻ thông tin, 
tạo các cuộc gặp gỡ điện tử, lập kế hoạch hoạt động, và thư điện tử. Công 
nghệ này đòi hỏi phải có một mạng lưới liên kết các thành viên trong một 
nhóm. 


1.6.1. Lịch điện tử 


Đây là một phần mềm cho phép lập lịch các cuộc gặp gỡ, và lập kế 
hoạch hoạt động trong một văn phòng. Phần mềm nảy cho phép các thành 
viên trong nhóm có thể theo dõi lịch làm việc của cả nhóm hoặc của một cá 
nhân nào khác. Một chức năng quan trọng của phần mềm nảy là cho phép 
tìm kiểm thời gian hành động của một cá nhân khác và qua đó chấp nhận 
một thời gian gặp gỡ cho các thành viên trong nhóm. 


1.6.2. Hệ thống truyền thông điện từ 


Hệ thống truyền thông điện tử là một trong những ứng dụng quan trọng 
của tự động văn phòng. Thư điện tử, thư âm thanh, và fax cho phép các tổ 
chức gửi những thông điệp dưới dạng văn bản, video, và âm thanh hoặc gửi 
tài liệu từ nơi này tới nơi kia trong vòng vài giây chứ không phải là vải ngày 
hoặc vài giờ như trước đây nữa. Những hệ thống này bao gồm việc chuyền 
đổi, và phân phối các văn bản, các hình ảnh đưới dạng điện tử qua mạng 
truyền thông, do đó làm giảm dòng các thông điệp, thư tín, thư báo, tài liệu, 
và báo cáo đã từng làm hệ thống bưu điện của chúng ta bị ngập lụt. 


Thư điện tứ (Email) là phần mềm cho phép các thông điệp được gửi từ 
nơi này qua nơi khác băng hệ thống điện tử. Hệ thống thư điện tử đã làm 
thay đổi cách thức con người làm việc và truyền thông tin. Hàng triệu người 


143 


sử dụng hiện nay đang phụ thuộc vào hệ thư điện từ để gửi và nhận những 
thông điệp điện từ. Các bức thư điện tử có thể gửi được tới mọi nơi trong 
mạng lưới và được lưu trữ trong hộp thư điện tử trong những ỗ đĩa từ. Khi 
người nhận đã sẵn sàng, bọ mới đọc những bức thư điện tử này trên màn 
hình máy trạm mà họ đang làm việc. Vì vậy, chỉ trong vòng vài phút, một 
bức thư điện tử có thể được thảo, gửi, và nhận. Do đó, có nhiều tổ chức hoặc 
các nhóm làm việc phụ thuộc vào hệ thống thư điện tử theo mạng nội bộ và 
mạng rộng của họ. Một số hệ thống thư điện tử còn cho phép gửi hình vẽ, 
cũng như văn bản một cách dễ đàng. 


Một đạng đặc biệt của thư điện tử là thư thoại (voice mail). Trong đó, 
những thông điệp được gửi đi là thông điệp bằng âm thanh chứ không đơn 
thuần là văn bản như trong thư điện tử thông thường. Theo phương pháp 
nảy, người sử dụng quay số của người gửi (như đối với hệ thống điện thoại) 
và nói thông điệp của họ qua một micro. Thông điệp này sẽ được số hoá và 
lưu trong hệ thông máy tính. Người nhận chỉ việc mở hòm thư và nghe 
thông điệp đã được lưu trữ này. Máy tính của người nhận sẽ tự động chuyền 
hoá thông tin đã được số hoá thành âm thanh thông thường. 


Fax không phải là một dịch vụ truyền thông mới. Mặc dù vậy, ưu thế 
của kỹ thuật số hoá hình ảnh và các hệ thống vi điện tử đã dẫn tới một sự 
giảm giá đặc biệt và nâng cao khả năng của hệ thống fax. Fax đã dẫn trở 
thành một thuật ngữ quen thuộc đối với các doanh nghiệp. Fax cho phép bạn 
gửi những hình ảnh của các tài liệu quan trọng qua hệ thống điện thoại hoặc 
qua các đường nỗi kết viễn thông. Do đó, khả năng copy trên khoảng cách 
xa có thể coi như một tên gọi khác của hệ thống này, 


Thông thường, một máy fax của một doanh nghiệp này chuyên thông tin 
tới một máy fax của một doanh nghiệp khác khi cả hai cùng được nôi qua 
một hệ thống modem tốc độ cao. Tốc độ truyền thông tin qua máy fax dao 
động trong khoảng từ 1 tới 4 trang mỗi phút với chất lượng tương đương với 
một máy photocopy. Việc cài đặt một bảng fax và sử dụng hệ thống phần 
mềm đặc biệt cho phép các máy tỉnh cá nhân có thê truyền thông tin đã được 
fax tới các máy fax ở bất cứ đâu. 


1.6.3. Hệ thống thông tin tổ chức các cuộc họp và gặp gỡ của một 
doanh nghiệp 
Với HTTT tỗ chức các cuộc họp và cuộc gặp điện tử, con người không 
cần phải tiêu phí thời gian vào việc đi lại từ nơi này tới nơi khác để gặp nhau 
trong một cuộc họp. HITT tổ chức các cuộc gặp gỡ và họp điện tử được xây 
dựng trên cơ sở kỹ thuật quay video, truyền thông tự động cho phép các 


144 


cuộc họp có thể diễn ra giữa các thành viên mà có thê hiện ở trong những 
phòng họp khác nhau, trong những toà nhà khác nhau, thậm chí, ngay cả ở 
những vị trí khác nhau trên trái đất. Việc giảm thời gian đi tới một địa điểm 
nào đó để tiễn hành các cuộc hội họp, gặp gỡ giúp cho doanh nghiệp có khả 
năng tiết kiệm thời gian. tăng hiệu suất, và giảm chỉ phí cho các cuộc đi lại, 
và tiêu thụ năng lượng. HTTT tô chức họp điện tử là một dạng của hệ thống 
hỗ trợ quyết định theo nhóm (xem Chương 6). Vì chúng tạo điều kiện đưa ra 
các quyết định có hiệu quả hơn theo từng nhóm thành viên. 


Có khá nhiều dạng hệ thông tin tổ chức gặp gỡ và họp điện từ. Có thẻ 
các thành viên không có mặt cùng một thời điểm và sẽ trả lời các câu hỏi 
môi khi thích hợp cho thời gian kết nỗi máy tính của họ với máy tính trung 
tâm điều khiển cuộc họp. Dạng nảy được gọi là hói nghị máy tính và nó 
giống như đạng trao đổi qua hệ thống thư điện tử. Các hệ thống hỗ trợ quyết 
định theo nhóm đối với các nhóm nhỏ thì sử dụng một hệ thống mạng kết 
nổi các máy trạm và một màn hình lớn trong một phòng ra quyết định. Cả 
hai loại này đều đòi hỏi các thành viên phải được cung cấp các thiết bị video 
và máy tính mạnh. 


Họp viễn thông là một dạng quan trọng của hệ thông tin tổ chức các 
cuộc họp và gặp gỡ. Buổi họp diễn ra vào thời điểm thực, với các thành viên 
chính được phát đi qua truyền hình, trong khi các thành viên khác tham gia 
bằng cách đưa các câu hỏi và các câu trả lời. Họp viễn thông có thể bao gồm 
một sự chuyên dịch trong một vòng kín giữa các nhóm nhỏ đa đạng thay vì 
việc truyền hình rộng khăp cho những nhóm lớn ở những vùng khác nhau. 


Một số các doanh nghiệp làm việc phân phối, và các tập đoàn khách sạn 
đã sử dụng hệ thống họp viễn thông cho các sự kiện như các cuộc gặp gỡ 
giữa những người bán hàng, các chiến dịch giới thiệu sản phẩm mới, và đào 
tạo nhân viên. Mặc dù vậy, nhiều tổ chức vẫn cho rằng họp viễn thông „ 
không có hiệu quả như các cuộc họp mặt đổi mặt, đặc biệt là khi các thành 
viên quan trọng chưa được đào tạo cách thức để truyền thông khi sử đụng hệ 
thống này. Hơn nữa, chỉ phí cung cấp cho dạng họp này không có hiệu quả 
như chỉ phí bỏ ra cho các cuộc họp thông thường. 

1.7. Lợi ích và hạn chế trong xây dựng hệ thống thông tin tự động 
hoá văn phòng 


Lợi ích 


HTTT tự động hóa văn phòng có những lợi ích cơ bản sau: 


145 


m Truyền thông hiệu quả hơn; 
m Truyền thông trong khoảng thời gian ngăn hơn. 


Chăng hạn như hệ thống fax và thư điện tử cho phép giảm thời gian 
truyền thông tin, nghĩa là giảm thời gian thông tin được gửi từ người gửi tới 
tay người nhận, và giảm thời gian nối kết điện thoại, giảm thời gian lặn lại 
các cuộc gọi, tránh khả năng người nhận chưa sẵn sảng nhận thông tin. 


Ngoài ra, HTTT tự động văn phòng còn cho phép loại bỏ việc thất lạc 
thư trong quá trình gửi hoặc sự chậm trễ thông tin khi đường dây điện thoại 
bị bận, một việc thường xuyên xây ra trước đây. 

Hạn chế 

Những hạn chế tổn tại trong hệ thống bao gồm: 

m Chỉ phí cho phần cứng của HTTT tự động văn phòng là khá lớn. 

m Người sử dụng ít có khả năng trực tiếp quan sát vai trò và môi trường 
của công việc. Chăng hạn nó có thể biến những người thư ký thành 
những người chỉ biết tới đánh máy, không hề tiếp xúc với những 
người khác cùng làm việc trong một tô chức. 

m Việc dễ sử dụng và khó bảo đảm an toàn thông tin cũng có thê gây ra 
một số vấn đề đối với doanh nghiệp. Đôi khi người sử dụng nhận 
được những bản quảng cáo hoặc những thông tin không yêu cầu cũng 
gây gián đoạn cho công việc của họ. 


Chỉ khi những hạn chế này đã được loại bỏ, hoặc giải quyết thích đáng 
thì mới tạo ra được sự hài lòng làm việc cho những nhân công trt thức trong 
một tổ chức. 


2. Tri thức và thông tin trong doanh nghiệp 


Trong chương 1, ỉa đã nói về sự xuất hiện của thập kỷ thông tin cùng 
với sự bùng nô các thông tin kinh tế ảnh hưởng tới sự hoạt động của hẳu 
khắp các doanh nghiệp trên thế giới. Việc chuyển đổi của nền kinh tế từ một 
nền kinh tế sử dụng sức lao động của con người và máy móc biến đổi 
nguyên vật liệu thành các sản phẩm hữu ích trong cuộc sông trở thành một 
nền kinh tế sản xuất và phân phối thông tin và tri thức đã đánh đấu một bước 
biến chuyển đáng kể trong sự phát triển của xã hội loài người và là minh 
chứng cho tầm quan trọng của hệ thông thông tin và cách thức sử dụng hệ 
thống thông tin để đem lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp hiện đại. 


146 


2.1. Một số đặc điểm của nền kinh tế trong thời đại thông tin 


Vào khoảng cuối thế kỷ, ở khắp nơi trên thế giới, nền kinh tế bắt đầu 
xuất hiện một hình thái mới đó là nên kinh tế dịch vụ và thông tin. Một nền 
kinh tế khác hăn so với nền kinh tế công nông nghiệp trước đây. Số người 
làm việc trong các văn phòng khai thác thông tin để tạo ra các hiệu quả kinh 
tế đã tăng lên củng VỚI Sự Suy giảm của số người trực tiếp dùng hai bàn tay 
đê tạo ra sản phẩm. Một sự chuyển biến rõ rệt đã xây ra Ở khắp mọi nơi trên 
thế giới. Trong đó. cần phải kể tới bốn yếu tố sau: 


Trước hết, là sự địch chuyển các trung tâm sản xuất hàng hoá vẻ các 
nước thuộc thế giới thứ ba, và các nước đang phát triển. Vào cùng thời điểm 
đó. các nước phát triển bắt đầu dịch chuyển dần về xu hướng địch vụ. Các 
sản phẩm dệt, và thép dạng thôi được sản xuất chủ yếu ở Các nước châu Á 
trong khi Bắc Mỹ và các nước châu Âu thì trở thành nguồn cung cấp các 
dịch vụ và sản phẩm kỹ thuật cao hay các phần mềm máy tính. 


Thứ hai, đã có một sự phát triển nhanh chóng các sản phẩm và dịch vụ 
thông tin và trị thức, Các sản phẩm thông trn và trì thức là các sản phâm đòi 
hỏi phải học và có nhiều tri thức về cách thức sản xuất. Mức sử dụng trí thức 
trong các sản phẩm hiện tại cũng tăng lên đáng kể so với các sản phẩm 
truyền thống. Xu hướng này có thê thây rõ nhất trong ngành sản xuất ôtô nơi 
mà cả thiết kế và sản xuất đều chủ yếu dựa vào công nghệ thông tin cung 
cấp tri thức. Trong thập ký qua, các nhà sản xuất ôtô đã tăng cường thuê các 
chuyền gia máy tính, kỹ sư, và những nhà thiết kế trong khi giảm số công 
nhân trực tiếp sản xuất. Hàng loạt các công ty làm việc thuần tuý trên thông 
tin và trị thức cũng đã ra đời và phát triên như Compuserve, Dow Jones 
News Service and Lexis. Số nhân công làm việc trong các công ty này hiện 
nay đã lên tới con số hàng triệu người. 


Thứ ba. đã xuất hiện sự thay thế các công nhân sản xuất bằng sức lao 
động bởi các nhân công thông tín và tri thức trong lĩnh vực sản xuất hàng 
hoá. Những người vận hành máy móc thiết bị đã bị thay thế bởi những nhân 
viên kỹ thuật điều khiển các công cụ điều khiển máy móc thông qua máy 
tính. 


Thứ tư, những dạng mới của các tổ chức vận hành trên cơ sở tri thức và 
thông tin đã xuât hiện và tham gia vào tât cả các quá trình sản xuất kinh 
đoanh như sản xuất, xử lý, và phân phỗi thông tin. 

Sự chuyền biến rõ rệt đó đã khiến cho công nghệ và hệ thông thông tin 
tìm được vị trí ở trung tâm đầu não của các doanh nghiệp. 


147 


2.2. Công việc cung cấp thông tin và trí thức là gì 


Trước khi đi vào mô tả cách thức hệ thống thông tin có thể làm tăng 
năng suất lao động, ta cần phải xác định công việc và nhân viên cung cấp 
thông tin và tri thức là gì. 


Nhân viên thông tín là tất cả những người lao động làm nhiệm vụ tạo 
ra, làm việc cùng với, và phô biên thông tín. 


Công việc thông tìn là công việc có liên quan chặt chế tới việc tạo ra và 
xử l thông tin. 


Có hai dạng nhân viên thông tin đó là: nhân viên tri thức (những người 
tạo ra thông tin mới và trị thức mới) và nhân viên dữ liệu (những người trực 
tiếp sử dụng, xử lý, hoặc phổ biến thông tin). Do đó, công việc tri thức là 
công việc tạo ra thông tin hoặc tri thức mới. Công việc dữ liệu là công việc 
có liên quan tới việc sử dụng, xử lý, và phô biến thông tin. Bảng 5.2 dưới 
đây chỉ rõ một số dạng công việc đành cho nhân viên tri thức, dữ liệu, nhân 
viên địch vụ, nhân viên sản xuất, 


Việc phân biệt các loại nhân công trong các công việc khác nhau này 
không phải đơn giản, đặc biệt đôi với một sô công việc như quản lý - vừa tạo 
ra thông tin mới vừa phân phô! dữ liệu. 


Cách tốt nhất để nhận dạng những loại công việc này là dựa trên khối 
lượng đào tạo đòi hỏi đối với những người làm việc này để đảm bảo chất 
lượng công việc. Nhân viên tri thức thường độc lập và sáng tạo do họ có 
trình độ cao về học thức. Họ thường đòi hỏi phải có bằng cấp cao trước khí 
bắt đầu công việc. Nhân viên dữ liệu chỉ cần có trình độ đại học hoặc tốt 
nghiệp PTTH là đủ. Chính vì lẽ đó, hai nhóm nhân viên này sẽ có yêu cầu 
khác hắn nhau đối với hệ thông thông tin. Nếu nhóm nhân viên dữ liệu hoàn 
toàn lệ thuộc vào hệ thống thông tin thì nhóm trí thức lại đòi hỏi hệ thông 
phải được hỗ trợ bởi một hệ thống phân mềm đặc biệt cao và có những trạm 
máy chuyên dụng mạnh. * 

Nhân viên trị thức và nhân viên dữ liệu thường có mặt ở những đâu? 
Mặc dù cả hai nhóm này đều làm việc trong văn phòng, nhưng nhân viên dữ 
liệu và nhân viên tri thức đứng ở những vị trí rất khác nhau trong nền kinh 
tế. Nhân viên tri thức thì có mặt đều khắp ở mọi lĩnh vực kinh tế, trong khi 
nhân viên dữ liệu lại thường chỉ tập trung ở các ngành dịch vụ, tài chính, các 
cơ quan chính phủ, và công ty thương mại. Đó là đo nhân viên đữ liệu chủ 
yếu là những người làm thư ký và nhân viên bán hàng thường xuất hiện chủ 
yếu ở lĩnh vực dịch vụ. 


148 


Băng 5.2. Ví dụ về các dạng nhân công 


Tri thức Dữ liệu 


Dịch vụ 
Bồi bàn 
Kỹ thuật viên vệ 
sinh 


Sản xuất 


Kiến trúc sư _ | Người bán hàng Người lái xe 


— 


Kỹ sư Kế toán viên "Thợ hàn 


Quan toà Độc công 


Thợ điều khiến 
máy 


Nhà khoahọc | Dược sĩ Công nhân xây 


dựng 


Báo cáo viên | Người thu thập 
thông tin 


Thợ cắt tóc Người đánh cá 


Nhà nghiên Người phác thảo 
cứu 


Người chăm sóc 
trẻ 


Nông dân 


Chuyên viên Người môi giớt 
thông kê bất động sản 


Người lập Thư ký Người coi vườn | Thợ lấp kính 

trình 

Nhà quản lý Nhà quản lý Nhân viên khách | Thợ máy 
sạn 


2.3. Một số đặc điểm trong quản lý trí thức 


Lao công Thợ mỏ 


(1) Quán lý tri thức là công việc khá tốn kém! Trì thức là tài sản, 
nhưng để quản lý nó có hiệu quả, các doanh nghiệp còn cần đầu tư thêm 
nhiều tài sản khác như tiền bạc và người lao động. Nhân viên trong một 
doanh nghiệp còn cần phải được đào tạo theo cách thức mà họ có thể thu 
thập, đóng gói và phân loại tri thức. Họ cần có những phần cứng và phần 
mềm hỗ trợ để làm được điều đó. Trong một số các doanh nghiệp có thể tính 
được chỉ phí quản lý tri thức, chỉ có một số ít có thể ước tính được chất 
lượng của nó. Robert Buckman ước tính rằng công ty ông ta hàng năm tiêu 
dùng hết 3,5% tổng doanh thu cho việc quản ly trí thức. McKinsey & Co. 
dành tới 10% doanh thu cho việc phát triển và quản lý nguồn vốn tri thức. 
Tuy nhiên, mặc dù chỉ phí cho quản lý trì thức quá cao như vậy, nhưng nếu 
doanh nghiệp không quản lý tri thức thì chỉ phí của nó còn tăng lên cao hơn 
nhiêu. 


149 


(2) Việc quản lý tri thức muốn có hiệu quả đòi hỏi phải xây dựng 
một hệ thống giải pháp lai ghép giữa con người và công nghệ. Tuy đòi 
hỏi một chỉ phí khá tốn kém nhưng con người là một nguồn lực quý báu 
giúp cho doanh nghiệp có thể thu thập, phân tích, chuyển đổi và tông hợp 
những tri thức không có cấu trúc. Trong khi đó, máy tính và hệ thống truyền 
thông có thể giúp các doanh nghiệp thu thập, phân tích và xử lý các thông 
tin có cấu trúc ngay khi chúng thay đổi. 


(3) Quản lý tri thức đòi hỏi những người quản lý phải có trí thức. 
Những nguồn lực chủ yếu của doanh nghiệp như nhân lực và vốn kinh 
doanh thường có chức năng quan trọng trong tổ chức. Tri thức chỉ có thẻ 
quản lý tốt được nếu như một số nhóm trong doanh nghiệp được giao trách 
nhiệm rõ ràng cho từng công việc cụ thê. Trong số các công việc mả nhóm 
được giao phó sẽ bao hàm cả việc thu thập. và xếp loại tri thức, thiết lập nền 
tảng công nghệ định hướng tri thức và điều khiển việc sử dụng trí thức. 


(4) Quản lý trí thức có lợi từ việc sắp xếp, định hướng nhiều hon là 
từ các mô hình, được xây dựng từ thị trường hơn là từ hệ thống thứ 
bậc. Kinh nghiệm cho thấy những mô hình phức tạp diễn tả cách thức lưu 
trữ và cấu trúc hoá dữ liệu cuối cùng chăng được sử dụng vào việc gì. Các 
công ty hiễm khi tạo một lược đề dữ liệu, chính vì vậy, họ rất khó hình dung 
về các thông tin sẽ được hình thành như thế nào. 


(5) Chia sẻ và sử dụng thông tin thường không phải là một hành 
động tự nhiên. Nếu tôi có những tri thức quý giá thì việc gì tôi phải chia sẻ 
nó? Nếu công việc của tôi tạo ra tri thức thì việc gì tôi phải đây mình vào 
tình trạng rủi ro khi sử đụng trì thức của người khác thay vì sử dụng tri thức 
của chính mình? Xu hướng hoàn toàn tự nhiên của con người là luôn tích trữ 
trí thức của mình và tìm kiếm tri thức của người khác. Việc đưa tri thức của 
minh vào hệ thống và tìm kiếm trí thức của người khác không chỉ là một 
công việc khó khăn mà còn đòi hỏi khá nhiều nỗ lực khiến ta phải chủ động 
bảo đám thực hiện được câng việc đó. 


(6) Quản lý tri thức có nghĩa là phát triển quá trình xử lý công việc 
tri thức. Điểm quan trọng nhất là định rõ và phát triển quá trình quản lý trì 
thức tổng quát, nhưng tri thức được tông hợp. sử dụng, và phân phối một 
cách mạnh mẽ thông qua một quá trình công việc đặc biệt. Nó phụ thuộc vào 
từng doanh nghiệp, nhưng nhìn chung, nó bao gồm việc nghiên cửu 
marketing, thiết kế và phát triển sản phẩm mới, và các quá trình xử lý khác 
nữa như việc định giá sản phẩm và sắp xếp thứ tự đơn hàng, .. Nếu việc 
quản lý trì thức có thể được phát triển có hiệu quả cao thì những thành quả 
của nó sẽ có thể dễ đàng nhận thấy trong những quá trình xử lý kinh doanh 


150 


cơ bản này. Nhìn chung, công việc trí thức có hiệu quả cao đòi hỏi có ít sự 
can thiệp từ trên xuông, và gia tăng các :. quá trình ứng dụng tri thức. Mặc dù 
vậy, nghiên cứu về các công ty chỉ rõ rằng các quá trình cung cấp tri thức ở 
bất cứ dạng nào cũng rất hiếm khi được đề cập tới trong việc phát triển quá 
trình. 


Œ) Truy cập dữ liệu mới chỉ là bước đầu tiên. Việc truy cập dữ liệu 
có thể diễn ra một cách nhanh chóng trong khuôn khổ các thư viện thông 
thường và các thư viện điện từ, nhưng việc quản lý tri thức có hiệu quả đòi 
hỏi phải có sự tập trung chú ý và nỗ lực. Có ai đó đã cho rằng sự tập trung là 
tiền tệ của thời đại thông tin. 


(8) Quản lý trí thức không bao giờ có điểm kết thúc. Các nhà quản 
lý cho rằng một khi họ có thể điều khiến được tri thức trong tổ chức của họ 
thì công việc của họ đã hoàn tất. Mặc dù vậy, cũng giống như quản lý nhân 
sự và quản lý tài chính, nhiệm vụ quản lý trí thức không bao giờ có một 
điểm dừng. Lý do là những yêu cầu về trì thức luôn thay đỗi. Những công 
nghệ mới, những phương thức quản lý mới, những vấn để thể chế mới, và 
những điểm có liên quan tới khách ¡' hàng của doanh nghiệp luôn xuất hiện. 
Công ty luôn thay đối chiến lược. cấu trúc tổ chức, và sản phẩm hay dịch vụ 
mà họ cung cập. Các nhà quản lý và các chuyên gia mới sẽ đòi hỏi những 
như cầu mới vẻ tri thức. Tốc độ thay đổi nhanh chóng của môi trường tri 
thức có nghĩa là các công ty không nên tiêu phí một khoảng thời gian đáng 
kể cho việc mô hình hoá hoặc đồ thị hoá một môi trường đặc biệt nào đó. 
Khi hoàn thành công việc mô hình hoá đó, thì môi trường đó đã không còn 
tồn tại nữa. Thay vào đó. việc định dạng môi trường phải thật nhanh chóng. 


2.4. Vai trò của hệ thông tin tri thức trong các tổ chức 


Các nhà xã hội học và kinh tế học đã xác định rằng, hệ thống thông tin 
trí thức có bốn đặc điểm: 


m Công việc trí thức được thực hiện bởi những khối tri thức được hệ 
thống hoá tồn tại tron8 các thư viện, 


m Những khối trí thức này phải có thể g giảng đậy được ở các trường đại 
học, khác với các kỹ năng chỉ có thê học thông qua kinh nghiệm và 
thời gian học việc. 

m Những người thực hiện hệ thông tin cung cấp tri thức cần phải có 
chứng chỉ bởi một trường đại học hoặc bởi nhà nước. 

m Những người thực hiện hệ thông tin cung cấp trí thức cần phải được 
điều chinh cho phù hợp với mỗi tô chức độc lập riêng biệt. 


l1 


Các sản phẩm và dịch vụ thông tin và trí thức có thẻ được phát triển 
một cách nhanh chóng. Công việc tri thức vẫn còn là khó khăn đối với việc 
phát triển sản phẩm mới trong các ngành sản xuất thông thường, như ngành 
được phẩm, ngành điện tử, và ngành ô tô. Nó cũng đã trở thành trung tâm 
phát triên một sô loại địch vụ mới như phân tích môi trường. và dịch vụ cung 
cấp thông tin về đầu tư và tài chính. Đề có thể hiểu rõ hơn về hệ thông tín tri 
thức, tốt nhất, ta hãy thử tìm hiểu về cách thức mà trì thức tham gia vào 
công việc kinh doanh của doanh nghiệp. 


Có lẽ, vai trò đầu tiên để nhận ra nhất là việc diễn đạt các tri thức ngoài 
doanh nghiệp. Mục tiêu chủ yếu của thuê nhân công tri thức là để doanh 
nghiệp luôn tiếp cận được với những tư tưởng xã hội, nghệ thuật, công nghệ. 
và khoa học mới. Việc đầu tư phát triển trong những lĩnh vực này luôn đồng 
thời dem lại những cơ hội và rủi ro cho doanh nghiệp. Khi giá trị của nền 
kinh tế ngày cảng phụ thuộc vào sản phẩm của công việc trị thức và thông 
tin thì cách tốt nhất để doanh nghiệp có thê đứng vững và không ngừng 
vươn lên là tập trung đầu tư mạnh mẽ vào nhân công tri thức. Thực vậy, 
ngày nay, những ngành có lợi nhuận nhiều nhất vẫn là những ngành sản suất 
các sản phẩm thông tin và trí thức. 


Vai trò thứ hai mà công việc tri thức chiếm lĩnh là vai trò người có vẫn 
nội bộ của mỗi doanh nghiệp. Chúng có thể thông báo cho người quản lý 
những thay . đổi về công nghệ và khoa học, và tạo ra các mô hình tông quát 
để giải quyết các vẫn đề. Từ những công việc tri thức này, người †a cũng có 
thể tạo ra các báo cáo và cung cập chuyên gia cho từng lĩnh vực chuyên 
môn. Trong khi hiện nay đang có rất nhiều các doanh nghiệp thuê cố vấn 
bên ngoài dễ hỗ trợ công việc của họ thì họ cũng có một nguôn lực chủ yếu 
hỗ trợ thông tin cho các quyết định nằm ngay trong doanh nghiệp - công 
việc khai thác tri thức và thông tin. 

Thứ ba, nhân công tri thức là những tác nhân thay đổi tổ chức. Dựa trên 
sự phát triển của thế giới bên ngoài về khoa học và nghệ thuật, họ đánh giá 
chúng và khởi đầu những dự án thay đổi trong tổ chức và đồng thời hỗ trợ 
cho những dự án đó được tiễn hành. 


Nhân công trị thức còn có hai đặc tính riêng biệt so với nhân công đữ 
liệu. Tri thức cơ bản của họ và những hiểu biết của họ về cách thức làm việc 
với tr: thức sẽ bảo vệ họ không phải lệ thuộc vào những người giám sát hoặc 
một quyền lực nào đó mà những người cung cấp thông tin thường phải chịu. 
Họ thường biết nhiều hơn ông chủ của họ. Do đó, họ thường tự chủ hơn. 
Thêm vào đó, họ thường được phân biệt theo các lĩnh vực nghiên cứu khác 
nhau. 


152 


Vai trò của người làm việc trí thức tạo ra các yêu cầu riêng về hệ thông 
tin mà họ-sử dụng và thiết lập một cơ sở hợp lý cho việc phát triển những hệ 
thống đó. Hệ thống thông tin cung cấp tri thức (KWS) là một hệ thông tin hỗ 
trợ cho những người khai thác tri thức trong việc sáng tạo và liên kết những 
công việc tri thức mới trong một tổ chức. 


2.5. Các yêu cầu đối với hệ thống thông tin cung cấp trì thức 


Người khai thác trí thức thường tập trung mở rộng cơ sở trì thức bên 
ngoài cho nhóm làm việc của họ và cho tô chức mà họ phục vụ. Họ cần dễ 
đảng truy cập vào các kho đữ liệu điện tử chứa các cơ sở thông tin bên 
ngoài. Những tri thức mà họ tìm kiếm có thể năm trong các bài báo. các tạp 
chí được lưu trữ trong các thư viện hoặc trong một trung tâm nghiên cứu 
khoa học hoặc một tô chức cung cấp bằng phát minh. Họ thường sử dụng 
phương thức liên lạc qua thư với các chuyên gia khác làm việc trong các 
trường đại học hoặc trong các tổ chức khác. Họ cũng có thể phải liên lạc 
thường xuyên với những người cùng công việc ngay trong tô chức mà họ 
phục vụ, dù là những người đó đang ở bắt cứ đâu trên thế giới. Do đó, đặc 
điểm đầu tiên mà hệ thông tin trị thức cần phải thoả mãn là chúng phải liên 
hệ được với nhiều nguồn thông tin và dữ liệu bên ngoài hơn là các hệ thống 
thông thường khác. 


Tính chất thứ hai của hệ thông tin cung cấp trí thức là chúng đòi hỏi các 
phần mềm hỗ trợ để hoạ, phân tích, quản lý tài liệu, dữ liệu, và có khả năng 
truyền thông ở mức cao hơn các hệ thông khác. 


Thứ ba, hệ thông tin cung cấp trí thức còn đòi hỏi phải được hỗ trợ 
mạnh hơn về phần cứng. Một người kỹ sư có thể phải chạy tới hàng ngàn 
phép tính khác nhau để xác định sức mạnh và sự ôn định của những phần 
mêm đặc biệt mà họ thiết kế. Một người luật sư có thể cần phải lướt qua 
hàng ngàn tài liệu và pháp lệnh trước khi quyết định một chiến lược nào đó. 


Hệ thông tin cung cấp tri thức cũng đòi hỏi phải có những giao diện tiện 
ích bởi nó sẽ giúp cho người sử dụng tiết kiệm thời gian khi thực hiện nhiệm 
vụ và có được thông tin mà không cân phát học cách sử dụng máy tính. Tiết 
kiệm thời gian là điều hết sức quan trọng ‹ đối với nhân công tri thức bởi thời 
gian đối với người khai thác tri thức là yếu tô có chỉ phí cao nhất - lãng phí 
thời gian của người khai thác tri thức cũng đồng nghĩa là sản phẩm sẽ có giá 
thành cao hơn. 


Cuối cùng. hệ thông tin cung cấp tri thức đòi hỏi phải sử dụng các máy 
trạm mạnh hơn so với các máy vi tính thông thường. Mỗi một công việc trí 
thức khác nhau sẽ đòi hỏi máy trạm có những tính năng riêng khác nhau phù 


153 


hợp cho công việc đó. Người thiết kế sẽ cần một máy cho phép thiết kế tốt, 

có hỗ trợ đồ hoạ mạnh, trong khi một luật sư lại đòi hỏi một máy trạm có bộ 

xử lý đữ liệu làm việc với tôc độ cao. 

B. Các hệ thống thông tin chức năng trong doanh nghiệp 
Như đã đề cập trong chương 1, hệ thống thông tin có thể sử dụng theo 

nhiều cách khác nhau trong doanh nghiệp như thực hiện các hoạt động của 


doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề của doanh nghiệp, và thực hiện các cơ 
hội kinh doanh, 


Hình 5.2 giới thiệu về cách thức nhóm các hệ thống thông tin trong 
đoanh nghiệp theo nhóm các chức năng trong kinh doanh. 

Hệ thống thông tin 

trong doanh nghiệp 


Sản xuất te Tài chính [ Kế toán Nhân lực 


+ Xế 1 
" Thiết kế bằng = Quảng cảo &  * Lập ngân » Kế toán các — * Phân tích bồi 


máy tính khuếch trương sáchvốn „, khoản phải trả — thường 
» Điều khiển sản phẩm » Quản lýtiển — » Kiểm toán “ Bồi dưỡng kỹ 
sẵn xuất bằng * Quản lý mặt " Các khoản năng của 
máy tính marketing » Quản lý tin phải trả người lao 
" Quản lý vậttự _* Nguyên cứu dụng * Lập ngân động 
* Lên kế hoạch thị trường w Dự báo tài sách * Lưu dữ liệu về 
về nhụ cầu “ Quản lý sản chính " Kế toán chỉ nhân sự 
nguyên vật phẩm " Phân tích tài phí s Dự báo về 
liệu » Quản lý bán chính s Số cải nhụ cầu nhân 
w Kiểm soảt quá hàng " Phân tíchnhu * Danh sách trả - tực 
trình » Quả trình đặt cầu tài chính lương " Phản tích nhu 
" Mua hàng và hàng „ " Quản lý danh" Kế toán thuế cầu đào tạo 
nhận hàng sách đầu tư và phải triển 
*® Robotic 


Hình 5.2. Ví dụ về các hệ thông thông tin chức năng trong doanh nghiệp. 


3. Hệ thống thông tin marketing 


Chức năng kinh tế của marketing là lập kế hoạch, khuếch trương sản 
phẩm, và bán các sản phẩm hiện có trên các thị trường hiện tại của doanh 
nghiệp, và phát triển sản phẩm mới và thị trường mới để có thể phục vụ 


154 


khách bàng hiện tại và tương lai một cách tốt nhất. Do đó, marketing là một 
chức năng quan trọng trong việc điều hành một doanh nghiệp. Việc phát 
triển hệ thống thông tin marketing nhằm nỗi kết các thông tin từ các hoạt 
động marketing khác nhau. 


Vai trò chủ yếu của hệ thống thông tin marketing là đánh giá những 
thông tin cần thiết cho các nhà quản lý, phân phối các thông tin một cách kịp 
thời tới các nhả quản lý marketing. Cá đoanh nghiệp thường sử dụng hệ 
thống thông tín marketing và bán hàng cho việc lên kế hoạch sản xuất. định 
giá cho sản phẩm, thiết kế các chiến dịch quảng cáo. các chiến dịch khuyến 
mại, dự báo thị trường tiềm năng cho các sản phẩm mới và cũ, và xác định 


các kênh phân phối. 
Hệ thống | Kê hoạch marketing dài hạn 
lập kế Kế hoạch sản phẩm/ thị trường mới 
hoạch Mô hình chiến lược phục vụ khách hàng 
chiến lược 
Hệ thống | Kế hoạch marketing Kế hoạch quảng cáo và khuếch 
thông tin | Kế hoạch cơ bản trương sản phâm 
tác nghiệp | Kế hoạch về sản phẩm Kế hoạch kênh phân phối 
và kiểm _ | Dự báo bán hàng 
soát Lập kế hoạch nghiên cứu 
markcting 
Hệ thống | Kiểm soát bán hàng và Doanh thu từ khách hàng và sản 
báo cáo | marketing phẩm 
kiểm soát | Ngân sách và tiêu dùng Phân tích quảng cáo và khuếch 
Phân chia thị trường trương sản phẩm 
Lực lượng bán hàng Xu hướng và phân tích bán hàng 
Dịch vụ cho khách hàng 
Thực hiện phân phối 
Hệ thống Đơn đặt hàng Hoá đơn Báo cáo về các cuộc gọi 
xử lý các |Đơn đặt hàng của | |Lập hoá đơn |  |Tần suất các cuộc gọi 
giao dịch |khách Trả lại hàng Hoạt động có tính cạnh 
Hoạt động của tranh 
hòng bán hàn 


Hình 5.3. Hệ thông thông tin hỗ trợ việc lập 
kê hoạch và điều khiên chức năng marketing. 


155 


Hình 5.3 mô tả cách thức mà hệ thống thông tin marketing có thể hỗ trợ 
cho quá trình lập kế hoạch. kiểm soát, và xử lý các giao dịch nhằm hỗ trợ 
cho các nhà quản lý marketing trong việc lập kế hoạch về sản phẩm mới. dự 
báo các sản phẩm tiềm năng và các hệ phân phối marketing trong tương lai. 


Một hệ thống thông tin marketing có thê thực hiện tốt nhiệm vụ của nó 
hay không phụ thuộc vào ba yêu tô: 
m Mức độ tự nhiên và chất lượng của các dữ liệu thu được. 
m Cách thức xử lý dữ liệu đê cung cấp thông tin cần thiết. 
m Khả năng điều hành hệ thông thông tin marketing và khả năng các 
nhà quản lý có thê phôi hợp nhận và truyền dữ liệu, thông tin. 


3.1. Quản trị bán hàng 


Các nhà quản lý bán hàng cần phải lập kế hoạch, kiểm soát. và cung cấp 
các hoạt động hỗ trợ cho những nhân viên bán hàng trong tổ chức của họ. 
Trong phần lớn các doanh nghiệp, hệ thống máy tính tạo báo cáo về bán 
hàng cùng với việc phân loại hàng bán theo từng chủng loại, theo từng đạng 
khách hàng, theo từng người bán hàng và từng khu vực bán hàng. Những 
báo cáo này nhăm hỗ trợ cho những người quản lý marketing và người bán 
hàng. 

Hệ thống thông tin khách hàng tương lai: Các nguồn thông tin phục 
vụ cho việc xác định các khách hàng tương lai có thể được xây dựng từ các 
mẫu tin trên báo chí, danh bạ điện thoại. phiếu thăm dò khách hàng, hoặc từ 
các nhà cung cắp. Khi tệp các khách hàng tương lai được lưu trữ trên đĩa từ, 
thì các nhân viên bán hàng sẽ để tìm ra và tông hợp thông tin về họ. Như vậy 
đầu ra của hệ thông thông tin khách hàng tương lai có thê gồm các danh mục 
khách hàng theo địa điểm, theo loại sản phâm, theo doanh thu gộp hoặc theo 
các chỉ tiêu khác có tầm quan trọng đối với lực lượng bán hàng. Các cơ sở 
dữ liệu trực tuyến (on-line)'eũng là nguồn thông tin về khách hàng tương lai. 


Hệ thống thông tin liên hệ khách hàng: Hệ thống thông tin liên hệ 
khách hàng cung cắp thông tin cho bộ phận bán hàng về các khách hàng, về 
sở thích của họ đối với các sản phâm và dịch vụ và số liệu về quá trình mua 
hàng của họ trong quá khứ. Khi thông tin đã được lưu trừ trên đĩa từ, các 
nhân viên bán hàng có thê để dàng xác định được tất cả những khách hàng 
ưa chuộng các kiểu mẫu sản phẩm nhất định hay khách hàng nào có thể đang 
sẵn sảng mua thêm hàng hoá đã mua lần trước. Bằng cách sắp xếp các giao 
dịch bán hàng theo trình tự thời gian, nhân viên bán hàng cũng có thẻ xác định 


156 


được các khách hàng đang ở tình trạng gần hết hàng, cần mua bổ sung thêm. 

Hệ thống thông tin hỏi đáp/khiếu nại: Khi khách hàng thắc mắc về 
các sản phẩm và dịch vụ mà doanh nghiệp đưa vào lưu thông thì các khiếu 
nại đó cần được ghi nhận, xử lý và lưu trữ lại, phục vụ phân tích quản lý 
hoặc liên hệ kinh doanh sau này. Các khiếu nại của khách hàng thường được 
lưu trữ trên một phương tiện để sau này có thể đễ dàng tiến hành phân tích. 
Khả năng này cũng cho phép các nhà quản lý marketing phân tích yêu cầu 
của khách, nhằm xác định cơ hội cho những sản phẩm mới, cải tiến sản 
phẩm hiện có, thiết lập hoặc cải tiến các dịch vụ hỗ trợ khách hàng. 


3.2. Tự động hoá nỗ lực bán hàng 

Việc phân tích các con số bán hàng mới chỉ là một mặt của việc sử dụng 
máy tính trong quản lý bán hàng và hỗ trợ bán hàng. Hệ thống thông tin bán 
hàng trên máy tính còn cung cắp những cơ sở cho việc tự động hoá việc bán 
hàng. Ở nhiều doanh nghiệp, lực lượng bán bàng được hỗ trợ với các máy 
tính xách tay, giúp họ có khả năng bán được nhiều hàng hơn, đồng thời tăng 
khả năng phân tích các thông tin bán hàng một cách nhanh chóng và đầy đủ 
hơn. Việc đó còn cho phép các nhà quản lý bán hàng và marketing tăng 
cường khả năng hỗ trợ của họ đối với người bán hàng. 


3.3. Quản lý sản phẩm 


Các nhà quản lý sản xuất cần thông tin marketing cho việc lập kế hoạch 
và điều khiển việc tạo ra các sản phẩm đặc biệt, các dây chuyền sản xuất, và 
các nhãn mác. Máy tính có thể hỗ trợ cho việc cung cấp giá, lợi nhuận, chỉ 
phí, và các thông tin về khả năng phát triển cho các sản phẩm tồn tại và việc 
phát triển các sản phẩm mới. Thông tin và các phân tích cho các quyết định 
về giá là một chức năng chính của hệ thống, Thông tin cũng được duy trì để 
hễ trợ việc sản xuất và phân phối các nguồn sản phẩm được đẻ nghị. Các mô 
hình máy tính nhằm sử dụng để đánh giá việc chế tạo các sản phẩm hiện tại 
và các xu hướng thành công cho những sản phẩm đó. 


3.4. Khuyến mại và quảng cáo 


Các nhà quản lý marketing đôi khi cũng cần những thông tin giúp cho 
họ đạt được những đối tượng bán hàng ở một mức chỉ phí thấp nhất có thẻ 
nào đó cho việc quảng cáo và khuyến mại. Máy tính sẽ sử dụng những thông 
tin từ việc nghiên cứu thị trường, và các mô hình khuyến mại để ( 1) lựa 
chọn phương pháp khuyến mại và phương tiện truyền thông, (2) phân phối 
các nguồn tài chính, và (3) kiểm tra và đánh giá kết quả của các chiến dịch 
khuyến mại và quảng cáo khác nhau. 


157 


3.5. Dự báo bán hàng 


Chức năng cơ bản của VIỆC dự báo bán hàng là tập hợp các dự báo trong 
thời gian dài và thời gian ngắn, Dự báo trong thời gian ngắn liên quan tới 
việc dự báo bán hàng cho các thời kỳ ngăn hơn một năm, trong khi dự báo 
lâu dài là các dự báo bán hàng cho những khoảng thời gian một năm hoặc 
lâu hơn trong tương lai. Các nhà quản lý marketing sử dụng những thông tin, 
dữ liệu nghiên cứu thị trường, các dữ liệu bán hàng trong quá khứ. các kế 
hoạch khuyến mại, và các mô hình dự báo thống kê để đưa ra những dự báo 
bán hàng trong thời gian tiếp theo. 


3.6. Nghiên cứu thị trường 


Hệ thông tin nghiên cứu thị trường cung cấp những thông tin hỗ trợ cho 
việc ra quyết định của các nhà quản lý marketing. Nó cũng cung cấp những 
thông tin giúp cho việc lập kế hoạch vả điều khiển các dự án nghiên cứu 
trong một doanh nghiệp. Hệ thông tin thiết lập trên máy tính sẽ hễ trợ việc 
thu thập. phân tích, và duy trì một số lượng khổng lồ các thông tin trên một 
thị trường rộng lớn cho những thay đôi liên tục. Điều này bao gồm những 
thông tin về khách hàng, về các xu hướng, về người tiêu đùng, và về các đối 
thủ cạnh tranh. Thị trường. nền kinh tế, và xu hướng dân cư cũng được phân 
tích. Dữ liệu có thể được mua từ những nguồn bên ngoài (thông qua một số 
công ty chuyên cung cấp thông tin theo một đạng đặc biệt nào đó), hoặc 
được thu thập thông qua hệ thông marketing điện tử nhờ kỹ thuật máy tính 
và các cuộc phỏng vân qua điện thoại. Cuối cùng, các phần mềm phân tích 
thống kê sẽ giúp các nhà quản lý phân tích các dữ liệu nghiên cứu thị trường 
và lưu ý tới những xu hướng marketing quan trọng. 


4. Hệ thống thông tin sản xuất 


Hệ thống thông tin sản xuất hỗ trợ cho chức năng điều bành/ sản xuất 
bao gồm các hoạt động lập kế hoạch và điều khiển việc sản xuất hàng hoá và 
dịch vụ. Do đó, chức nẵng điều hành/ sản xuất có liên quan tới việc quán lý 
hệ thống nghiệp vụ của mọi doanh nghiệp. HTTT điều khiển và lập kế 
hoạch được sử dụng cho việc quản lý nghiệp vụ và xử lý các giao dịch như 
mô tả trong hình 5.4. Mặc dù vậy, hệ thống dạng này chỉ được ứng dụng ở 
các doanh nghiệp cần lập kế hoạch, điều khiển và quản lý hàng tồn kho. việc 
mua bán và dòng hàng hóa, dịch vụ. Do đó, các doanh nghiệp như các công 
ty vận tải, những công ty bán buôn, và bán lẻ, các thê chế tài chính, và các 
công ty dịch vụ đều cần hệ thống thông tin sản xuất đề điều hành và lập kế 
hoạch nghiệp vụ cho công ty họ. 


158 


HTTT lập 
kế hoạch 
chiên lược 


HTTT tác 
nghiệp và 
điêu hành 


HTTT báo 
cáo kiêm 
soát 


Hệ thống 
xử lý các 
giao địch 


Lập kê hoạch mật độ sản xuất 

Lựa chọn quy trình công nghệ 

Lập kế hoạch cung ứng 

Chiến lược cung cấp các nguồn lực 


Kế hoạch mua bán, 
Kế hoạch sản xuất - 
Kế hoạch nhân lực 
Kế hoạch nguyên 
vật liệu 


.SX và phân phối 


'Kế hoạch phân phối 
¡Kế hoạch bảo trì trang ; 
thiết bị 


: Tiêu chuẩn thực hiện 


Kiểm soát SX 
Lập KH SX 
Lập KH nhu cầu 
vật tư 

Lập KH nhu cầu 
về mật độ 

Năng suất lao 
động 

Năng suất của 
máy móc 

Kiểm soát chất 
lượng 

Kiểm soát quá 
trình 


Kiểm tra máy móc 
và robot 


Bảo cáo về khu 
vực SX hàng hoá 
Kiểm soát nguyên 
vật liệu 


Sử dụng máy móc 
Báo cáo về lao 
động 

Kiểm tra chất 
lượn 


Kiểm soát phân phối 
Thực hiện dịch vụ 
cho khách hàng 
Phòng vận chuyển 
Thực hiện vận 
chuyển 

Nguyên vật liệu, 
thành phẩm, và bán 
thành phẩm 


Thực hiện đơn đặt 
hàng 

Tình trạng nguyên vật 
liệu 

Nhu cầu về thành 
phẩm 


:Hợp đồng dài hạn 


'tự sản xuất 


Kế hoạch mua bán - 


Kế hoạch về các nguồn 
cung cấp: nhà cung cấp, 


Kiểm soát mua bán 
Nhà cung cấp 

Giá mua hàng 
Mức độ sẵn có của 
nguyên vật liệu 
Ngân sách và tiêu 
dùng 


Kho hàng 
Thời gian giao 
nhận hàng 
Lên kế hoạch 


Hình 5.4. Hệ thông thông tin sản xuất, 


159 


4.1. Máy tính hỗ trợ sản xuất 


Các hệ thống thông tin sản xuất lập trên máy tính sử dụng một số các 
công nghệ để hỗ trợ cho sản xuất. Khái niệm máy tính hỗ trợ sản xuất là một 
khái niệm tổng quan nhằm nhấn mạnh răng mục tiêu mà máy tính được sử 
đụng trong quá trình tự động hóa các máy phải là: 


m Đơn giản hóa việc xử lý sản xuất, thiết kế sản xuất, và tổ chức nhà 
máy thành một cơ sở của tự động và tích hợp hóa. 


m Tự động hóa quá trình sản xuất và các chức năng của doanh nghiệp. 


m Tích hợp tất cả các quá trình hỗ trợ và sản xuất nhờ mạng lưới máy 
tính và mạng truyền thông điện tử. 


Theo mục tiêu đó, nhiều phân mềm máy tính đã ra đời nhằm hỗ trợ cho 
công việc của. các chuyên gia thiết kế trở nên nhẹ nhàng hơn. Những lợi ích 
mà nó cung cấp cho các doanh nghiệp có thể liệt kê một số như sau: 


m Tăng tính hiệu quả nhờ việc đơn giản hóa và tự động hóa công việc, 
lập kế hoạch sản xuất tốt hơn, và cân đối khả năng sản xuất và quá 
trình làm việc một cách tốt hơn. 


m Tăng hiệu quả sử dụng các công cụ lao động, tăng năng suất lao 
động, và quản lý chất lượng tết hơn nhờ quá trình điều khiên, tiếp 
nhận thông tin phản hồi một cách thường xuyên hơn. 


m Giảm đầu tư vào trang thiết bị và nguyên vật liệu nhờ việc đơn giản 
hoá các nguyên công, sử dụng chính sách giao hàng đúng thời gian 
yêu cầu (TT), và lập kế hoạch hàng hoá yêu câu tốt hơn. 


m Tăng cường dịch vụ cho khách hàng nhờ việc giảm tình trạng thiểu 
hàng cung cấp, và việc tạo ra các sản phâm chât lượng cao để đạt yêu 
câu của khách hàng. 


4.2. Đảm bảo chất lượng sản xuất nhờ hệ thống thông tin 


Quản lý chất lượng tông hợp là một khái niệm có liên quan tới việc chia 
sẻ trách nhiệm trong doanh nghiệp tới cho các đối tượng khác nhau. Hệ 
thống thông tin có khả nãng đóng một vai trò quan trọng trong các chương 
trình quân lý chất lượng của một doanh nghiệp do nó có thể giúp cho việc 
phân tích và thiết kế lại quá trình sản xuất, hoặc qua việc đưa ra những kinh 
nghiệm của những người dùng chuyên môn trong việc định lượng và đo đạc 
các thủ tục với các lĩnh vực khác của tô chức. 


lé0 


5. Hệ thống thông tin nhân lực 


Quản lý nhân sự bao gồm việc tuyển mộ, để bạt, đánh g giá, thưởng, phạt 
và phát triển nhân lực cho một tổ chức. Thông thường, các doanh nghiệp sử 
dụng hệ thống thông tin thực hiện trên máy tính để (1) tạo các báo cáo khoản 
trả lương và bảng. lương. (2) duy trì hồ sơ nhân sự, (3) phân tích các khả 
năng sử dụng nguôn nhân lực trong các hoạt động của doanh nghiệp. Nhiều 
doanh nghiệp đã phát triển những hệ thống thông tin quản lý nhân sự dựa 
trên những chức năng chính mà nó cần đáp ứng cho một tổ chức. Hệ thống 
này có khả năng đáp ứng những công việc như (1l) tuyển mộ, lựa chọn và 
thuê nhân công, (2) thiết kế công việc, 3) đánh giá, (4) phân tích lợi ích cho 
nhân viên, (5) đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, (6) đảm bảo sức khoẻ, 


độ an toàn, và ôn định (hình 5.5) 
Đánh giá |Hệ thống lương 
bông, phụ cấp 


Lập kế 


hoạch đánh Kiểm tra lợi ích 
giá thực hiện 


Nhân viên 


Đào (ạo/ phát 
triền 


HTTT lập |Lập kế hoạch 
kê hoạch |nguön nhân 
chiên lược |lực 


Lập kế hoạch 
thành công 


Kiểm soát lực 
lượng lao động 


Liên kết đào 
tạo / Thực 
hiện 


Phân tích ngân |Đảo tạo có 
sách 
điều hành |phận tích 


Hiệu quả của 
chính sách đãi 
ngộ 


đoanh thu 
Chi phỉ 
HTTT xử |Tuyểên mộ 
lý các piao 


dịch 


Các mô hình lợi 
ích phù hợp 


Đánh giá kỹ 
năng 


Các chương 
trình đánh 
giá thực hiện 
bằng máy 
tính 


Thưởng phạt 
Cấu trúc công bằng 
phỏng vẫn/ 
đánh giá 

Kế hoạch lực 
lượng lao động 
Mô hình lựa 
chọn 


Hình 5.5. Hệ thông thông tin quản lý nhân lực. 


lố] 


Mục đích việc quản lý nguồn nhân lực là làm thế nào để có thể sử dụng 
một cách hiệu quả nhất nguồn nhân lực cho công ty. Để có thể đáp ứng được 
mục tiêu này, cần tập trung vào việc lên kế hoạch đáp ứng những yêu cầu 
của nhân viên, phát triển các tiềm năng của nhân công một cách đầy đủ, và 
điều khiển các chính sách đối với con người. Những chính sách đối với nhân 
viên càng được cân nhắc đầy đủ bao nhiêu thì càng hỗ trợ cho đoanh nghiệp 
bấy nhiêu. 


5.1. Lập kế hoạch nhân lực 


Hệ thông thông tin lên báo cáo. theo dõi nguồn nhân lực trong một công 
ty để có thể sử dụng nó một cách hiệu quả ở mức cao nhất. Những thay đổi 
trong việc giao nhiệm vụ và đền bù, hoặc thuê và hoàn thiện, là những minh 
chứng cho việc cập nhật dữ liệu về nhân lực. Hệ thống lưu trữ kỹ năng nhân 
viên lưu trữ những kỹ năng mà mỗi nhân viên có được, đẻ sử dụng khi có 
những yêu cầu đặc biệt về một nhiệm vụ hay một dự án nào đó. Một chức 
năng khác của hệ quân lý là dự đoán nhu cầu về nhân lực để đảm bảo cho 
doanh nghiệp luôn được cung cấp một lượng nhân viên có chất lượng cao. 
Các mô hình toán học có thể sử dụng đề đưa ra những dự báo chính xác nhất 
về số lượng nhân viên cần sử dụng trong mỗi công việc cụ thê nào đó, 


5.2. Đào tạo và phát triển 


Hệ thống thông tin có thể giúp lập kế hoạch quản lý nguồn nhân lực và 
điều khiển việc tuyên mộ nhân công, đào tạo và lên các kế hoạch phát triển 
nhờ việc phân tích những thành công đã đạt được trong quá khứ và phân tích 
khả năng phát triển của mỗi nhân viên để sử dụng các phương pháp phát 
triển nguồn nhân lực khác nhau như các chương trình đào tạo và đánh giá 
thực hiện định kỳ. Các chương trình dào tạo và đánh giá công việc thực hiện 
của mỗi nhân viên nhằm hỗ trợ việc quản lý nhân lực. 


5.3. Phân tích quy lương 


Hệ thông tin cũng có thể sử dụng để phân tích việc thưởng phạt cho 
nhân viên (tiền lương, các khoản thưởng năng suất, và phụ cấp ngoài) trong 
một công ty và so sánh nó với các công ty tương tự hoặc các chỉ số kinh tế 
thống kê ngành. Thông tin này rất có ích cho việc lên kế hoạch thay đổi các 
khoản lương thưởng, đặc biệt là khi phải điều chỉnh với các tổ chức công 
đoàn. Nó giúp cho công ty có khả năng trả lương thích hợp và đảm bảo được 
khả năng kiếm soát tổng quỹ lương. 


162 


6. Hệ thống thông tin kế toán và tài chính 
6.1, Hệ thống thông tin kế toán 


Hệ thông tin kế toán là một trong số những hệ thông tin lâu đời nhất và 
đã được sử dụng rộng rãi nhất trong doanh nghiệp. Chúng ghỉ lại các chứng 
từ, lập các báo cáo về các giao dịch của đoanh nghiệp, và các sự kiện kinh tế 
khác. Hệ thông tin kế toán dựa trên khái niệm bút toán kép, một khái niệm 
đã được thành lập từ hàng trăm năm nay và những khái niệm kế toán mới 
đây như kế toán lợi nhuận và kế toán công việc. Hệ thông tin kế toán máy 
ghi lại và lập báo cáo cho đồng vẫn trong một tổ chức và tạo ra các báo cáo 
tài chính quan trọng như bảng cân đối kế toán, và bảng báo cáo tình trạng lãi 
lỗ. Những hệ thống như thế cũng có thể tạo ra những dự báo vẻ tình trạng 
trong tương lại như tình trạng tài chính và ngân quỹ tài chính. 


Hệ thống kế toán hoạt động nhắn mạnh vào việc lưu số những báo cáo 
có hệ thống sẵn có và những báo cáo có tính pháp lý. Hệ thống này xử lý các 
giao dịch như quá trình đặt hàng, kiểm soát hàng tồn kho, các khoản phải 
thu của khách, các khoản phải trả, bảng lương, và các hệ thống số cái chung. 
Hệ thống kế toán quản lý tập trung vào việc lập kế hoạch và kiếm soát các 
hoạt động của doanh nghiệp. Chúng chủ yếu tập trung vào hệ thống báo cáo 
kế toán chỉ phí, phát triển ngân sách tài chính và tình trạng tài chính, và 
phân tích các báo cáo so sánh thực tế với dự báo. 


Hệ thống xử lý đơn đặt hàng 


Là một hệ thống xử lý các giao dịch quan trọng, xử lý đơn đặt hàng và 
các hoá đơn thanh toán cho khách hàng. Trong nhiều doanh nghiệp, nó cũng 
lưu trữ tình trạng của các đơn đặt hàng cho đến khi hàng hoá được đưa tới 
tay người mua. Các hệ thông tin xử lý đơn đặt hàng nhờ hệ máy tính cho 
phép ghi chép các chứng từ một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. 
Chúng cũng cho phép lưu trữ những thông tin về hàng tồn kho cho phép 

- chấp nhận một đơn hàng nào đó hay không; vì vậy, chúng thường phải được 
điền đầy đủ thông tin một cách nhanh nhất có thể. 


Kiểm soát hàng tồn kho 


Hệ thông kiểm soát hàng tồn kho phản ánh những thay đổi về các loại 
hàng trong kho. Khi dữ liệu về đơn đặt hàng của khách tới nơi, các chứng từ 
của hệ thông tin kiểm soát hàng tồn kho sẽ thay đổi mức tồn kho và chuẩn bị 
những giấy tờ chuyển hàng thích hợp. Sau đó, chúng sẽ lưu ý người quản lý 
về những loại hàng hóa cần tiếp tục lưu trữ và cung cấp những báo cáo tình 
trạng tôn kho của nhiều loại hàng đa dạng khác nhau. Hệ kiểm soát hàng tồn 


163 


kho có thể giúp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách với khoảng đầu tư 
thời gian cho kho hàng ngăn nhất có thể và giảm được chi phí chuyên chở 
hàng tôn kho. 


Các khoản phải thu của khách hàng 


Từ các cuộc mua bán với khách hàng, hệ thông sẽ lưu lại những đữ liệu 
cần thiết. Sau đó, chúng tạo thành các báo cáo về tình trạng mỗi khách hàng 
hàng tháng, và các báo cáo về các khoản chưa được thanh toán cho những 
người quản lý trực tiếp. Hệ thông tỉn các khoản phải thu của khách sẽ thay 
thế những khoản chỉ trả của khách bởi các hoá đơn thanh toán theo thời gian 
và được chuẩn bị khá chính xác. Chúng cung cấp phương tiện cho phép các 
nhà quản lý kiểm soát số lượng khoản phải thu gia tăng và số lượng tiền đã 
thu lại được. Hoạt động này nhằm cực đại hóa lợi nhuận từ việc bán hàng 
thanh toán chậm và giảm những mắt mát do có những khoán nợ khỏ đòi. 


Các khoản phải trả 


Hệ thống kiểm soát các khoản phải trá lưu những dữ liệu liên quan tới 
việc mua hàng hóa và việc trả tiền cho nhà cung cấp. Chúng chuẩn bị giấy tờ 
cho các hóa đơn thanh toán và chuẩn bị báo cáo cho những người quản lý về 
tiễn mặt. Hệ thông kiểm soát các khoản phải trả trên máy tính đảm bảo được 
tính chính xác và kịp thời để giữ các môi quan hệ tốt đẹp với các nhà cung 
cấp. đảm bảo được tình trạng mua chịu tốt nhất cho hàng hóa mà đồng thời 
cũng nhận được các khoản khấu trừ cho các khoản phải trả trong khoảng 
thời gian cho phép. Chúng cung cấp khả năng kiểm soát tình hình ngân quỹ 
tiền mặt của doanh nghiệp. Chúng cũng cung cấp những thông tin cần thiết 
cho việc phân tích việc chỉ trả, cho các chỉ phí. việc mua bán, các tài khoản 
chỉ phí cho nhân viên, và yêu cầu đối với ngân sách tiền mặt. 


Bảng lương 


Hệ thống bảng lương nhận và lưu trữ những dữ liệu từ các thẻ làm việc 
của người lao động, và các báo cáo làm việc khác. Sau đó, chúng tạo ra 
những khoản phải trả, và các tài liệu khác như báo cáo tình trạng lợi nhuận, 

bảng lương, và các báo cáo phân tích lao động. Các báo cáo khác cung cấp 
cho nhà quản lý và chính quyền cũng có thể được lập ở đây. Hệ thống kiểm 
soát bảng lương trên máy tính giúp cho các doanh nghiệp trả lương đúng 
thời gian và chính xác cho nhân công của nó, cũng như giúp thành lập các 
báo cáo về người lao động, và quá trình quản lý. Qua hệ thống này, người 
quản lý cũng có thêm cơ hội để phân tích chỉ phí nhân công và năng suất lao 
động. 


164 


Số cái 


Số cái liên kết các đữ liệu nhận được từ các tài khoản khác như tài 
khoản các khoản phải trả, các khoản phải thu của khách, bảng lương, và các 
hệ thống thông tin kế toán khác. Vào cuối mỗi kỳ kế toán, người ta tổng kết 
các tài khoản và tạo bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả sản “xuất 
kinh doanh, bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp, và bảng báo cáo về các 
chỉ phí và các thu nhập dành cho việc quản lý. Hệ thông tin tạo sô cái giúp 
doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ kế toán này một cách chính xác và đúng 
thời điểm. Chúng hỗ trợ kiểm soát tài chính và báo cáo quản lý mà không 
tốn nhiều nhân lực và chỉ phí thấp hơn so với những hệ thống số cái làm tay. 


6.2, Hệ thống thông tin tài chính 


Hệ thống thông tin tài chính hễ trợ nhà quản lý ra các quyết định liên 
quan tới (l) tình trạng tài chính của đoanh nghiệp, (2) phân phối và kiểm 
soát các nguồn tài chính trong doanh nghiệp. Một hệ thông tin tài chính 
thông thường bao gồm cả việc quản lý dòng tiền mặt, lập ngân sách tiền mặt, 
dự báo tình hình tài chính, và lập kế hoạch tài chính. Hệ thông tin kế toán 
cần phải thích hợp với các hệ thông tin tài chính. Hình 5.6 mô tả một hệ 
thông tin tài chính và cách thức mà các nhà quản lý tài chính có thể lấy 
thông tin tài chính theo các báo cáo. 


Quản lý tiền mặt và cổ phiếu 


Hệ thông tin thu thập tất cả các thông tin về các khoản tiền mặt nhận 
được và phải chỉ trong một doanh nghiệp theo một thời điểm và một khoảng 
thời gian nào đó. Thông tin đó cho phép các doanh nghiệp đầu tư một khoản 
tiền nào đó một cách nhanh chóng nhất, và đo đó, tăng lợi nhuận cho doanh 
nghiệp. Hệ thống dạng này có thê cung cấp những dự báo về các khoản tiền 
mặt nhận được và phải chi tiêu trong thời gian hàng tháng, hàng tuần, và 
thậm chí có thể hàng ngày. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể dự báo lượng tiền 
mặt ở mỗi thời điểm là dư hay thiếu. Các mô hình toán kinh tế thường được 
sử dụng để tôi ưu hóa các chương trình thu tiền và xác định các chiến lược 
đầu tư và các chiến lược tài chính liên quan tới việc dự báo lượng tiền tệ là 
dư thừa hay thiếu hụt. 


Nhiều doanh nghiệp lựa chọn cách đầu tư khoản tiền dư của họ cho các 
chứng khoán ngắn hạn sao cho lợi nhuận của việc đầu tư có thể thụ được 
trước khi cần tới khoản tiền đó cho một thời điểm khác. Danh mục đầu tư 
những chứng khoán dạng này có thể quản lý bằng phần mềm quản lý danh 
mục đầu tư. Điều này cho phép các nhà quản lý tài chính có thể ra các quyết 


165 


định mua, bản hoặc giữ lại mỗi một dạng chứng khoán sao cho toàn bộ số 
chứng khoán đầu tư có rửi ro thập nhật và có lãi nhất. 


Hệ thống lập | Các mô hình tài chính doanh nghiệp 
kê hoạch Chiến lược mua hoặc liên kết với các công ty khác 
chiến lược _ | Chính sách kế toán và thuế 


Hệ thống Lập kế hoạch tài chính 
thông tin tác | Kế hoạch dòng tiền mặt Kế hoạch quản lý thuế 
nghiệp và Kế hoạch tiêu dùng Ngân sách hoạt động 
điềuhành  Í Kệ hoạch lợi nhuận hàng 

nâm 


Hệ thống báo | Kiểm soát tài chính 
cáo điệu Tình trạng tài chính 


khiên Phân tích vốn 

Tình trạng ngân sách tiền mặt 

Kiểm soát dự án 

Tình trạng thuế li 
Hệ thống xử | Hệ thống kế Hệ thông kho Hệ thếng thuế 
lý các giao | toán bạc Kế toán thuế 
dịch Khoản phải trả Quản lý vốn Kiểm tra các 


điêu khoản của 
nhà nước 


Khoản phải thu Quản lý đầu tư 
Kế toán chỉ phí | | Thanh toán 
Số cái | | ngoại hôi 


Hình 5.6. Hệ thông thông tin xử lý giao dịch, 
lập báo cáo, và lên kê hoạch tài chính. 


Lập ngân sách vốn 


Quá trình lập ngân sách vốn bao gồm việc đánh giá lợi nhuận và ảnh 
hưởng tài chính của các chỉ tiêu nguôn vốn. Các kiên nghị tiêu dùng lâu đài 


166 


cho việc xây dựng nhà xưởng hoặc mua máy móc, thiết bị có thể được phân 
tích qua nhiều công cụ phân tích giá trị hiện tại của dòng tiền mặt kỳ vọng 
và phân tích rủi ro. Những ứng dụng này sử dụng những mô hình bảng tính 
được thiết kế trong việc lập kế hoạch tài chính công ty. 


6.3. Dự báo tài chính 


Một doanh nghiệp cần phải dự đoán tài chính và một số vấn đề khác 
nữa cho các xu hướng kinh tế. Các dự đoán thống kê đa dạng cung cấp các 
kỹ thuật phân tích tạo ra các dự báo kinh tế hoặc dự báo tài chính theo các 
tình trạng kinh tế địa phương hoặc của cả một quốc gia. Mức độ dự đoán 
phụ thuộc vào độ chính xác của đữ liệu về các môi trường bên ngoài và vào 
mô hình dự đoán được sử dụng. 


Lập kế hoạch tài chính 


Hệ thống lập kế hoạch tài chính sử dụng mô hình lập kế hoạch để đánh 
giá các hoạt động tài chính dự báo và hiện tại của một doanh nghiệp. Chúng 
hỗ trợ việc xác định nhu cầu về tài chính của một doanh nghiệp và phân tích 
các phương pháp cung cấp tài chính khác nhau của doanh nghiệp. Thông tin 
về tình hình kinh tê, hoạt động của doanh nghiệp, dạng nguôn cung cấp tải 
chính, mức lãi suất, và giá cổ phiếu, chứng khoán, được dùng đê lập kế 
hoạch tài chính tối ưu cho đoanh nghiệp. 


Lố7 


Câu hỏi ôn tập và thảo luận 


$@ ¬l Œœ th + 


. Hãy trình bày những dạng hệ thống thông tin tự động hóa hoạt động văn 


phòng. 


. Thế nào là hệ thống qthông tin cung cấp tri thức trong doanh nghiệp. Hệ 


thống thông tin đó cần phải thỏa mãn những yêu cầu nào? 


. Ngày nay, người khai thác trì thức thường có vai trò khác với những nhân 


viên khác trong doanh nghiệp. Hãy xác định các khía cạnh ngoài kỹ thuật 
chứng minh cho sự khác biệt này. Anh/chị có cho rằng những khác biệt 
đó là đáng kể không? 


. Thế nào là hệ thông thông tin marketing? Cho ví dụ. 

. Thế nào là hệ thống thông tin sản xuất? Cho ví dụ. 

. Thế nào là hệ thông thông tin nhân lực? Cho ví đụ. 

. Thế nào là hệ thống thông tin quản lý tài chính, kế toán? Cho ví dụ. 


- Một trong những thách thức mà các nhà quản lý doanh nghiệp ngày nay 


phải đối mặt là tìm cách để tiếp. cận với sự bùng: nỗ thông tin. Một doanh 
nghiệp có công nghệ cao và hỗ trợ thông tin tốt có thể gặp những khó 
khăn gì khi đối phó với thách thức đó? Chiến lược lâu đài mà công ty có 
thể theo đuôi để giải quyết những khó khăn đó là gì? Anh/chị hãy tranh 
luận về những chiến lược đó, về chỉ phí, và về hiệu quả tiềm năng của 
những chiến lược đó. 


168 


Chương 6 


HỆ THÓNG THÔNG TIN HỖ TRỢ 
RA QUYÉT ĐỊNH 


Mục đích: Chương này cung cấp kiến thức có liên quan tới các hệ thống 
thông tin hỗ trợ quyết định. 


Nội dung chính: Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định, và hệ thống thông tin hỗ 

: trợ ra quyết định theo nhóm, các thành phần của HTTT hỗ trợ 
quyết định và HTTT hỗ trợ quyết định theo nhóm, sử dụng một 
SỐ công cụ của Excel để hỗ trợ quá trình ra quyết định. 


A. Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định và hệ thống 
thông tin hỗ trợ ra quyết định theo nhóm 


†. Sử dụng hệ thống thông tin hỗ trợ cho công việc của nhà 
quản lý 


1.1. Nhà quản lý họ làm gì trong các doanh nghiệp 
Đừng bao giờ nhằm lẫn sự dịch chuyên với hành động. 
Ernest Hemingway 


Chỉ có rất ít các nhà quản lý cấp cao thực sự biết cách sử dụng thời gian 
của họ. Họ có thê tự nói với mình hoặc với ai đó khác rằng họ sử dụng thời 
gian mỗi ngày để đánh giá lại các chiến lược kinh đoanh, phát triển những 
người lãnh đạo trong tương lai cho doanh nghiệp, tạo lập những kỹ thuật tổ 
chức mới, hay đưa ra phương thức để tiết kiệm chỉ phí trên toàn bộ hệ thống. 
Họ thậm chí có thể tin rằng họ đã hiễn dâng đủ thời gian cho những gì trong 
thời gian lâu đài có thể tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp. Nhưng trong 
thực tế, những gì mà họ đã thực hiện và kết quả của những hành động đó 
hoàn toàn khác hẳn. Nhóm Booz-Allen & Hamiiton đã tiến hành một nghiên 
cứu chính thức về việc sử dụng thời gian của các nhà quản lý cấp cao. 

Hắn chúng ta đều rất lấy làm ngạc nhiên rằng trên 1⁄4 thời gian mà các 
nhà quản lý sử dụng là đành cho các chuyên đi. Đó là khoảng thời gian mả 
họ ngồi trên máy bay hoặc các phương tiện chuyên chở khác đề đi từ nơi này 
qua nơi khác. 


ló9 


Các nhà quản lý thường khẳng định rằng phần lớn các chuyến đi của họ 
là để làm việc với khách hàng và để tìm hiểu về thị trường mới. Nhưng 
những nghiên cứu của nhỏm Booz-Allen & Hamilton đã chỉ ra điệu khác 
hắn. Phần lớn các chuyến đi của các nhà quản lý cấp cao là dành cho việc 
giám sát các hoạt động và kiểm tra trang thiết bị của các cơ sở chính của 
công ty nằm ở những nơi khác nhau trên thế giới. Thời gian mà nhà quản lý 
này thực sự sử dụng cho mục đích tìm hiểu khách hàng chỉ chiếm khoảng 
13% tông quỹ thời gian trong các chuyến công cán của họ mả thôi. 


Trong những công ty đa quốc gia, hoặc công ty xuyên lục địa, việc sđi lại 
từ nơi này qua nơi khác cho mục đích điều hành công việc và tìm hiểu khách 
hàng là kẻ ăn cắp thời gian chủ yếu của các nhà quản lý cấp cao. Hơn thế 
nữa, việc thường xuyên phải đi lại từ nơi này qua nơi khác còn phá huỷ cả 
sức lực và đo đó, cả khả năng làm việc của các nhà quản lý cấp cao. 


Nhu cầu về thời gian đang gia tăng đối với các nhà quản lý cấp cao 
trong các doanh nghiệp đặc biệt là đối với những doanh nghiệp đang mở 
rộng kinh doanh, thiết lập các cấu trúc tô chức mới, thiết kế những công việc 
tiếp cận đẻ hiểu biết về người cung cấp và khách hàng, hay có xu hướng ra 
các quyết định phi tập trung. 


Để có thể đáp ứng được nhu cầu này, những nhà quản lý cấp cao có khá 
nhiều cách thức khác nhau. Trước hết, họ có thê thuê thêm nhân viên hỗ trợ 
ở những nơi họ cần. Việc phân chia công việc, và tạo lập một mạng lưới 
tương hỗ giữa các chức năng khác nhau, cho phép ra các quyết định ở các 
cấp có trách nhiệm tương ứng (xu hướng phân quyền) cũng là một trong 
những phương pháp giúp cho các nhà quản lý câp cao có thêm một lực 
lượng hỗ trợ cần thiết và do đó có thể có thêm thời gian cho những việc 
khác. 


Đặc biệt hơn cả, việc sử dụng những công nghệ hiện đại để trợ giúp cho 
tiễn độ công việc, như sử dụng các phương tiện điện tử (video, dữ liệu, điện 
thoại) cho mục đích truyền thông trong công ty sẽ có khả năng trợ giúp cho 
các doanh nhân nhiều nhất. Họ có thể loại bỏ phần lớn lượng thời gian di 
chuyên từ nơi này qua nơi khác, và làm thay đổi lại biêu đồ thời gian của họ. 
Một hệ thống thông tin tốt không thể là một cái gì đó đặt ở trên "giá", mà 
phải được xây dựng trên những công việc thực sự của doanh nghiệp. 


1.2. Vai trò của nhà quản lý 
Trách nhiệm của các nhà quản lý có thê thay đổi từ việc tạo quyết định, 


đến việc sắp xếp các cuộc gặp gỡ, viết bảo cáo, và tham dự vào các cuộc 


lưU 


họp. Dựa trên những hoạt động thực sự các nhà quản lý đang thực hiện, một 
số các nhà khoa học đã mô tả những hoạt động của các nhà quản lý mang ít 
tính hệ thống hơn, nhiều thông tin hơn, ít ảnh hưởng, nhiều phản ứng, Ít có 
tính tổ chức, và có vẻ đa đạng hơn cái mà các nhà quản lý về hệ thống thông 
tin thường hình dung. 


Vai trò của nhả quản lý là những kỳ vọng của các hoạt động mà các nhà 
quản lý thường thực hiện trong một tổ chức. Các hoạt động quản lý được 
phân loại theo 10 vai trò và chia thành ba nhóm: ảnh hưởng giữa các cá nhân 
với nhau, ảnh hưởng có tính thông tin, và những ảnh hưởng có tính quyết 
định. 


Vai trò ảnh hưởng cá nhân: Các nhà quản lý thường hành động như 
những người đại điện cho một tổ chức khi họ đại diện cho công ty của họ ở 
thế giới bên ngoài và thực hiện những nhiệm vụ như trao giải thưởng cho 
nhân viên của họ. Các nhà quản lý là những người lãnh đạo có vai trò 
khuyến khích, chỉ bảo, và hỗ trợ cho những người làm việc đưới quyển. 
Cuối cùng, các nhà quản lý có thể đóng vai trò như một người liên lạc giữa 
các thành viên trong hội đồng quản trị. Các nhà quản lý cung cấp thời gian, 
thông tin, và những ân huệ mà họ mong sẽ được đền bù lại. 


Vai trò thông tin: Các nhà quản lý đóng vai trò là trung tâm đầu não 
của tô chức, nhận những thông tin chính xác và mới nhất, và phân phối 
những thông tin đó cho những người cần phải biết về nó. Do đó, các nhà 
quản lý là những người phổ biến và những người phát ngôn cho tổ chức của 
họ. 


Vai trò quyết định: Các nhà quản lý thường ra các quyết định. Họ hành 
động như những chủ doanh nghiệp thiết lập một số các đạng mới của các 
hành động. Họ xử lý các vụ lộn xôn trong tổ chức của họ, họ phân phối các 
nguồn lực tới cho từng"thành viên, những người cần tới các nguồn lực đó. 
Họ đàm phán và hoà giải những vụ tranh chấp xảy ra trong tổ chức của họ. 


Bảng 6.1 cho chúng ta thấy các hệ thông thông tin có thể giúp các nhà 
quản lý thực hiện công việc ở điểm nào và có những lĩnh vực nào mà nó 
không thể hỗ trợ các nhà quân lý. HTTT không có khả năng tham gia vào 
mọi lĩnh vực của các hoạt động quản lý. Đó là những lĩnh vực hứa hẹn 
những cơ hội cho việc phát triển các hệ thống trong tương lai và cho các nhà 
thiết kế hệ thống. 


171 


Bảng 6.1. Vai trò của các nhà quản lý và khả năng 
hỗ trợ của các hệ thống thông tin 


Vai trò Nhóm vai trò Hệ thống hỗ trợ 
VAI TRÒ CÁ NHÂN 

Người đại điện--—------~------===========--========== ~> Không tồn tại 

Người lãnh đạo-------------~----~ Cá nhân --------- Không tổn tại 

Người liên lạc -------------=================ezZ====== “> HTTT truyền thông điện 


tử (c-mail, họp qua video, 
gặp gỡ qua mạng máy tính) 


VAI TRÒ THÔNG TIN 

Trung tầm đâu nÄG——---—=—=—= > HTTT phục vụ quản lý 

Người phổ biến --------------« Xử lý thông tin--- > HTTT tự động hóa văn 
phòng, thư tín 

Người phát ngôn -------------~-~-==-========e====== ~ Hệ thống văn phòng và 
hệ chuyên gia 
(TPS, MIS, EIS, OIS) 

VAI TRÒ QUYÉT ĐỊNH 

Chủ doanh nghiỆp-—-------~---=-=-----=<===~z==~ > Không tồn tại 

Người xử lý sự nhiễu loạn---- Tạo quyết định---> Không tổn tại 

Người phân phối các nguồn lực--------------~-- >> HTTT hỗ trợ ra quyết định 

(DSS, GDSS, EIS, AI/ES) 
Người đàm phán -----------=-=«-«----==========s== >> Không tồn tại 


(Nguôn: Miuzberg et aÌ, 1971). 


Trong lĩnh vực vai trò ảnh hưởng của các cá nhân, HTTT chỉ có thể 
tham gia một cách hạn chế và tham gia một cách gián tiếp. Các hệ thống 
đóng vai trò hỗ trợ cho việc truyền thông tin bằng một số các ứng dụng 
hướng truyền thông và tự động hoá các công việc văn phòng. Những hệ 
thống này tham gia tích cực hơn vào lĩnh vực các hoạt động quản lý có vai 
trò thông tin như việc giới thiệu các thông tin mới của nhà quản lý được hỗ 
trợ bởi một hệ thống thông tin quản lý hùng hậu, các hệ thông văn phòng, và 
các chương trình chuyên gia. Trong lĩnh vực vai trò ra quyết định, HTTT hỗ 
trợ quyết định và hệ thống đựa trên máy vi tính đóng một vai trò khá quan 
trọng. 


Các nhà lý thuyết quản lý cũ thường nhìn nhận việc ra quyết định như 


172 


một hoạt động trung tâm của các hoạt động quản lý. Mặc dù điều đó không 
hoàn toàn đúng, nhưng việc tạo quyết định phân nào vẫn là một trong số 
những hoạt động mang tính thách thức lớn nhất đối với những người quản 
lý. 


2. Quá trình ra quyết định trong doanh nghiệp 
2.1. Các mức đệ ra quyết định 


Sự khác biệt trong quá trình ra quyết định có thể được phân theo các cấp 
quản lý như sau: 


m Tạo các quyết định chiến lược: xác định các mục tiêu, các nguồn 
lực, và các chính sách của một tô chức trong một tương !ai lâu dải. 
Vấn đề cơ bản là làm thế nào đẻ dự đoán được tương lai của một tô 
chức và môi trường mà nó đang boạt động trong đó, và làm cho 
những đặc tính của tô chức phù hợp với môi trường. Quá trình nảy 
thường được một nhóm nhỏ các nhà quản lý cấp cao quan 1âm tới. 


m Kiểm soát quản lý: việc ra các quyết định cho quá trình điều “khiển 
việc quản lý chủ yếu là xét theo cách làm thế nào mà các nguồn lực 
có thể hoạt động có hiệu quả và có kết quả và làm thế nào để các đơn 
vị của tổ chức thực hiện nhiệm vụ của nó một cách tốt nhất. Việc điều 
khiển quá trình quản lý đồi hỏi có một mối liên hệ chặt chẽ với những 
người thực hiện một nhiệm vụ cụ thể nào đó trong một tổ chức. Nó 
xảy ra trong khuôn khể các chính sách và mục tiêu chung được thiết 
lập bởi quá trình tạo quyết định. 


m Tạo các quy ết định ở cấp kiến thức: có liên quan tới việc đánh giá 
các sáng kiến vẻ dịch vụ và sản phẩm mới, cách để truyền kiến thức 
mới, và cách để phân phối thông tin trong một tô chức. 


ø Kiểm soát hoạt động: Tạo quyết định liên quan tới các hoạt động cụ 
thể lả nhằm xác định làm thế nào để đưa ra những nhiệm vụ cụ thể từ 
các quyết định của các nhà quản lý và các nhà tạo chiến lược. Nó bao 
gồm cả việc quyết định bộ phận nào sẽ thực hiện nhiệm vụ, đưa ra các 
tiêu chuẩn cho việc sử dụng các nguồn lực và đánh giá các kết quả đạt 
được. 


2.2. Các dạng quyết định: có cấu trúc và không có cấu trúc 


Trong mỗi cấp tạo quyết định khác nhau, các quyết định còn được phân 
loại theo dạng những loại có thê lập trình được và những loại không thê lập 
trình được (hay những loại có cấu trúc hay không có câu trúc). 


173 


Các quyết định không có cấu trúc là những cái mà trong đó các nhà ra 
quyết định phải đánh giá, và hiểu rõ các vấn đề được đặt ra. Những quyết 
định này thường quan trọng, mới lạ, và không theo nguyên tắc, và không có 
một quá trình nào có thể tạo ra chúng. Ví dụ quyết định bổ nhiệm một vị trí 
lãnh đạo, chọn kiểu đáng cho sản phẩm mới, ... 

Các quyết định có cấu trúc ngược lại, có tính lặp lại và theo thông lệ, và 
bao gồm một loạt các thủ tục thực hiện được xác định trước. Ví dụ như 
quyết định thưởng theo doanh số bán hàng của nhân viên bán hàng... 

Tuy nhiên, có một số quyết định có dạng nửa cấu trúc; trong trường hợp 
đó, chỉ phân nào có câu trả lời rõ ràng mới có những thủ tục chấp nhận được 
tương ứng. Ví dụ quyết định mua nguyên vật liệu vào mỗi kỳ sản xuất kinh 
doanh. 


2.3. Quá trình ra quyết định 


Nhìn chung, ta thấy rằng quá trình ra quyết định được tiến hành qua bốn 

bước như sau; 

m Thu thập tin tức: Tìm kiếm thông tin về môi trường, các sự kiện 
xác định, và các điều kiện để thực hiện một công việc hoặc một 
nhiệm vụ nào đó. Tại bước này, HTTT sẽ cung cấp những thông tin 
bên trong và bên ngoài có thê cần thiết cho quá trình ra quyết định 
của mỗi người lãnh đạo cụ thể. HTTT sẽ rà soát lại toàn bộ các hoặt 
động đã diễn ra trong quá khứ của doanh nghiệp và các hoạt động 
đang diễn ra trong môi trường bên ngoài đẻ xác định tình trạng ra 
quyết định có tiềm năng. Những kết quả cung cắp của hệ thông thông 
tin sẽ giúp cho người quản lý nhận thức được liệu là một vấn đề hay 
một cơ hội đang xuất hiện đối với doanh nghiệp của họ. 

m Hoạt động thiết kế: Phát triển và đánh giá các hoạt động khác nhau. 
Một trong những điều cần quan tâm nhất ở bước này đó là liệu các 
quyết định được ra là các quyết định có cấu trúc hay là quyết định 
không có cấu trúc. Quyết định có cấu trúc là các quyết định mà theo 
đó các bước thực hiện một quyết định nào đó cần phải được xác định 
từ trước cùng đồng thời với phương án được đưa ra. Chăng hạn như 
quyết định về việc đặt hàng trước của một doanh nghiệp nào đó 
thường là một quyết định có cấu trúc. Quyết định không có cấu trúc 
là các quyết định trong đó phần lớn các bước thực hiện tiếp theo việc 
lựa chọn một hành động nào đó là khó xác định trước. Các quyết 
định thiết lập một dây chuyền sản xuất mới, hoặc thay đổi chế độ 
khen thưởng cho công nhân viên trong một doanh nghiệp thường là 
các quyết định không có cấu trúc. Các quyết định có câu trúc thường 


174 


dễ dàng để lập trình còn các quyết định không có cấu trúc rất khó lập 
trình. 


m Lựa chọn: Lựa chọn một nhóm các hành động cụ thể. Hệ thông 
thông tin để có thể giúp cho người quản lý lựa chọn một quyết định 
nào đó thường phải thu thập đủ thông tin về vấn đề cần giải quyết và 
phải có một tập sẵn có các quyết định cùng các cân nhắc phải lựa 
chọn. Trong thực tế, các nhà quản lý thường lựa chọn các quyết định 
trong một trạng thái được gọi là trạng thái sự hợp lý có giới hạn! 
nghĩa là họ thường quyết định dựa trên một số lượng thông tin gần 
đủ và dựa trên một số giới hạn các lựa chọn khi mà nó đạt được một 
số các cân nhắc mang tính khách quan của họ và khi mà nó có thể 
tạo ra một số các kết quả ở mức chấp nhận được nào đó. Nói chung, 
hệ thống thông tin thường giúp các nhà quản lý bằng cách đưa ra một 
số các nhận xét nào đó, trong đó nhắn mạnh những điểm cần cân 
nhắc chủ yếu với mỗi một phương án. 


g Thực hiện: Thực hiện các quyết định và điều hành chúng để có được 
thành công. Ở bước này, hệ thống thông tin giúp các nhà quản lý 
bằng cách cung cấp các báo cáo điều hành chịu ảnh hưởng bởi quyết 
định đã được đưa ra. Việc này giúp các nhà quản lý có khả năng đánh 
giá lại việc thực hiện quyết định và xác định liệu có tiếp tục thực 
hiện các quyết định đó nữa hay không. 


3. Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định 


Kẻ từ năm 1970, một số các công ty đã bắt đầu phát triển các hệ thống 
thông tin thực sự rất khác biệt với các hệ thông thông tin quản lý theo truyền 
thống. Những hệ thống thông tin mới này có vẻ nhỏ hơn (xét về số lượng 
nhân lực, và chỉ phí). Chúng có thể tác động qua lại (không phải cùng một 
thời điểm) và được thiết kế để có khả năng giúp đỡ người sử dụng khai thác 
đữ liệu và các mô hình hỗ trợ việc tranh luận và giải quyết các vấn đề không 
có cầu trúc hoặc nửa cấu †rúc. Vào cuối những năm 1980, những hệ thống 
đạng này đã nhanh chóng được phát triển và nâng lên mức hỗ trợ được cho 
việc tạo quyết định của các cá nhân, các nhóm, và thậm chí toàn bộ doanh 
nghiệp. 


3.1. Thế nào là hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định 
Các hệ thông máy tính ở cấp quản lý của một tổ chức cho phép tổng 


' Simon 


175 


hợp dữ liệu và phân tích dữ liệu qua các mô hình phức tạp đề hỗ trợ cho 
những quyết định dạng không có câu tríc và nửa câu trúc được gọi là hệ 
thông thông tín hỗ trợ ra quyết định. 


Phần lớn các hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định trước đây đều 
nhằm giúp đỡ các nhả quản lý cấp cao. Ngày nay, hệ thông thông tin hỗ trợ 
quyết định đã bắt đầu nhằm vào đối tượng là các nhà quản lý cấp trung gian 
là chính. Kinh nghiệm cho thấy rằng một hệ thông thông tin hỗ trợ ra quyết 
định được tổ chức tốt có khả năng sử dụng ở nhiều cấp quản lý khác nhau 
trong một tổ chức. Các nhà quản lý cấp cao có thể sử dụng hệ thống thông 
tin hỗ trợ quyết. định tài chính để dự đoán khả năng trợ giúp tài chính của 
doanh nghiệp để đầu tư cho một phòng ban nào đó. Các nhà quản lý trung 
gian ở các phòng ban này có thể sử dụng những ước tính này với cùng một 
hệ thông, cùng một dữ liệu để tạo các quyết định về việc phân phối khoản 
tiền đó cho các dự án của phòng như thế nào. Các nhà quản lý dự án trong 
phòng đó đến lượt lại sử dụng › hệ thông này để bắt đầu dự án của họ, báo cáo 
lại cho hệ thống trên cơ sở thống nhất về bao nhiêu tiền sẽ được sử dụng. 


Sẽ là sai lầm nếu cho rằng các quyết định chỉ được tạo ra bởi một cá 
nhân trong một tô chức lớn. Trong thực tế, nhiều quyết định được tạo ra nhờ 
việc thu thập các quyết định nhỏ hơn của tô chức. Thông thường, các quyết 
định phải được điều khiển bởi một vài nhóm trước khi được thông qua. 
Trong các tô chức lớn, việc tạo quyết định vễn đã là một quá trình làm theo 
nhóm và hệ thống thông tin có thể được thiết kế để có thể trợ giúp cho 
những quyết định theo nhóm nảy. 


Hệ thông thông tin có thê cung cấp việc điều khiển từng phân cho người 
sử dụng, Điều đó có nghĩa là người sử dụng có khả nãng tìm những đữ liệu 
thích hợp, lựa chọn và sử dụng các mô hình thích hợp, và điều khiển quá 
trình thực hiện nhờ những phương tiện can thiệp có tính chuyên nghiệp. 
Những hệ thống chuyên nghiệp như vậy, tất nhiên, cần phải có một cơ sở dữ 
liệu, các mô hình cơ bản, và một ngôn ngữ điều khiên. Các hệ thông chuyên 
gia như vậy có khả năng đảo tạo, tra cứu, và hỗ trợ, nhưng các phân việc thì 
được điều khiển bởi chính người sử dụng. 


3.2. Các yếu tố cấu thành của hệ thống thông tin hỗ trợ quyết định 


Hệ thống thông tin hễ trợ quy ết định có ba yếu tổ cầu thành là cơ sở dữ 
liệu, cơ sở mô hình, và một hệ thống phần mềm hỗ trợ quyết định. 


Cơ sở đữ liệu hỗ trợ quyết định là những dữ liệu hiện tại hoặc trong quá 
khứ được tập hợp từ một số các ứng dụng hoặc các nhóm, được tổ chức để 


176 


dàng truy cập từ nhiễu ứng dụng khác nhau. Hệ quản Tý cơ sở dữ liệu hỗ trợ 
quyết định bảo đảm tính toàn vẹn của dữ liệu. Hệ thống thông tin hỗ trợ ra 
quyết định không tạo ra hoặc cập nhật dữ liệu, nó tổ chức các dữ liệu lại 
theo cách mà từng cá nhân hoặc từng nhóm có thê tạo các quyết định dựa 
trên tình trạng thực tiễn. 


Phần lớn hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định không trực tiếp truy 
cập dữ liệu có tô chức do hai nguyên nhân chính sau đây. Trước hết là do 
mỗi tô chức đều muốn bảo vệ dữ liệu chống sự phá hoại của những thay đổi 
đột ngột hoặc không thích hợp. Hơn nữa, nếu hệ thống thông tin hỗ trợ ra 
quyết định phải tự rà soát qua những cơ sở dữ liệu lớn của một tổng công ty 
thì đó sẽ là một quá trình chậm chạp và khá tốn kém. Quá trình đó không 
những làm ảnh hưởng tới tốc độ thực hiện của hệ thống thông tin hỗ trợ ra 
quyết định mà còn tới cả các hệ thống khác đang sử dụng cơ sở đữ liệu đó. 
Do đó, thông thường các dữ liệu từ các cơ sở đữ liệu có liên quan sẽ được 
lây ra và lưu trữ đặc biệt cho mục đích sử dụng riêng của hệ thống thông tin 
hỗ trợ ra quyết định. 


Cơ sở mô hình là một tập hợp các mô hình phân tích và toán học mà 
người sử dụng có thể truy cập để sử dụng dễ đàng, Mỗi mô hình là một sự 
mô tả cho các yếu tố hoặc các mối quan hệ của một hiện tượng nào đó, Mỗi 
mô hình có thể là một mô hình vật lý, một mô hình toán học, hoặc một mô 
hình ngôn ngữ. Mỗi hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định được xây dựng 
cho một tập các mục đích khác nhau và sẽ tạo ra một tập hợp các mô hình 
phụ thuộc theo những mục đích mà nó hướng tới. 


Yếu tố thứ ba của hệ thống thông tin hễ trợ ra quyết định là một hệ 
thống phần mềm hỗ trợ quyết định. Hệ thống phần mềm hỗ trợ quyết định 
này cho phép người sử dụng có thể can thiệp vào cơ sở dữ liệu và cơ sở mô 
hình của hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định một cách dễ dàng. Hệ thông 
phần mềm của hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định quản lý việc thiết lập, 
lưu trữ, và khôi phục lại các mô hình trong cơ sở mô hình và liên kết chúng 
với nhau Cùng với các dữ liệu của hệ cơ sở dữ liệu của hệ thống hỗ trợ quyết 
định. Hệ phần mềm hỗ trợ rả quyết định cũng cung cấp các biểu đồ dễ sử 
dụng và những giao diện linh hoạt hỗ trợ cho việc trao đổi giữa người sử 
dụng và hệ thống thông tin hễ tỢ Ta quyết định. Người sử dụng hệ phần 
mềm hỗ trợ ra quyết định bao gồm các nhà quản lý hoặc nhà điều hành cấp 
cao, những, người được ưu đãi trong cách làm việc. Thông thường, họ không 
có hoặc có rất ít những kinh nghiệm vẻ làm việc với máy tính và không quan 
tâm tới việc học cách sử dụng những công cụ phức tạp, vì vậy, các giao diện 


177 


buộc phải gần với trực giác. Thêm vào đó, các công việc mà một người làm 
người khác có thể không phải đụng tới. Nhiều nhà điều hành cấp cao khi 
được cung cấp chỉ một cách làm việc (một cách mà họ không thích) đã đơn 
giản phản ứng lại bằng cách là họ không sử dụng hệ thống đó nữa. Để có thể 
bắt chước cách làm việc quen thuộc, một giao điện tốt buộc phải có khả 
năng cho phép các nhà quản lý rà đi rà lại các ý kiến mà họ lập ra. 


3.3. Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định 


Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định là một công việc có 
đặc thù riêng của nó. Hệ thông thông tin hỗ trợ ra quyết định thông thường 
chỉ sử dụng một số lượng nhỏ dữ liệu, không cần việc trao đổi các dữ liệu 
một cách trực tiếp, bao gồm một số người sử dụng quan trọng, và có xu 
hướng sử dụng những mô hình phân tích phức tạp hơn các hệ thống khác. 
Do hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định được tạo ra để phục vụ cho nhu 
cầu đặc biệt của người sử dụng và chuyên dùng cho một lớp các quyết định 
đặc biệt nào đó nên chúng đòi hỏi phải có khả năng sử dụng sự tham gia của 
người sử dụng ở mức cao nhất. 


Phân tích 


Mục đích của việc phân tích các hệ thông trong hệ thống thông tin quản 
lý là để phân phối một hệ thống đáp ứng được một tập nhu cầu thông tin đặc 
biệt nào đó. Mục đích của việc phân tích hệ thống trong việc xây dựng hệ 
thống thông tin hỗ trợ ra quyết định là để nhằm xác định các vấn để và các 
khả năng mà người dùng có thể cho là hữu ích trong việc dẫn dắt tới những 
kết luận có liên quan tới vấn đề đó. Để có thể thực hiện việc phân tích này 
tốt nhất, cần phải tiến hành theo những bước sau: 


m Các vấn đề cần phải được xác định bởi chính người sử dụng 

m Phải có một cơ sở dữ liệu nền tảng để làm việc và phân tích nó. 

m Các vấn đề buộc phải là một vấn đề mà không có một công thức đơn 
giản nảo có thể đưa ra được lời giải đáp. 


m Phải có một số các cách suy nghĩ có hệ thống về vẫn đẻ cần giải quyết 
(có sự tham gia của các biêu đồ, các danh sách liệt kê, các đỗ thị, các 
phép toán, ...) mả hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định có thể tự 
động thực hiện. 


m Các vấn để giải quyết phải là các vấn đề quan trọng mả các nhóm 
quản lý sẵn sàng bỏ thời gian và công sức đê thực hiện nó. 


178 


Thiết kế 

Không giống như một chu trình thiết kế hệ thông truyền thống (phân 
tích trong Chương 2), hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định không có một 
danh sách các thông tin cân thiết và người sử dụng cũng không hề có một 
khái niệm nào về hình dạng cuối cùng của hệ thống sẽ như thế nào. Tất cả 
các đặc điểm cơ bản của hệ thống là những cái được quyết định từ phương 
pháp chu kỳ hệ thống truyền thống sẽ được quyết định vào cuối quá trình 
thiết kế hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định. Do đó, hệ thống thông tin hễ 
trợ ra quyết định buộc phải sử dụng một phương pháp thay đổi và luôn tiễn 
hoá đó là phương pháp thiết kế theo các bước lặp có sử dụng những mẫu thử 
nghiệm. Nghĩa là người ta thiết kế hệ thống, đưa vào dùng thử, phát hiện sai 
sót, sửa chữa sai sót,... cứ thế tiếp tục lặp đi lặp lại mãi cho tới khi có được 
một sản phẩm đáp ứng được hầu hết các yêu câu đặt ra. 


Thực hiện 


Không giống như các hệ thông thông tin quản lý khác, việc thiết kế hệ 
thống thông tin hỗ trợ ra quyết định không bao gồm bước thực hiện một 
cách riêng rẽ. Việc phát triển hệ thống là liên tục. Những nhà phát triển hệ 
thống cân phải thiết kế cho các ứng dụng đảm bảo được tính bảo toàn, tính 
dễ truyền tải, và sự độc lập của người sử dụng. Phần lớn người sử dụng là 
những người không có kiến thức về máy tính, vì vậy, họ cần được đào tạo về 
các câu lệnh, cách điều khiển, và thực hiện. Qua đó, người sử dụng cũng 
được đào tạo về vai trò của hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định và tìm 
kiếm những ứng dụng cho hệ thông thông tin hỗ trợ ra quyết. định mới. Việc 
thực hiện hệ thông thông tin hỗ trợ ra quyết định còn bao gồm cả quá trình 
đánh giá hệ thống và nhờ đó liên tục phát triển hệ thống cho phù hợp với 
mỗi doanh nghiệp. 


4. Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định theo nhóm 


Ban đầu, hệ thống thông tin được thiết kế đẻ có thể hỗ trợ việc ra quyết 
định của từng cá nhân. Nhưng do cách làm việc theo nhóm ngày cảng gia 
tăng trong các tổ chức nên vào cuối những năm 1980, những người phát 
triển hệ thống ( đã bắt đầu quan tâm tới việc phát triển các hệ thông thông tin 
có khả năng hỗ trợ việc tạo quyết định theo nhóm. 


Việc ra các quyết định theo nhóm có những đặc thủ riêng của nó, hoàn 
toàn khác so với những hoạt động ra quyết định của mỗi cá nhân. Sự thành 
công của việc ra các quyêt định theo nhóm phụ thuộc vào những yếu tố sau: 


179 


(1) các đặc tính của mỗi nhóm, (2) các đặc tính của nhiệm vụ mà nhóm phải 
triển khai, (3) tổ chức mà nhóm đang làm việc, (4) việc sử dụng các công 
nghệ thông tin như hệ thống gặp mặt điện tử, và hệ thống tạo quyết định 
theo nhóm, và (5) quá trình liên hệ và tạo quyết định mà nhóm đang sử dụng 
(xem hình 6.1). 


Nhóm 
*' Đặc điểm của từng thành 
viễn trong nhóm 

* Sẽ người trong nhôm 

* Kinh nghiệm 


Nhiệm vụ 


- Dạng nhiệm vụ Quá trình Kết quả 
Đệ phức tạp 

_ * Cấp độ cấu trúc - 
* Số phẩm 'ự * Chất lượng của kết quả 
* Sự không xưng danh H Thời gian đời hỏi 

Nội dụn * Người điều khiển Số các phương án 

: 9 * Người tham gia * Số lời bình luận 

* Hệ thống khuyến khích * Sự xung đột * Sự liên ứng 

và phần thưởng „ ° 

* Môi trưởng 


Hệ thống quản lý 
* Các công cụ thực hiện 


* Phương pháp thiết kế 
* Mỗi trường thiết kế 


` 


Hình 6.ï. Mô hình nghiên cửu cho một cuộc họp điện tử. 


Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định theo nhóm được phát triển để 
đáp ứng sự phát triên của các vấn để không có cấu trúc cần được giải quyết 
và được sử dụng để hỗ trợ cho chất lượng và hiệu quả của những cuộc gặp 
theo nhóm. Những vẫn đề ân đẳng sau hệ thông thông tin hỗ trợ ra quyết 
định theo nhóm thường là sự bùng nỗ các cuộc gặp gỡ của các nhà ra quyết 
định, sự kéo dài thời gian gặp gỡ, và sự gia tăng số lượng những người tham 
gia. 

Hệ thông thông tin hỗ trợ ra quyết định theo nhóm có khả năng giúp 


giải quyết những vẫn đề hiện tồn đọng đó của các cuộc họp bằng cách nhự 
Sâu: 


I8O 


m Phái triễn các kế hoạch định trước để tạo cho cuộc gặp gỡ có hiệu 
quả hơn và có kết quả hơn. Các bảng. câu hỏi tự động, một số các 
phần mềm trên máy PC, có khả năng cấu trúc lại các kế hoạch và do 
đó, phát triển những kế hoạch này. Khả năng lập kế hoạch thông tin 
cho các cuộc họp nhằm phục vụ để tăng Cường chất lượng của các 
buổi họp. Các chuyên gia sẽ có cảm giác rằng những công cụ này có 
thê nhắn mạnh và đặc biệt hoá các kế hoạch định trước cho các cuộc 
họp. 


m Tăng khả năng tham gia. Hệ thống này khiến cho tất cả các thành 
viên đều có khả năng tham gia đầy đủ thậm chí ngay cả khi số thành 
viên là rất lớn. Như những quan sát trước đây, người ta nhận thấy 
rằng không có sự hỗ trợ của HTTT hỗ trợ quyết định theo nhóm, các 
cuộc họp thường chỉ có kích cỡ tối ưu là từ 3 tới 5 thành viên. Việc 
tham gia của HTTT hỗ trợ quyết định theo nhóm đã làm tăng số 
người tham gia các cuộc họp đồng thời chất lượng cũng tăng lên. Lý 
đo là bởi các thành viên có thể tham gia đồng thời hơn cùng một thời 
điểm và do đó tạo hiệu quả cho cuộc gặp gỡ. Việc một số thành viên 
chỉ có mặt mà không tham gia vào cuộc bàn bạc cũng giảm đi có thể 
là do một hoặc hai cá nhân những người không thực sự làm việc sẽ 
đứng ngoài trong khi những người khác trong phòng sẽ thực sự bận 
rộn với cuộc hội thảo. 

m Tạo một không khí cởi mở, và hợp tác trong cuộc họp trong đó các 
thành viên ở các cấp quản lý khác nhau cảm thấy hoàn toản tự do 
tham gia vào cuộc họp. Những thành viên ở các cấp lãnh đạo thấp có 
thể tham gia vào cuộc họp mà không cảm thấy có sự chỉ trích của cấp 
trên. Những thành viên ở cấp lãnh đạo cao có thể tham gia vào cuộc 
họp mà không chịu cảm giác rằng sự có mặt cửa họ sẽ điều khiển các 
lưỏng Suy nghĩ trong cuộc họp và có những kết quả không mong đợi. 
Sự đồng nhất cũng bị giảm đi hoặc loại bỏ hoàn toàn khi các cá nhân 
thực sự tham gia vào hội thảo với trách nhiệm cao hơn. Những người 
tham gia cảm nhận rằng với sự trợ giúp của hệ thống thông tin hỗ trợ 
ra quyết định theo nhóm, việc đóng góp ý kiến trở nên tự do hơn và 
cởi mở hơn. 


m Tạo sự tự do chỉ trích các ý kiến: cho phép các thành viên có thể tự 
do phản đôi các ý kiên mà không ngại cảm giác chỉ trích từng cá 
nhân. 


I8I 


182 


Nhằm mục tiêu đánh giá: Tình trạng dấu tên trong các hội thảo sẽ 
chống lại sự chỉ trích nguồn của ý tưởng nghĩa là sự chỉ trích một cá 
nhân độc lập nào đó, và đo đó tạo ra một bầu không khí mà trong đó, 
người ta tập trung vào đánh giá chính các ý kiến được đưa ra. Bản 
thân những người đưa ra ý kiến cũng sẽ có cơ hội tách biệt bản thân 
họ với ý kiến của họ để có một cái nhìn khách quan hơn. Thực tế đã 
chứng minh rằng việc đánh giá trong bầu không khí không xưng 
danh như vậy làm tăng các ý kiến phản hồi một cách chính xác. 


Tỗ chức và đánh giá các ý kiến: Các công cụ được sử dụng cho hệ 
thống thông tin hỗ trợ ra quyết định theo nhóm được sử dụng cho 
mục đích này đều được cấu trúc và dựa trên một phương pháp cụ 
thể. Chúng cho phép các cá nhân tự tổ chức và sau đó nộp những kết 
quả - theo nhóm (vẫn hoàn toàn không xưng danh). Sau đó từng nhóm 
sẽ tổ hợp lại và phải triển các ý kiến đã được tổ chức này cho tới khi 
hoàn chỉnh được các tài liệu. 


Thiết lập thứ tự ưư tiên và tạo các quyết định: Việc không xưng 
danh cho phép các thành viên ở cấp quản lý thấp có một vị trí của họ 
trong việc đánh giá và những ý kiến do họ đề xuất sẽ cùng một thứ 
tự ưu tiên như của những người lãnh đạo cấp cao. 


Tạo tài liệu của cuộc gặp: Thực tế cho thấy rằng, các thành viên có 
thê sử dụng dữ liệu để tiếp tục tranh luận sau cuộc họp với những ai 
không tham dự cuộc họp và thậm chí có thể tạo các bản trình bày 
nhờ các dữ liệu đó. Một số công cụ của hệ thống thông tin đạng này 
cho phép người sử dụng có thể đi sâu vào chỉ tiết của từng vấn đề 
một cách cặn kẽ hơn và đầy đủ thông tin hơn. 


Truy cập các thông tin bên ngoài: Phần lớn các cuộc họp thông 
thường không đi tới một kết quả nào cả và kết thúc bằng một sự 
không nhất trí cltung. Nhiều kinh nghiệm cho thấy làm việc với hệ 
thống thông tin hỗ trợ ra quyết định theo nhóm đã giảm được sự 
không nhất trí này. 

Sự bảo toàn “những ghi nhớ của tổ chức”: Những công cụ đặc 
biệt sẽ cho phép cập nhật dữ liệu được tạo ra trong cuộc họp vả cho 
phép những người không tham gia buổi họp có cơ hội để tìm những 
thông tin cần thiết sau cuộc họp. Những tải liệu dùng trong một 
nhóm, có thể sử dụng lại làm các tài liệu khởi đầu cho một cuộc họp 
khác của một nhóm khác trên cùng một để tài. 


Kinh nghiệm cho thấy, các cuộc họp sử dụng hệ thống thông tin hỗ trợ 
ra quyết định theo nhóm này có thẻ rất có hiệu quả, tận dụng được hầu hết 
thời gian, và tạo ra nhiều kết quả đáng mong ước trong một số các cuộc họp 
khác. Một vấn đề tồn tại đối với các cuộc họp đạng này là nó khá phức tạp. 
Một hệ thông thông tin hỗ trợ ra quyết định theo nhóm có thể được tạo ra 
theo vô số cách hoàn toàn khác nhau. Thêm vào đó, tính hiệu quả của các 
công cụ được sử dụng sẽ phụ thuộc phần nảo vào hiệu quả của các thiết bị, 
chất lượng của các kế hoạch, sự hợp tác của các thành viên, và sự phù hợp 
của các dạng họp khác nhau. Những hệ thống hỗ trợ dạng này thường khá 
đắt và do đỏ, việc đưa những hệ thống này vào ứng dụng còn bị trì hoãn lại. 


B. Sử dụng một số công cụ của Excel trong hỗ trợ ra 
quyết định 


5. Phân tích độ nhạy và phân tích hồi quy 
5.1. Phân tích độ nhạy một chiều 

Trong thực tế, các yếu tố đầu vào thường xuyên thay đổi, làm ảnh 
hưởng đên kết quả đâu ra và rât có thê làm cho kết quả bài toán trở nên rât 
xâu. Chính vì vậy chúng ta cân phân tích bài toán với mô hình động, nghĩa 
là xem xét bài toán trong điêu kiện các yêu tô đầu vào thay đôi. Phân tích 
độ nhạy chính là lập bảng xem xét sự thay đôi của kết quả đầu ra khi một 
hoặc hai yêu tô đầu vào thay đôi. 

Trong trường hợp phân tích bài toán với một biến đầu vào thay đổi ta 
gọi là phân tích độ nhạy một chiều. 

Trong trường hợp phân tích bài toán với hai biến đầu vào thay đôi ta gọi 
là phân tích độ nhạy hai chiêu. 

Ví dụ: ` 

Một người kinh doanh một mặt hàng A với giả mua: 8, giá bán: 10 

=> tiền lời = 10 ~ 8 = 2 

Hãy tính tiền lời khi hoặc giá mua thay đổi hoặc giá bán thay đôi. 

Cách làm: 

B1: Gõ vào ô A6 đòng “Phân tích độ nhạy với giá bán thay đôi”. 

B2: Đưa vào các giá trị của giá bán từ ô B9:B12. 

B3: Đánh dấu = vào ô C8. 


183 


B4: Nhấp chuột vào ô C4 (giá trị của tiền lời), rồi gõ phím Enter. 
B5: Đánh dấu khối toàn bộ bảng từ ô B8:C12. 
Bó: Đưa chuột lên thanh Thực đơn và nhấp chuột vào chữ Data. 


B7: Nhấp chuột vào chữ Table....trên màn hình sẽ hiện lên như trên 
hình 6.2. 


B8: 


Cell. 


B9: 


Gõ vào phím Tab để con trỏ nhảy sang hộp thoại Column Input 


Nhấp chuột vào ô C3 (giá trị của giá bán). 


B10: Nhắp chuột vào chữ OK, để hoàn tất lập bảng độ nhạy một chiều. 


ữUẶttểưGNHtrgrqœrqtwrtSgr: ˆ 
Bow Input Cell: [ 
Column Input Cell: | 


Hình 6.2. Hộp thoại Table. 


5.2. Phân tích độ nhạy hai chiều 


184 


Thao tác để lập bảng phân tích độ nhạy hai chiều với giá bán và giá mua 


BI: 
B2: 
B3: 
B4: 
BS: 
Bó: 
B7: 
B8: 
B9: 


Gõ vào ô A16 dòng “Bảng phân tích độ nhạy hai chiều” 
Đưa vào các giá trị của giá bán từ ô B19:B22. 

Đưa vào các giá trị của giá mua từ ô C18§:F18. 

Đánh dấu = vào ô B18. 

Nhấp chuột vào ô C4 (giá trị của tiền lời). 

Đánh khối toàn bộ bảng từ ô B18:F22. 

Đưa chuột lên thanh Thực đơn và nhấp chuột vào chữ Data 
Nhấp chuột vào chữ Table... 

Nhấp chuột vào ô C2 (giá trị của giá mua). 


B10: Gõ phím Tab để con trỏ nhảy sang hộp thoại Column Input Cell. 
B11: Nhấp chuột vào ô C3. 
B12: Nhấp chuột vào nút OK. 


Giá mnua 


Gia bản 


Tiên lới 


Hình ó.3. Phân tích độ nhạy khi giá bán và giá mua cùng thay đổi. 


5.3. Phân tích hồi qui 


Phân tích hồi qui là phân tích mối tương quan của hai hay nhiều chuỗi 
số liệu cho trước, tìm ra được phương trình mô tả mỗi quan hệ của các chuỗi 
số liệu đó dựa vào các trị thống kê mà kết quả cho từ chạy hỏồi qui 
(Regression). 


Ví dụ: Cho hai chuỗi số liệu X, Y như trên hình 6. 4, hãy tìm phương 
trình Y theo X. 


Cách làm: ` 

B1: Nhập vào bảng số liệu như hình 6.4. 

B2: Nhắp chuột vào Tool. 

B3: Nhấp chuột vào Data Analysis... (Cần Add-ins trước khi sử dụng). 


B4: Dịch chuyển thanh cuốn, rồi nhấp chuột vào Regression, nhấp 
chuột vào OK. 


185 


Hình 6.4. Hai chuỗi số liệu cho trước, để chạy hồi qui. 


_ B5: Nhập chuỗi số liệu Y vào cửa số Input Y range; bằng cách đánh 
khôi ô C2 đến ô C8 (C2:C§). 
B6: Gõ phím Tab đẻ sang cửa số Input X range. 
_ B7: Nhập chuỗi số liệu X vào cửa số Input X range; bằng cách đánh 
khôi B2:B8. 
B8: Nhấp chuột vào Labels. 
B9: Nhấp chuột vào OK để hoàn tất thao tác chạy hỏi qui. 
Lưu ý: Sau khi nhấp chuột vào. chữ OK thì một sheet mới hiện lên 
cung câp một sô trị thông kê để có thê phân tích hai chuối dữ liệu cho trong 
hình 6.4. 


6. Scenario, Goal Seek, Solver 
6.1. Bài toán phân tích tình huỗng 

Giới thiệu bài toán: 

Trong bài toán phân tích độ nhạy một chiều hay còn gọi là chạy độ nhạy 
cho ra bảng một chiều, ta chỉ có một biến thay đổi (ví dụ: giá mua hay giá 
bán), trong trường hợp bài toán phân tích độ nhạy hai chiêu, chúng ta sẽ có 
hai biến thay đổi (ví dụ: cả giá mua lẫn giá bán). Giới hạn của bài toán phân 
tích độ nhạy chỉ dừng lại ở biên thứ hai. Tuy nhiên trong trường hợp có 


nhiều hơn hai biến, chúng ta vẫn có thể giải bài toán trên Excel, đó chính là 


186 


bài toán phân tích tình huống. 

Công cụ đề giải bài toán trên Excel —Scenario. 

Scenario là một công cụ năm trong Tools, trên thanh Menu. 

Vị dụ 

Một người kinh doanh một mặt hàng A với: 

» Giá mua : § 

» Giá bán : 10 

* Trả lương: 0,5 

=> tiễn lời = Giá bán - Giá mua - Trả lương = 10 ~ 8 - 0,5 = 1,5 

Dưới đây là ví dụ về giá cả cho các tình huống. Hãy tính tiền lời khi giá 
mua, giá bán và trả lương thay đổi theo hình 6.5 sau: 

Sử dụng công cụ Scenario để tính tiền lãi trong ba tỉnh huồng trên: 

BI. Trên Excel, thiết lập lại hình 6.5, trong đó ô tính tiền lời ô C5 phải 
liên kết công thức như sau: "=C3-C2-C4". 

B2. Nhấp chuột vào chữ Toois trên thanh Menu. 

B31. Nhấp chuột vào chữ Scenario... Khi đó một cửa số sẽ hiện ra như 
trên hình 6.6. 


B4. Nhấp chuột vào chữ Add... Khi đó một cửa số như hình 6.7 sẽ hiện 
Ta. 


Trả lưỡng ọ. 


Tiền lời 
BSRENIXawex: 


Hình 6.5. Bài toán tình buồng. 


187 


188 


Scenario Manager ?|x| 


No Scenar.oe clefined. Choose Add to 
add scenarios. Close 


Changing cells: 


Hình 6.6. Quản lý tình huống. 


Add Scenario '?|x| 
Scenario name: | 
Ï 

Cancel 
Changing :ells: 


|cs h 
Ctrl+click cells to select non-adjacent 
changing cells. 


Comment 
Created by Joseph Tam on 7/26/99 


Protection 


 Brevent changes [ Hide 


Hình 6.7. Thêm vào tình huồng. 


BŠ. Đánh vào tên của tình huống (ví dụ: TH1) ở khung cửa số Seenario 
Name. 


B6. Nhắn phím Tab để con trỏ nhảy sang khung Changing Cells. 


B7. Nhắn và giữ phím Ctrl đồng thời nhấp chuột lần lượt vào các ô 
biến (ô có giá trị thay đổi). 


B8. Nhấp chuột vào nút OK, khi đó một cửa số sẽ hiện ra như hình 6.8 
cho phép sửa đổi giá trị của các biến. Thông thường trường hợp I là trường 


hợp gốc của bài toán tĩnh, nên ta sẽ giữ lại không thay đổi giá trị của các 
biến. 


B9. Nhắp chuột vào nút Add, rồi nhập vào các giá trị cho các biến trong 
tình huống thứ hai, khi đó cửa số như hình 6.7 lại hiện lên. 


B10. Lần này ta đánh vào tên tình huống, rồi nhấp chuột vào nút OK, 
mà không khai báo lại biến. Trong trường hợp tình huống 2 có các biến khác 
tình huống 1, khi đó cần phải khai báo lại các biến. 


B11. Một cửa số giống như hình 6.8 sẽ hiện lên, cho phép nhập vào giá 
trị các biến C2, C3, C4 của trường hợp 2, sau đó nhấp chuột vào nút Add đẻ 
tiếp tục nhập giá trị các biến cho trường hợp 3. 


Scenaiio Valuss 2| xị| 
Enter values for each of the changing cells, xọ -3] 
©kK 
l ¬"---- “4 
Cancel | 
2: $c‡3 |10 
3: $C$4 |D.5 _ “8| 


Hình 6.8. Giá trị các biến. 


189 


B12. Sau khi nhập xong các biến của trường hợp 3, nhấp chuột vào nút 
OK để kết thúc việc nhập giá trị cho các biến trong các tình huỗng. Khi đó 
một cửa số giống như hình 6.8 sẽ hiện lên với đầy đủ tên các tình huống. 


B13. Ta cũng có thể chọn các tình huống và nhấp chuột vào nút Show 
để xem các kết quả. 


B14. Nhấp chuột vào nút Close đề kết thúc việc chạy. 


6.2. Bài toán tìm điểm hòa vốn bằng Goai Seek 

Vị dụ: 

Một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A có chỉ phí đơn vị là 75000, và 
chỉ phí cô định là 60 triệu. Nếu giá bán một đơn vị sản phâm là 165000 thì 
doanh nghiệp cân sản xuât bào nhiêu đề đạt điểm hòa vôn? 

Từ bài toán đã cho ta lập được hình 6.9. 

Công cụ để giải bài toán trên Exeel — goal seek. 

B1. Nhấp chuột vào ô B16. 

B2. Nhấp chuột vào chữ Tools trên thanh Menu. 


B3. Nhấp chuột vào chữ Goal Seek... Khi đó một cửa số sẽ hiện ra như 
Sau: 


B4. Đánh vào số 0 ở khung To Value rồi đánh phím Tab cho chuột 
nhảy sang khung By changing cell. 


B5. Nhấp chuột vào ô B11, chọn làm biến thay đổi. 


B6. Nhấp chuột vào nút OK, khi đó Excel sẽ cho giá trị ô BI1 thay đổi 
cho đến khí ô B16 bằng 0, nghĩa là lợi nhuận bằng 0. 


B7. Nhấp chuột vào nút OK đẻ kết thúc bài toán. 


190 


TỂ] KẾ ÓC tem pro Hơn lek Da Wmdm Hạp AiierUE ..#®.x 


}. 2. 434/72X.4 232 À* ý #E hôi (| 3 4/ lý (09% « 


 sw= :Ở - ®,/ 1U AI 2% ‹ 42 HP -. =ả:ễ 
_ + *“ 
3¬^ng 

Địé x & ~Bl2Pl4 

#_._.P... |} € D E r 6 H 1 J K 

3F 60,000,000 
+r 165,000 
4$ v 75,000 
6 
7 Mõ hình 
8 Qbe 667 =D3/(B41-BS) 
° 
10 Báng dư liệu 
11 Sản lượng 667 
12 Định phí 60,000,000 -$B$3 
13 Biển phí 30,000,000 =$B$5*DI1 
14 Tổngphi 110,000,000 =B12+B13 
15 Doanhthu 110.000.000 =$B$4*B11 
16 ]Lợi nhuận =BI%-B14 
17 
18 
19 
20 
Dì 
2 
+ Ð MÀVD1 (Chyti (VD2 (VO? (VO4 ( 9vMO Sưnmay (V06 /BT¡ /BY3/ Ị‹ l 
hs 


Hình 6.9. Số liệu bài toán tìm điểm hòa vốn. 


Goal Seek 


Hình 6.10. Cửa sỗ Goal Seek. 


6.3. Bài toán Qui hoạch tuyến tính (Linear Programming) 

Bài toán qui hoạch tuyến tính là bài toán yêu cầu đạt được mục tiêu đề 
ra, tuy nhiên bị ràng buộc bởi một số nguồn lực. 

Ví dụ: Một doanh nghiệp sản xuất quần áo, có một máy sản xuất quần 
và hai máy sản xuât áo. Công suất tôi đa của máy sản xuât quân là 5000 cái/ 
tháng. Công suất tôi đa của máy sản xuất áo là 10000 cái/tháng. Tông vôn 
công ty chỉ tiêu cho sản xuất hàng tháng là 500 triệu đông. Chi phí sản xuất 


191 


| quần là: 60000 đ/cái. Chi phí sản xuất 1 áo là: 40000 đ/cái. Giá bán một 
quân là: 100 000 đ/cái. Giá bán một. ảo là 65 000 đícái. Mục tiêu của công ty 
là tối đa hóa lợi nhuận. Hãy tính số lượng quần. số lượng áo cần thiết sản 
xuất, và lợi nhuận hàng tháng của công ty. 


Công cụ giải bài toán — solver. 
Solver là một công cụ nằm trong Tools, trên thanh Menu. 


Trong trường hợp Excel của các anh/chị không có Solver, xem phần 
6.4. thao tác đề đưa vào công cụ Solver cho Excel trên máy mình. 


Sử dụng công cụ Solver để tính lượng sản xuất tối ưu: 


B1. Trên Excel, thiết lập số liệu bài toán như trong hình 6.11, trong đó ô 
bị ràng buộc là ô C6 và ô tính lợi nhuận C8 phải liên kết công thức. 


_== 


Công cuật thắng | Ca šx 1*p 
Q00 


Rãng buộc 


ị | chỉ phi :x 


REEE 


Mi Lợi nhuận | =F3*:Eä-D31~— 


F+2++E34.D+t 


Hình 6.11. Thiết lập bài toán. 


B2. Nhấp chuột vào chữ Tools trên thanh Menu. 


B3. Nhấp chuột vào chữ Solver.....Khi đó một cửa số sẽ hiện ra như 
Sau: 


B4. Nhấp chuột vào ô C8 ở khung Set Target Cell: 
B5. Nhấp chuột chọn nút tròn Max ở hàng thông số Equal To: 
B6. Nhắn phím Tab để con trỏ nhảy sang khung By Changing Cells 


B1. Nhấp. chuột chọn hai ô F3 và F4 ở khung By Changing Cells để 
làm hai biến số. 


¡92 


B8. Nhấp chuột vào nút Add, khi đó một cửa số như hình 6.13 sẽ hiện 
ra cho phép chúng ta nhập vào các điều kiện ràng buộc. 


Trong hình 6.13 này khung bên trái là ô bị ràng buộc, khung bên phải là 
giá trị ràng buộc, khung ở giữa là điều kiện. 


Solver Parameters ?|x' 
Set Ta get Cell: : 


EqualTo: Max ©Mn €valeof |D Clcse | 


By Changing Cells: 


[ 5M Guess | 
Subje:t tp the Constraints: Optons | 


TE] `. 
ls 
vị em | ma 


Hình 6.12. Cửa số nhập các thông số Solver. 


Add Consiraint H 


Cell Beferernce: Constrairt; 


Hình 6.13. Cửa số nhập các điều kiện ràng buộc. 


Ví dụ: $C$6 <= 500 000 000 (Chỉ phí sản xuất). 

$F$3 <= $C$§3 (công suất máy sản xuất quân). 

$F$4 <= $C$4 (công suất máy sản xuất áo). 

$F$3 >= 0 (lượng sản xuất quần). 

$F$4 >= 0 (lượng sản xuất áo). 

B9. Nhấp chuột vào ô C6 ở khung bên trái; Cell Referenee. 
B10. Đán vào số 500 000 000 ở khung bên phải Constraint. 


193 


Hai bước 9 và bước 10 đã hoàn tắt việc nhập điều kiện ràng buộc về chi 
phí sản xuât hàng tháng. 

B11. Nhắp chuột vào nút Add để tiếp tục nhập bốn điều kiện ràng buộc 
còn lại. 

B12. Ở điều kiện ràng buộc cuối cùng nhấp chuột nút OK, khi đó màn 
hình trở về lại cửa sô Hình 6. 12, với đây đủ các điêu kiện ràng buộc. 

BI3. Nhấp chuột vào nút Solve. để Excel thực hiện phép tính, hãy quan 
sát màn hình để thấy các ô lượng quần, áo và lợi nhuận thay đổi. 

B14. Nhấp chuột vào nút Close để đóng cửa số Solver lại và trở về nền 
Excel, khi đó một một cửa số như hình 6.14 hiện lên. 


Solver Results ?|x/ 


* Solver found a solution, All consraints and opttmallty 
conditions are satisfted. Repcrts 


£ keep Solver Solution) 


lSensitiyity 
Lưng 


 pestrre Oriqmal Values 


ke 
| OK | Cancel | Saye Scenar i0.. | Help | 


Hình 6.14. Cửa số hỏi lưu kết quả. 


B15. Nếu Anh/Chị muốn lưu lại kết quả đang hiện trên màn hình thì 
nhấp chuột chọn Keep Solver Solution còn muôn giữ lại giá trị ban đâu thì 
nhâp chuột chọn Restore Original Values. 


B16. Nhấp chuột vào nút OK đẻ kết thúc bài toán. 


6.4. Đưa công cụ Solver'vào trong Tools 


Thao tác: 

B1. Nhấp chuột vào chữ Tools ở trên thanh menu. 

B4. Nhấp chuột vào chữ Add-Ins, khi đó một cửa số sẽ hiện ra như 
hình 6.15. 

B3. Nhấp chuột chọn Solver Add-Ins. 

B4. Nhấp chuột vào nút OK, khi đó trong Tools sẽ có hàng Solver. 


194 


Add-Ins available: 
Analysis ToolPak. 
Analysis ToolPak - VBA 
Conditional Sun Wizard 
E Euro Currency Tools 
Internet Assistant VBA 
[_}Lookup Wizard 
M(Solver Add in À 


Solver Add-in 


Toøl for optimization and equation solving 


Hình 6.15. Cửa số Add-Ins. 


195 


Bài tập phân tích kinh doanh trên Excel 


1. Hãy điền vào những ô có dấu "2" những con số thích hợp và tính các 
tỷ số sau: tỷ sô lưu động, tỷ sô nhanh, và tỷ sô nợ. 


| | Thực tế Dự báo 
Ị 
| 


| 205 | Quý! Quý 4 
“TÀI SÁN 


Hài sản lưu động & đầu tư ngắn hạn 


Tiền mặt 451/000Ì 90360 (945,586) 

Phải thu của khách hàng | 350,000] 657,534 660,855 

Hàng tồn kho 400,000 | 630,411 1,186,002 

Tài sản lưu động khác 10,000 | 60,000 50,000 
__ 137500 


Tài sản cố định, đầu tư đi hạn 


Đất đai 100,000! 112/500[ 125,000 137,500[ 150,000 
| Nhà cửa 1,500,000 ¡ 1,450,000 | 1,450,000 1,450,000 | 1,450,000 


| 
_ 
k 


\ Thiết bị ? ? 2 ? 
“Tông nguyên giá TSCĐ ? 3 M) 
Giá trị hao mòn lũy kế | 400,000| 432,500 
“Tổng giá trị còn lại TSCĐ ? W|- 5... 2| - rới 
¡Các tài sản khác 55.000| 61,750 
ITÓNG TÀI SẢN | 3,266,000 | 3,505,055 | 3,489,475 | 3,541,425 | 2,939,897 
NGUÒN VỐN 
Nợ ngắn hạn 


Các khoản phải trả  ¡ 600/000| 328/767| 328767| 328/767| 328/767 
Vay ngắn hạn _ 100/000| 50/000] 50/000| 50,000- 50, 


Thuế và các khoản phải „30,000| 183,300 52,663 14,983) (188,735) 
nộp Nhà nước 


khác 


ta 
c© 
= 
° 
= 


Các khoản nợ ngăắnhạn M¿ 
lÍ 


Tổng nợ ngăn hạn ! _ 936,000 605,896| 559,887| 385,740 
2 


757.355 


Nợ dài hạn H 


TNG SỐ NỢ : : 1,716,000 1.464.355 
INGUÒN VÓN CSH kì ? 


TỎNG NGUÒN VỐN ? 


v 


2 


? ‡ 
2 9 
? 
? 


2 


196 


2. Đưa vào bảng dữ liệu sau: 


BEREIEORIIEOTHIETHIRE7BSSGiEE 


30,000 | ¡ 50,000 | 200,000 300,0 


TÓNG DOANH THU 
CHỊ PHÍ HÀNG BÁN 


50,000 50,000 


Khấu hao tài sản cố định 
ỗ uận trước thuế 


_50,000| 50,000| 50,000 


Tm| shạn 50,000 


: 


500,000 


Dòng tiền lũy kế” 


Thời gian hoàn vốnđơn | 
giản 


[Dòng tiễn chiết khẩu 
Dòng tiền chiết khấu lũy | 


kế : — — — mm" ~ 
Thời gian hoàn vốn có 
chiêt khâu 


Điển vào các ô còn trống của dòng tông chỉ phí, lợi nhuận sau thuế, 
cộng thêm khâu hao TSCĐ, lợi tức chịu thuê, thuê, lợi nhuận ròng, đòng 
tiên, dòng tiên cộng dôn, thời gian hoàn vôn không chiệt khâu, đòng tiền 
chiệt khâu, dòng tiên chiết khấu lũy kế, thời gian hoàn vôn có chiết khâu. 

Tính lại thời gian hoàn vốn không chiết khấu và thời gian hoàn vốn có 
chiết khâu cho những trường hợp sau: 
m Doanh số gia tăng gấp đôi. 


m Doanh số gia tăng chỉ bằng một nửa. 


197 


m Chỉ phí quảng cáo tăng gấp đôi, làm cho doanh số gia tăng lên 20%. 

m Chi phí quảng cáo cắt giảm một nửa, làm cho các khoản doanh thu 
gia tăng giảm 30%. 

3. Có hai thiết bị: 


Xác định điểm hoà vốn tương đối giữa hai phương án sản xuất thiết bị 
trên. 

Lập bảng gồm ít nhất hai điểm đối xứng qua điểm hoà vốn, trong đó có 
chứa tông phí, doanh thu và lợi nhuận theo doanh sô cho mỗi phương án. 

Vẽ đồ thị điểm hoà vốn. Trên đồ thị chỉ rõ định phí, biến phí, tổng phí, 
đoanh thu, lợi nhuận, điểm hoà vốn, miễn trội của mỗi phương án. 


198 


Chương 7 


THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ: CHIẾN LƯỢC PHÁT. 
TRIÊN TRONG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH MỚI 


Mục đích: Sau khi đọc xong chương này, người đọc sẽ được cung cấp 
những kiên thức có liên quan tới thương mại điện tử. 

Nội dung chính: Phát triên chiến lược thương mại điện tử để tạo ra ưu thế cạnh 
tranh, các đạng thương mại điện tử. 


1. Hệ thống thông tin và ưu thế cạnh tranh 


Như chúng ta đã biết, một công ty có thể có được ưu thế cạnh tranh khi 
nó cung cấp một sản phẩm hoặc một địch vụ mới đem lại giá trị gìa tăng cho 
khách hàng. Ưu thế cạnh tranh có thể có được từ nhiều nguồn khác nhau. 
Một số công ty có ưu thế cạnh tranh sẵn có, trong khi nhiều công ty khác 
phải tự tạo ra ưu thế cạnh tranh cho riêng mình thông qua việc thiết kế sản 
phẩm, marketing, địch vụ khách hàng, hoặc các kênh phân phối. 


Có khá nhiều ví dụ cho thấy việc sử dụng hệ thống thông tín có thể đem 
lại ưu thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp. FedEx đã thiết kế một hệ thống 
cho phép khách hàng có thể truy cập được vào cơ sở đữ liệu thông qua 
mạng Internet và có thể theo dõi xem hàng hóa của mình đang được truyền 
đi như thể nào. Hệ thống này của FedEx đem lại lợi ích cho cả khách hàng 
và bản thân công ty, nó là một hệ thống xây dựng trên cơ sở đôi bên củng có 
lợi. Hệ thống này cho phép khách hàng có thể biết được các thông tin một 
cách dễ dàng và nhanh chóng. Về phía FedEx, công ty cũng được lợi vì nó 
giúp tiết kiệm được khá nhiều chỉ phí. FedEx không còn cần phải duy trì 
một trung tâm địch vụ khách hàng đẻ điều hành các cuộc gọi đến của khách 
nưa. 


Việc thiết kế hệ thống thông tin có khả năng đem lại ưu thể cạnh tranh 
cho doanh nghiệp đòi hỏi ít nhất phải có hai yếu tố. Thứ nhất, nó đòi hỏi 
doanh nghiệp phải nắm vững về các quy trình kinh doanh và các vấn đề 
thường gặp phải hoặc các tình huống kinh doanh mà qua đó doanh nghiệp 
có thể có được ưu thế cạnh tranh. Thứ hai, nó đòi hỏi doanh nghiệp phải 
hiểu rõ về các công nghệ hiện có để xác định được công nghệ nào có thể sử 
dụng được cho doanh nghiệp. 

Khác biệt lớn nhất giữa nên kinh tế mới và nền kinh tế cũ là sự xuất 
hiện và ảnh hưởng mạnh mẽ của mạng Internet. Tuy nhiên, khi sử dụng các 


199 


công nghệ mới và mạng Internet cho phép các doanh nghiệp để tạo ra ưu thế 
cạnh tranh, các doanh nghiệp cần phải lưu ý tới ba hướng chiến lược: (1) Cá 
biệt hóa đại chúng (mass customizatton) và cá nhân hóa (personalization), 
(2) Loại bỏ khâu trung gian (đisintermediation), và (3) Tiếp cận thị trường 
toàn cầu. 

1.1. Cá biệt hóa đại chúng và cá nhân hóa 


Cá biệt hóa đại chúng và cá nhân hóa là hai khái niệm hoàn toàn khác 
nhan. nhưng đôi khi lại bị lẫn lộn với nhau. Khi cá biệt hóa đại chúng, 
doanh nghiệp cung cấp cho khách hàng một cơ hội đề thay đổi các sản phâm 
và dịch vụ của chúng sao cho phù hợp với những đặc điểm riêng của họ. 
Chẳng hạn như khi một khách hàng mua một thiết bị di động (điện thoại di 
động, máy tính xách tay, PDA...) từ một nhà sản xuất, khách hàng đó có thể 
mua được mặt hàng với những tính năng riêng biệt và mầu sắc mà họ mong 
đợi. 


Cá nhân hóa lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Ý tưởng cá nhân hóa 
là một trang mạng có thê biết được rõ ràng về những gì mà một cá nhân nào 
đó thích và không thích để từ đó đưa ra những lời chào hàng hấp dẫn đối với 
cá nhân đó. Theo cách như vậy, một người có thể nhận được một tờ báo 
hàng ngày mà trong đó những quảng cáo được trình bày có liên quan tới 
những sản phẩm hoặc dịch vụ mà người đó đang quan tâm, những quảng 
cáo cho các sản phẩm hoặc dịch vụ khác sẽ không hề xuất hiện. Việc theo 
dõi những hành vi mưa hàng của khách sẽ cho phép các đoanh nghiệp có thể 
đạt được hướng phát triển này. 


1.2. Loại bỏ khâu trung gian 


Loại bỏ khâu trung gian đơn giản là sử dụng mạng Internet như một 
kênh phân phối, bỏ qua những nhà phân phối trung gian theo truyền thống 
(nhà bán lẻ, nhà bán buôn, v.v...). Hiện nay, rât nhiều doanh nghiệp hoạt 
động kinh doanh trên mạng Internet đã chiếm lây ưu thế của việc loại bỏ 
khâu trung gian này. Tuy nhiên, có những ý kiến cho rằng, hiện nay, các 
doanh nghiệp hoàn toàn cRưa loại bỏ được các khâu trung gian, mà mới chỉ 
chuyên từ các khâu trung gian theo truyền thống sang sử dụng những khâu 
trung gian mới (reintermediation). Dù là theo cách này hay cách kia, các 
doanh nghiệp cũng cần cân nhắc kỹ về những đối tác kinh doanh sẽ được 
lựa chọn trong mô hình kinh doanh mới với sự hỗ trợ và tác động của mạng 
Internet và các công nghệ mới. 


1.3. Tiếp cận thị trường toàn cầu 


Internet cho phép những doanh nghiệp nhỏ có cơ hội để tiếp cận tới môi 
trường toàn câu với chỉ phí khá thâp. Đây đang được coi là một trong những 


200 


ưu thể mạnh của doanh nghiệp trong thời đại thông tin. Xu hướng này sẽ 
cảng mạnh mẽ và phát huy được tác dụng của nó nhiều hơn nếu sản phẩm 
có thê điện tử hóa được, và nhờ đó có thế phân phối được ngay trên mạng 
Internet. 


2. Thương mại điện tử: một mô hình kinh doanh mới 


Thương mại điện tử là các giao dịch được thực hiện dựa trên mạng Internet 
giữa doanh nghiệp với các khách hàng mua và sử dụng hàng hóa và dịch vụ 
hoặc giữa các doanh nghiệp với nhau. 


Thuật ngữ thương mại được sử dụng khi đề cập tới các giao dịch được 
thực hiện giữa các đối tác kinh doanh. Kinh doanh điện tử (e- business) là 
một khái niệm rộng hơn của thương mại điện tử. Nó không chỉ bao gôm các 
hoat động mua, bán, mà gồm cả địch vụ khách hàng, liên kết với các đối tác, 
và thiết lập các giao dịch điện tử bên trong tổ chức. 


Thương mại điện tử có thể có nhiều dạng tùy theo mức độ số hóa của 
các sản phâm (dịch vụ) được bán, quy trình phân phối được thực hiện, và 
dạng hiện hữu của văn phòng điều hành. Choi e a/. (1997) đã tạo ra mội mô 
hình giải thích về bản chất của thương mại điện tử theo ba mức phân chiều 
(xem hình 7.1). Một sản phẩm có thể là sản phẩm vật lý, hoặc điện tử, một 
văn phòng có thể là một văn phòng thực tế hoặc điện tử, một quy trinh phân 
phối có thể là một quy trình phân phối hiện hữu thực sự hoặc là điện tử hóa. 
Ba mức phân chiều này tạo ra tám vùng như trên hình vẽ. Thương mại theo 
truyền thống là vùng bên dưới thấp nhất và bên trái nhất, và thương mại 
điện tử bản chất là vùng bên trên cao nhất và bên phải nhất. Nếu ít nhất một 
mức phân chiều được điện tử hóa, ta có thể coi đó như một tình huồng 
thương mại điện từ (nhưng không phải là thương mại điện tử bản chất). 
Chăng hạn như, mua sách qua Amazon không phải là thương mại điện tử 
bản chất vì sách được phân phối bởi công ty FedEx. Tuy nhiên, mua phần 
mềm từ Egghead là một hình thức thương mại điện tử thuân túy vì việc phân 
phối, chỉ trả, và văn phòng giao dịch đều được điện tử hóa. 


Thương mại điện tử sử dụng nhiều công nghệ từ EDI (Electronic Data 
Interchange) tới thư điện tử. Ví dụ như việc mua thức ăn ở các máy bán 
hàng tự động có sử dụng thẻ thông minh (smart card) cũng được xem như là 
thực hiện thương mại điện tử. 


Thế nảo là áp dụng thương mại điện từ thực sự? Chỉ đơn thuần có 
website trên mạng có thê được coi là thương mại điện tử được không? Hiện 
nay người ta chia việc áp dụng thương mại điện tử ra làm sáu cấp độ: 


. Cấp độ 1 - hiện diện trên mạng: doanh nghiệp có một website trên 


201 


mạng. Tuy nhiên ở mức độ này, website rất đơn giản, chỉ là cung 
cấp một vài thông tin về doanh nghiệp và sản phâm mà không có 
các chức năng phức tạp khác. 


) 2 Vùng TMĐT 
E1 
.; 
“¬ 
ca 
5 TMĐT bản chất 
ứ 

Sản phẩm Thương mại theo Si 

số hóa truyền thống ““ Quá trình ảo 


Sản phẩm 
In ý „Quá trình số hóa 


“,ếu trình vật ý 


Văn phòng Văn phòng „ Văn phông 
vậtlý số hóa ảo 


Hình 7.1. Các dạng hoạt động thương mại điện tử. 


Cấp độ 2 - có website chuyền nghiệp: ở cấp độ này, website của 
doanh nghiệp có cấu trúc, có bộ tìm kiếm để người xem có thê tìm 
kiếm thông tin trên website một cách dễ dàng và họ có thể liên lạc 
với doanh nghiệp một cách thuận tiện nhất. 


CấẤp độ 3 - chuẩn bị thương mại điện tử: doanh nghiệp bắt đầu triển 
khai bán hàng hay dịch vụ qua mạng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa 
có hệ thông cơ sở dữ liệu nội bộ để phục vụ các giao dịch trên mạng. 
Các giao dịch còn chậm và không an toàn. 


Cấp độ 4 - áp dụng thương mại điện tử: website của doanh nghiệp 
liên kết trực tiếp với dữ liệu trong mạng nội bộ của doanh nghiệp, 
mọi hoạt động truyền thông số, đữ liệu đã được tự động hóa, hạn 
chế sự can thiệp của con người và vì thế làm giảm đáng kẻ chỉ phí 
hoạt động. 


Cấp độ 5 - thương mại điện tử không dây: doanh nghiệp áp dụng 
thương mại điện từ trên các thiết bị không dây như điện thoại di 
động, palm v.v... sử dụng giao thức truyền số liệu không dây WAP 
(Wireless Application Protocal). 


Cấp độ 6 - cả thế giới trong một máy tính: ở cấp độ này, chỉ với một 


202 


thiết bị điện tử, người ta có thể truy cập vào một nguồn thông tin 
không lô, mọi lúc, mọi nơi và mọi loại thông tin (hình ảnh, âm 
thanh, phim, v.v... . 


3. Các dạng hoạt động thương mại điện tử 


Một thị trường là một mạng lưới các giao dịch và mối quan hệ nơi mà 
thông tin, sản phẩm, dịch vụ và thanh toán được thực hiện. Khi thị trường 
được điện tử hóa, trung tâm kinh doanh không còn là một tòa nhà nữa, mà 
thay vào đó, nó trở thành một vị trí hình thành trên mạng nơi mà các giao 
dịch kinh doanh diễn ra (xem hình 7.2). Như có thể thấy trên hình vẽ, thị 
trường thương mại điện tử là nơi mà người bán và người mua gặp nhau. Thị 
trường sẽ điều khiển mọi giao dịch cân thiết bao gồm cả những trao đổi 
thanh toán giữa các ngân hàng. 


Người mua hàng 
ï Thị trường điện tử hóa 


(Người điều hành các giao dịch) Người bán/nhà cụng cáp 

Yêu cầu thông tin về sản phẩm 

và dịch vụ 'Yêu cầu hoàn thành đơn hàng 

Yêu cầu mua hàng .Yêu cầu thay đổi đơn hàng 

Thanh toán hà, 

.. Đáp ứng yêu cầu hoàn 
'Enrnaeeg thành đơn hàng 
Đáp ứng những thông tin tìm kiếm Gửi vận đơn 
Thông tin về việc mua hàng 
Thông báo về quá trình gửi hàng 
Phân phối dịch vụ.hoặc hàng hóa (nếu 
trực tuyến) `. 
Thông tin về việc thanh toán Lưu ý về việc thanh toán 
_ Chuyển tiền thanh toán 
'Yêu cầu xác nhận tài khoản ' 
l1 ———— ( 
.¡ _ Xác nhận vẻ tài khoản người mua tì đa Chuyển tiền thanh toán đi: 
+. Chuyển tiền thanh toán tí H xetreÐP Si 
vn : nu Ô Ngân hàng đại diện cho người bán 


Ngân hàng đại diện cho người mua Ngân hàng điều khiển giao dịch 


Nình 7.2. Mô hình kinh doanh TMĐT. 


Nhìn chung, có bốn loại thương mại điện tử. B2B hay các hoạt động 
giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (Business-to-business) là mô hình đầy 
đủ của thương mại điện tử gồm mua và bán, quản lý cung cấp, quản lý 
nguyên vật liệu, quản lý kênh phân phối, các hoạt động bán hàng, quản lý 
việc thanh toán, và dịch vụ và hỗ trợ. 


203 


B2C hay thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và khách hàng 
(Business to consumer e-commerce) là sự trao đổi giữa doanh nghiệp và 
khách hàng, chẳng hạn như những hoạt động được thực hiện trên Amazon, 
Yahoo, ... Các giao dịch B2C có thể gồm cả các trao đổi thông thường và 
các trao đổi sản phẩm hoặc dịch vụ điện tử hóa và thường là có quy mô nhỏ 
hơn các giao dịch B2B. 


Các trao đổi C2C gồm những giao dịch diễn ra giữa người tiêu dùng 
với nhau. Những trao đổi dạng này bao giờ cũng cần có sự tham gia của đôi 
tác thứ ba (third-party involvement) như trang mạng của eBay. 


Người tiêu dùng cũng có thể nhóm họp với nhau thành một nhóm mua 
hàng trong mối quan hệ người tiêu dùng - tới — doanh nghiệp (C2B). Những 
nhóm này có thể rất kinh tế với động lực là nhu cầu và định hướng xã hội. 
Nó cũng có thể bao gồm những cá nhân sử đụng Internet để bán hàng hóa và 
sản phẩm cho các tổ chức. 


Ngoài ra, còn có thể phân loại thương mại điện tử theo các dạng giao 
dịch được tiên hành: 


m Thương mại điện tử trong doanh nghiệp (Intrabusiness c- 
commerce): Gồm các hoạt động nội tại bên trong tổ chức, thường 
được thực hiện dựa trên mạng đôi nội (Intranet) hoặc các cổng giao 
dịch của công ty. Nó bao gôm việc trao đổi các loại hàng hóa, dịch 
vụ, hoặc thông tin giữa các đơn vị và các cá nhân trong tô chức đó. 
Các hoạt động có thể thay đôi từ việc bán các hàng hóa của doanh 
nghiệp cho nhân viên, tới việc đào tạo trực tuyến và các nỗ lực hợp 
tác. 


m B2E (Business to employee): đây là một dạng mạng nhỏ của 
thương mại điện tử trong doanh nghiệp trong đó, tổ chức phân phối 
các dịch vụ, thông tin và sản phẩm tới từng cá nhân nhân viên 


m G2C (Government to Citizen): trong đạng này, một cơ quan chính 
phủ bán hoặc mua hàng hóa, dịch vụ hoặc thông tin tới doanh 
nghiệp hoặc là các công dân của nước đó. 

m Thương mại di động (Mobile commerce): Thương mại điện tử 
được thực hiện trên môi trường không nôi mạng. 


4. Thách thức đối với các doanh nghiệp 


Mạng Internet đem lại khá nhiều lợi ích cho các kênh phân phối của 
doanh nghiệp. Những lợi ích dễ thấy nhất là: (1) Việc mua hàng trở nên 
nhanh và tiện lợi hơn trước, (2) Giá và các loại hàng hóa dịch vụ được thay 


204 


đổi một cách nhanh chóng, (3) các trung tâm dịch vụ khách hàng (call 
center) được tích hợp với các trang mạng, và (4) mạng truyền thông sẽ góp 
phần làm thay đổi những kinh nghiệm mua hàng trước đây của khách hàng. 
Nhưng cũng chính vì vậy, doanh nghiệp buộc phải đối đầu với khá nhiều 
thay đôi trong quá trình quản lý. Ở đây, chúng ta sẽ phân tích một số thách 
thức quan trọng có ảnh hưởng đến các hệ thống giao tiếp, thu thập thông tin, 
và điều hành doanh nghiệp. 

4.1. Thiết lập và tích hợp các hệ thống 


TMĐT vẻ bản chất là một hệ thống kinh doanh. Cũng giống như một 
đoanh nghiệp, nó đòi hỏi sự cạnh tranh về sản phẩm và giá cả. Điểm khác 
biệt ở đây là nó chỉ có thể thành công được nếu doanh nghiệp có một hệ 
thống đưa sản phẩm tới thị trường đáng tin cậy. Hệ thống này bao gồm tất cả 
các yếu tố như nhận đơn đặt hàng, phân phối sản phẩm, cung cấp địch vụ 
khách hàng, và cả xử lý các đơn hàng gửi sai. 

Điều này thực chất có liên quan tới những vấn đề về thiết lập và tích 
hợp các hệ thống nội tại trong doanh nghiệp. Các công ty thời đại kỹ thuật 
số phụ thuộc vào mức độ tích hợp các quy trình nghiệp vụ và các phần mềm 
ứng dụng trong toàn công ty để có thể nắm bắt được thông tin từ bất kỳ 
điểm nào thuộc chuỗi giá trị. Một đơn đặt hàng từ trang Web cần có khả 
năng tự động kích hoạt các ứng dụng kế toán, tồn kho và phân phối của 
doanh nghiệp để nhanh chóng chuyên sản phẩm tới cho khách hàng. Sự tích 
hợp quy trình và ứng dụng toàn diện như vậy là vô cùng khó khăn để đạt 
được và thậm chí nằm ngoài khả năng của nhiều công ty. 

4.2. Định giá 


Internet cho phép các khách hàng và các đối thủ cạnh tranh biết về giá 
cả hàng hóa được cung cấp trên thị trường một cách nhanh chóng. Chính vì 
vậy, nó khiến cho việc định giá của các doanh nghiệp trở thành một thách 
thức lớn hơn so với trước đây, trong môi trường kinh doanh theo truyền 
thông. Hiện nay, các doanh nghiệp có thể áp dụng một số biện pháp để cạnh 
tranh giá và định giá trên thị trường TMĐT: (1) phân đoạn thị trường, (2) 
giá động, và (3) đấu giá, 

4.3. Thu hút khách hàng 


TMĐT đã tạo nên nhiều phương pháp để thu hút khách hàng bên cạnh 
việc duy trì được những phương pháp thu hút khách hàng theo truyền thống. 
Các trang mạng của riêng các doanh nghiệp, hệ thống thư điện tử, các 
chương trình tìm kiểm trên mạng, và rất nhiều các ứng dụng khác của 
Internet cho phép các công ty tiếp cận với khách hàng không phải theo môi 


Lì 


trường "đây” như trước nữa mà theo hướng tiếp cận "tương tác" (khách 


205 


hàng chủ động tìm kiếm thông tin mà doanh nghiệp thông báo trên mạng). 
Chính vì vậy, các doanh nghiệp nào không năm vững được các biện pháp 
thu hút khách hàng mới trên mạng thì tự nó sẽ đảnh mắt những ưu thế cạnh 
tranh tiềm năng của nó. Những phương pháp thu hút khách hàng mới hiện 
nay được thực hiện trên mạng Internet khá đa dạng như sử dụng các đường 
nối kết từ các trang mạng khác, sử dụng các quảng cáo dạng biểu ngữ 
(banner ads), đăng ký với các chương trình tìm kiêm trên mạng (như google, 
yahoo, v.V...). 


4.4. Cung cấp môi trường tự phục vụ 


Một điểm sáng tạo mới trong môi trường TMĐT là sự chuyên hướng 
khách hàng tới môi trường tự phục vụ. Khách hàng tự xác định trước nhất 
những yêu cầu của chính họ, tìm kiếm những thông tin liên quan, thực hiện 
các bước hành động để giao dịch với doanh nghiệp,... Chính vì vậy, các 
đoanh nghiệp hoạt động TMĐT cần phải cung cấp cho khách hàng một môi 
trường giúp cho họ có khả năng tự phục vụ nhu cầu của họ tốt nhất. Việc 
này liên quan trước nhất tới việc thiết kế các trang mạng và đưa thông tin 
lên mạng của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần phải cân nhắc khá 
nhiều yếu tố để đưa ra các trang mạng nhanh chóng, chính xác, và an toàn 
thông tin cho khách hàng của họ. Một số vấn để mà doanh nghiệp cần phải 
lưu ý bao gồm: các thông tín đưa ra cần phải đơn giản, rõ ràng, tổ chức việc 
truy cập và khai thác thông tin tập trung vào khách hàng là chủ yếu, giảm 
thiểu các đầu vào thông tin cần thiết cho các khách hàng, tránh làm chậm 
quá trình tải thông tin về máy của khách, thiết kế các trang mạng hấp dẫn, 
dễ nhìn, và luôn cập nhật thông tin. 


4.5. Cung cấp dịch vụ khách hàng hoàn hảo 


Nguyên tắc chính để phục vụ khách hàng tốt nhất là biết rõ khách hàng 
là ai và các giao tiếp của khách với công ty trong quá khứ như thế nào. Để 
cung cấp dịch vụ khách hàng hoàn hảo, doanh nghiệp cần phải có khả năng 
đáp ứng những yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng, chính xác, 
và hiệu quả. Gần đây, với sự hỗ trợ của các phát triển về công nghệ, các 
doanh nghiệp cũng đã có khả năng nâng cao dịch vụ khách hàng băng cách 
tạo nên nhiều dịch vụ thông tin có sẵn trên các trang mạng. để giúp cho các 
khách hàng nhanh chóng tìm được những thông tin mà họ cân. 


4.6. Các vấn đề về quản lý và quyết định 
Việc thực hành thương mại điện tử và doanh nghiệp điện tử đòi hỏi 
doanh nghiệp đánh giá lại cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của mình nếu 


muốn duy trì khả năng cạnh tranh. Nhiều công ty hiện đang ngập trong một 
đống ứng dụng, phân cứng và mạng không phù hợp. Để có thể hỗ trợ các 


206 


quy trình nghiệp vụ phạm vi toàn công ty, liên kết khách hàng hoặc nhà 
cung cấp thông qua Internet, doanh nghiệp cần phải tái xây dựng cơ cầu 
thông tin và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của mình. Trong quá trình tái 
xây dựng đó, các doanh nghiệp thường phải đôi mặt với bốn vẫn đề: (1) mất 
khả năng kiểm soát hệ thông thông tin, (2) nhu cầu thay đổi tổ chức, (3) chỉ 


3 
Ä 


phí ân, và (4) khó khăn trong việc đảm bảo khả năng nâng cấp. độ tin cậy và 
bảo mật. 


4.6.1. Mắt khả năng kiểm soát 


Quản lý các công nghệ hệ thống thông tin và đữ liệu của doanh nghiệp 
tỏ ra khó khăn hơn nhiêu trong môi trường phân tán bởi thiếu một điểm 
trung ương nơi những hoạt động quản lý cần thiết diễn ra. Mạng khách/chủ 
phân tán, mạng di động không dây mới, và Internet cho phép bất cứ người 
dùng cuối nào cũng có khả năng thu thập, lưu trữ và phổ biến dữ liệu và 
phần mềm. Như vậy, dữ liệu và phần mềm không còn bị bó buộc trong máy 
tính lớn và đướt quyền quản lý của một bộ phận công nghệ thông tin truyền 
thống, mà phân cấp cho nhiều bộ phận điện toán khác nhau nằm trong 
doanh nghiệp. 


Ngược lại, nếu sử đụng biện pháp quản lý tập trung tài nguyên thông tin 
một cách quá mức sẽ làm giảm khả năng xác định nhu câu thông tin, và theo 
đó làm giảm khả năng sáng tạo và hiệu suất của người sử dụng. 

4.6.2. Những đòi hỏi thay đổi tổ chức 


Sử dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp là một cơ hội bồ trí lại 
doanh nghiệp thành một đơn vị hiệu quả hơn, nhưng cũng rất dễ gây ra 
khủng hoảng nếu những vấn để cơ bản của doanh nghiệp không được giải 
quyết. Để đáp ứng được những nhu cầu luôn thay đổi của thị thường, cũng 
như những thay đổi trong cơ cấu ngành, văn hoá và cơ cấu doanh nghiệp 
cần phải thay đổi dù không phải là đễ dàng. Phải mắt nhiều năm công sức và 
tiền của, IBM mới có thể cải tiến quy trình nghiệp vụ và thuyết phục các bộ 
phận khác nhau của công ty chấp nhận phương châm "Một IBM”, theo đó 
mỗi người đều sử dụng cắc công cụ CNTT chung. 

4.6.3. Chỉ phí ẳn (hidden cost) 


Nhiễu công ty nhận ra rằng khoản tiết kiệm trông đợi từ cấu trúc 
khách/chủ phân tán không khả thi bởi những chỉ phí không mong đợi. 
Khoản tiết kiệm nhờ hợp nhất phần cứng để “giảm kích thước” thường bị 
triệt tiêu bởi phát sinh những chỉ phí lớn cho nhân công, thời gian cần thêm 
để quản lý hệ thống và mạng, cũng như thời gian cho bảo dưỡng hệ thống, 
sao lưu đữ liệu, giải quyết vẫn đẻ kỹ thuật, và cài đặt phần cứng, phần mềm. 
Sự gia tăng năng suất và hiệu quả của việc trang bị thiết bị không dây cho 


207 


nhân viên cần được cân đối với những chỉ phí cho việc tích hợp, các thiết bị 


đó vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của công ty và cung cấp hỗ trợ kỹ 
thuật. 


4.6.4. Khả năng nâng cắp, độ tin cậy và tính bảo mật 


Nhu cầu tăng tiến không ngừng về năng lực máy tỉnh trong doanh 
nghiệp đòi hỏi cơ sở hạ tầng CNTT không chỉ đáp ứng nhu kinh doanh và 
thương mại điện tử hiện tại mà còn phải có khả năng nâng cấp để phù hợp 
nhu câu tương lai. 


Hệ thống doanh nghiệp đặc biệt nhạy cảm với các phiên bản hệ điều 
hành và phần mềm quản trị mạng khác nhau, trong đó một số ứng dụng đòi 
hỏi những phiên bản chuyên dụng riêng. Do đó, đề toàn bộ các bộ phận của 
hệ thống hỗn hợp làm việc suôn sẻ với nhau như mong muôn là không hè dễ 
dàng. Thời gian chết (downtime) của máy móc xuất hiện thường xuyên ở hệ 
thống phân tán hơn là ở hệ thống máy lớn tập trung, do đó cần cân nhắc thận 
trọng trước khi tách những ứng dụng thiết yêu ra khỏi máy tính lớn, 


Tính bảo mật đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với những công ty 
thực hiện hàng loạt giao dịch điện tử với các cá nhân và doanh nghiệp bên 
ngoài phạm vi công ty. Những hệ thông kết nối với Internet lại càng trở nên 
mỏng manh bởi vì Internet được thiết kế mở cho tất cả mọi người. Tin tặc, 
lấy trộm, phá hoại và sửa đổi dữ liệu trong mạng đang là vân nạn khó có thể 
chế ngự đối với tất cả các loại mạng. 


4.7. Một số giải pháp 


Doanh nghiệp có thể đối mặt với các thách thức từ cơ sở hạ tầng hệ 
thống thông tin hiện đại bằng cách hoạch định, quản lý kinh doanh và những 
thay đổi tô. chức, tăng cường đào tạo người dùng cuôi, hiệu lực hóa những 
quy định về quản trị đữ liệu, chú ý tới khả năng kết nối, tích hợp ứng dụng, 
băng thông và giám sát chỉ phí mỗi khi hoạch định công nghệ. 


Quản lý thay đỗi 


Đề thu được lợi ích đầy đủ từ bất kỳ công nghệ mới nào, doanh nghiệp 
cần phải hoạch định và quản lý một cách sát sao những thay đổi trong doanh 
nghiệp. Quy trình nghiệp vụ có thê sẽ cần tái tạo lại cho phù hợp với những 
thay đổi đó. Nhà quản lý cần chú ý tới những vấn đề phát sinh từ các thay 
đổi về nhân sự, chức năng, quyền hạn, và văn hóa tô chức khi gia nhập vào 
cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin mới. 


Giáo dục và đào tạo 


Một chương trình đào tạo kỹ càng có thể giúp người dùng cuỗi vượt qua 


208 


những vấn đề nảy sinh từ sự thiếu hễ trợ và hiểu biết về vi tính của cấp quản 
lý. Chuyên viên kỹ thuật sẽ cần được đào tạo thêm kiến thức về trang Web, 
sự phát triển của mạng không dây và các phương pháp hỗ trợ mạng. Bên 
cạnh đó cần phải liên tục cập nhật những kiến thức mới cho phù hợp với 
môi trường công nghệ thông tin luôn thay đổi. 


Quy chế quản trị dữ liệu 


Vai trò của quản trị dữ liệu trở nên vô cùng quan trọng khi sử dụng 
mạng liên kết nhiều ứng dụng, bao gồm nhiều khu vực kinh doanh và thiết 
bị vì tính khác nhau. Doanh nghiệp phải xác định một cách có hệ thông 
những nơi cất giữ dữ liệu, đơn vị chịu trách nhiệm bảo quản đữ liệu, cá nhân 
và nhóm làm việc được phép truy cập và sử dụng dữ Hiệu. Do đó, doanh 
nghiệp cần thiết lập những chính sách và thủ tục nhất định nhằm bảo đảm 
dữ liệu là chính xác, chỉ được sử dụng bởi những người sử dụng hợp pháp, 
và được sao lưu hợp lý. 


Hoạch định khả năng kết nối và tích hợp ứng dụng 


Nhà quản lý cấp cao cần có tầm nhìn dài hạn về cơ sở hạ tầng hệ thống 
thông tin và cầu trúc thông tin của công ty, bảo đảm sẽ hễ trợ mức độ tích 
hợp quy trình và thông tin cần thiết cho nhu cầu hiện tại cũng như trong 
tương lai. Dịch vụ mạng của toàn công ty nên được chuẩn hóa tới mức nào? 
Liệu công ty có thể liên lạc với khách hàng và nhà cung cấp sử dụng các nền 
công nghệ khác nhau? Mạng đi động không đây nên được tích hợp với các 
mạng sẵn có của công ty như thế nào? 


Mặc dù một số vấn đề về kết nối có thê được giải quyết nhờ sử dụng 
mạng nội bộ hay mạng Internet, công ty vẫn cần thiết xây dựng các tiêu 
chuẩn nhất định cho các hệ thống và ứng dụng khác trong toàn bộ công ty. 
Cấp quản lý có thể thiết lập những chính sách như đồng nhất tối đa mạng và 
địch vụ viên thông, chuẩn hóa các dịch vụ về đữ liệu, âm thanh, thư điện tử 
và hột thảo trực tuyến đồng bộ cùng với các phần cứng, phần mềm và hệ 
điều hành. 


Quá trình tiến tới cầu trúc tích hợp các ứng dụng và quy trình nghiệp vụ 
trong toàn doanh nghiệp đòi hỏi những nỗ lực lâu dài, rật cần tới sự bỗ trợ 
từ câp lãnh đạo và phối hợp với chiến lược của công ty. 


5. Các hệ thống doanh nghiệp tích hợp 


Đề đáp ứng những nhu cầu quản lý mới trong môi trường động và VƯỢT 
qua những thách thức đã đề cập tới ở trên. các doanh nghiệp bắt đầu quyết 
định xây dựng hoặc :nua các ứng dụng tích hợp. 


209 


Hệ thống. doanh nghiệp tích hợp là hệ thống có thể liên kết các hoạt 
động, các quyết định, và dữ liệu xuyên suốt nhiều bộ phận chức năng, cấp 
bậc tô chức và đơn vị kinh doanh. Những hệ thống doanh nghiệp tích hợp 
chủ yếu bao gồm: hệ thông quản lý nguôn lực (ERP), hệ thống quản lý chu 
trình cung ứng (SCM), hệ thông quản lý quan hệ khách hàng (CRM), và hệ 
thống quản lý trí thức (KM). Mỗi một hệ thông nảy tích hợp một số các 
chức năng và quy trình nghiệp vụ có liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động cuả 
doanh nghiệp. 


Thông thường những hệ thống hiện đại này sử dụng mạng nội bộ và 
công nghệ Web để trao đôi thông tin bên trong nội bộ công ty và với đối tác 
bên ngoài. Chúng vốn có tính đa cấp, xuyên chức năng và hướng quy trình 
nghiệp vụ. 


5.1. Khái niệm về tích hợp các chức năng và quy trình nghiệp vụ 


Quy trình nghiệp vụ là trạng thái tổ chức, liên kết và tập trung các công 
việc để tạo ra một sản phẩm hay dịch vụ có giá trị. Quy trình nghiệp vụ bao 
gồm những luồng công việc, trong đó vật liệu. thông tin và kiến thức được 
tập hợp và di chuyền. Quy trình nghiệp vụ còn được coi là phương thức mà 
doanh nghiệp phối hợp công việc, thông tin và kiến thức. Các quy trinh 
nghiệp vụ của một doanh nghiệp có thể trở thành một lợi thế cạnh tranh nếu 
chúng được tối ưu hoá qua đó nâng cao hiệu cuả công việc và thúc đây sự 
sáng tạo trong công ty. Ngược lại, các quy trình nghiệp vụ có thê trở thành 
nguy cơ nều chúng dựa trên những cách thức làm việc lỗi thời, kém hiệu 
quả, cản trở sự linh hoạt của tô chức. 


Một số quy trình nghiệp vụ trợ giúp các mảng chức năng chủ yếu của 
công ty, một sô khác phục vụ xuyên chức năng. Bảng 7./ thể hiện một số 
quy trình nghiệp vụ đặc trưng. 


Nhiều quy trình nghiệp vụ xuyên chức năng, vượt qua ranh giới giữa 
bán hàng, tiếp thị, sản xuất, và nghiên cửu/phát triển. Các quy trình xuyên 
chức năng này cắt ngang cơ cấu tô chức truyền thống, liên kết nhân viên từ 
những bộ phận chức năng khác nhau nhằm hoàn thành một công việc. Ví 
đụ, việc hoàn thành đơn đặt hàng đòi hỏi sự hợp tác giữa chức năng bán 
hàng (nhận và nhập đơn đặt hàng), chức năng kế toán (kiểm tra khả năng tài 
chính và lập hóa đơn), và chức năng sản xuất (lắp ráp và vận chuyên hàng). 


Các doanh nghiệp hiện đại đang nhận ra rằng họ có thể hoạt động hiệu 
quả hơn và linh hoạt hơn bằng cách phối hợp các quy trình nghiệp vụ chặt 
chế hơn, và trong một số trường hợp tích hợp các quy trình đó. Do đó, họ 
tập trung nhiều hơn tới việc quản lý có hiệu quả nguôn lực và dịch vụ khách 
hàng. Hệ thống doanh nghiệp tích hợp được thiết kế nhằm hỗ trợ việc BI 


210 


hợp và tích hợp toàn bộ quy trình. Hệ thống quản lý chu trình cung ứng 
(SCM) và quản lý quan hệ khách hàng (CRM) có thể giúp phối hợp các quy 
trinh quản lý môi quan hệ của công ty với các nhà cung cấp và với khách 
hàng. Hệ thông quản lý trí thức (KM) thúc đây doanh nghiệp quản lý tốt hơn 
các quy trình năm bắt và ứng dụng kiến thức và chuyên môn. 


Bảng 7.1. Ví dụ về quy trình nghiệp vụ chức năng 


Khu vực chức năng Quy trình nghiệp vụ 


Sản xuất Lắp ráp sản phẩm 


Kiểm tra chất lượng 


Lập bản dự toán nguyên vật liệu 


Bán hàng và tiếp thị | Tìm kiếm khách hàng 
Hướng dẫn khách hàng làm quen với sản phẩm 


Tiêu thụ sản phẩm 


Tài chính và kế toán _ | Xét duyệt tín dụng 
Lập báo cáo tài chính 
Quản lý tài khoản tiền mặt 


Tuyền dụng nhân công 
Đánh giá thành tích nhân viên 


Lên danh sách thưởng cho nhân viên 


5.2. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 


Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cung cấp nền tảng 
công nghệ để doanh nghiệp có thể tích hợp và phối hợp hầu hết éác quy 
trình nghiệp vụ chủ yêu. Một doanh nghiệp lớn thường có nhiều loại hệ 
thống thông tin riêng rẽ trợ giúp các chức năng, câp tô chức và quy trình 
nghiệp vụ khác nhau. Dữ liệu sẽ phải nhập nhiều lần vào từng hệ thống 
riêng lẻ, hoặc phải xây dựng giao diện phức tạp, tốn kém để kết nỗi giữa các 
hệ thống. Các nhà quản lý có thê gặp khó khăn và mất nhiều công sức trong 
việc tổng hợp dữ liệu để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh vẻ hoạt động của 
công ty. 


Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) giải quyết vấn đề 
trên bằng cách phối hợp các quy trình nghiệp vụ chính của toàn doanh 
nghiệp. Hệ thống này mô hình hóa và tự động hóa nhiều quy trình nghiệp 


2H 


vụ, ví dụ như nhập liệu một đơn đặt hàng hoặc lên lịch giao hàng, với mục 
đích tích hợp thông tin của toàn công ty và giảm thiểu giao diện phức tạp, 
tốn kém giữa các hệ thống của nhiều bộ phận khác nhau. Thông tin trước 
đây rời rạc ở nhiều hệ thống khác nhau thì nay có thể luân chuyên liền mạch 
trong công ty để được sử đụng chung bởi các quy trình sản xuất, kế toán, 
nhân sự và các bộ phận khác của công ty. Các quy trình riêng rẽ từ bán 
hàng, sản xuất, tài chính và hậu cần có thể được tích hợp vào quy trình 
nghiệp vụ chung cho toàn công ty xuyên suốt các cấp và chức năng của 
doanh nghiệp. Một nền tảng công nghệ bao quát phục vụ tất cả các quy trình 
và cấp độ. 


Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp thu thập dữ liệu từ một số 
hệ thống chức năng chính và lưu trữ dữ liệu ở một kho chứa đữ liệu tổng 
hợp, từ đó những bộ phận kinh doanh khác có thê truy cập. Nhờ đó. nhà 
quản lý sẽ có thông tin kịp thời và chính xác để điều phối hoạt động kinh 
doanh thường ngày, và có một cái nhìn tông quát về các quy trình nghiệp vụ 
và lưu lượng thông tin trong công ty. 


Lợi ích và thách thức của hệ thống hoạch định nguồn lực doanh 
nghiệp 

Lợi ích 

Hệ thống hoạch định nguền lực doanh nghiệp làm thay đỗi mạnh mẽ 


bốn đặc thù của doanh nghiệp: cơ câu tô chức, quy trình quản lý, nền tảng 
công nghệ, và năng lực kinh doanh. 


Các công ty có thê sử dụng hệ thông hoạch định nguồn. lực doanh 
nghiệp để hỗ trợ cơ cấu tổ chức sẵn có hay thiết lập một cơ cấu tổ chức chặt 
chẽ hơn. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp có thê trợ giúp một 
doanh nghiệp hoạt động đa quốc gia có sự phối hợp xuyên chức năng và 
luân chuyên thông tin tự do khắp các bộ phận chức năng. 


Hệ thông hoạch định nguồn lực doanh nghiệp được thiết kế đựa trên các 
quy trình nghiệp vụ xuyên chức năng, và có thể cải thiện tình hình báo cáo 
quản lý và ra quyết định. Ví dụ, hệ thống có thể giúp ban lãnh đạo xác định 
dễ dàng hơn những sản phẩm nào đem lại lợi nhuận nhất hay không còn 
đem lại lợi nhuận. Hệ thống có thể cung cấp đữ liệu cho các nhà quản lý 
một cách chính xác hơn về những quy trình nghiệp vụ và tình hình toản diện 
của công ty. 


Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp cung cấp cho công ty một 
nên tảng công nghệ thông tin duy nhất, hoàn thiện và thông nhất, chứa đựng 
dữ liệu về tất cả những quy trình nghiệp vụ chủ yếu. Những dữ liệu đó có 
định dạng và cấu trúc chuẩn, đồng nhất, do đó tất cả các phòng ban đều có 


212 


thể sử dụng hiệu quả. 


Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp còn giúp thiết lập nền 
tảng cho một doanh nghiệp lấy khách hàng làm trọng tâm. Bằng cách tích 
hợp những quy trình nghiệp vụ cụ thể trong bán hàng, sản xuất, tài chính và 
hậu cân, toàn bộ doanh nghiệp có thể nhanh chóng đáp ứng những yêu cầu 
của khách hàng về sản phẩm hay thông tin, có thể dự báo nhu câu mới, sản 
xuất và vận chuyển sản phẩm theo yêu cầu. Bộ phận sản xuất có thông tin 
tốt hơn để theo dõi số lượng đặt hàng, đặt mua một số lượng chính xác các 
linh kiện và nguyên vật liệu đầu vào đủ để hoàn thành đặt hàng, và giảm 
thiểu thời gian tồn kho của các bán thành phẩm và thành phẩm. 


Thách thức 


Mặc dù các hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp có thể cải 
thiện sự phối hợp, hiệu quả công việc và việc ra quyết định của doanh 
nghiệp, song việc triển khai thành công một hệ thống quản lý nguồn lực lại 
khá khó khăn và tốn kém. Chúng không chỉ đòi hỏi những khoản đầu tư lớn 
mà còn làm thay đỗi mạnh mẽ phương thức hoạt động của doanh nghiệp. 
Các công ty phải cải tiễn lại quy trình nghiệp vụ của mình tạo điều kiện cho 
thông tin có thể luân chuyên đễ dàng. Công nhân viên sẽ phải đảm đương 
những chức năng công việc và trách nhiệm mới. Những doanh nghiệp thiếu 
khả năng nhận biết và thích nghỉ với các thay đổi sẽ gặp khó khăn trong việc 
triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp hoặc không thê đạt 
được mức độ liên kết chức năng và quy trình nghiệp vụ một cách trôi chảy. 


Hệ thông hoạch định nguồn lực doanh nghiệp đòi hỏi những phần mềm 
-_ phức tạp và đầu tư lớn về thời gian, công sức và tiễn bạc. Việc cài đặt một 
Hệ thông hoạch định nguồn lực doanh nghiệp tiêu tốn khoảng 15 triệu đô la 
Mỹ và có thể lên tới 100 triệu nêu triển khai hoàn chỉnh trên toàn bộ các bộ 
phận (Hitt, Wu và Zhou, 2002; O'leary, 2000). Một tập đoàn lớn có thể mắt 
từ 3 tới 5 năm để thực hiện hoàn chỉnh những thay đổi về tổ chức và công 
nghệ cần thiết cho phù hợp với một hệ thống quản lý nguồn lực. Do hệ 
thống có tính chất tích hp. nên thay đổi một bộ phận sẽ ảnh hưởng ít nhiều 
tới các bộ phận khác. Thậm chí, khi hệ thống trở nên lạc hậu, việc thay đổi 
sẽ càng khó khăn và tốn kém. 


Một vấn đề nữa đáng quan tâm là việc các hệ thống hoạch định nguồn 
lực doanh nghiệp khuyến khích hình thức quản lý tập trung, phương thức 
hoạt động tập trung đó có thể không phải là tốt nhất đối với một số công ty. 
5.3. Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng 

Hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (SCM) giúp doanh nghiệp quản lý 
quan hệ với các nhà cung cấp. Quản lý chuỗi cung ứng là sự liên kết và phối 


213 


hợp chặt chẽ các hoạt động cần thiết khi mua, chế tạo và vận chuyển một 
sản phâm. Quản lý chuỗi cung ứng liên kết nhà cung cấp, nhà sản xuât, nhà 
phân phỗi, và các quy trình chăm sóc khách hàng nhăm giảm thiểu thời 
gian, công sức và chí phí tồn kho. Chuỗi cung ứng là một mạng lưới các 
doanh nghiệp và quy trình nghiệp vụ, bao ôm mua sắm nguyên vật liệu, 
chuyền đôi nguyên liệu thô thành thành phẩm và bán thành phẩm, và phân 
phối sản phẩm tới khách hàng. Nó liên kết các nhà cung ứng, nhà máy sản 
xuất, trung tâm phân phối, chuyên chở, cửa hàng tiêu thụ, con người và 
thông tin thông qua các quy trình thu mua, điều chỉnh tồn kho, phân phối, và 
vận chuyên hàng hóa và dịch vụ cho người tiêu dùng. Nguyên vật liệu, 
thông tin, và tiên thanh toán luân chuyển trong chuỗi cung ứng theo cả hai 
chiều. Sân phẩm khởi đầu đưới đạng nguyên vật liệu thô và di chuyển theo 
các hệ thống sản xuất và phân phôi trước khi tới tay khách hàng. Chuỗi cung 
ửng bao gôm cả quy trình phân phối ngược: những sản phẩm bị trả. lại lưu 
chuyển ngược chiều từ người mua về lại người bán. 


Hệ thông _thông tin giúp quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn bằng 
cách hỗ trợ việc phôi hợp, lên lịch trình và điều khiển việc nhập nguyên vật 
liệu, sản xuất, quản lý tồn kho, và vận chuyền hàng hóa dịch vụ. Hệ thống 
quân lý chuỗi cung ứng có thể được xây đựng trên mạng nội bộ, mạng mở 
rộng, hoặc đùng phầm mềm quản lý chuỗi cung ứng đặc biệt. 


Hệt thống quản lý chuỗi cung ứng bao gồm hệ thống hoạch định và hệ 
thống . điều hành. /!£ thống hoạch định chuỗi cung ứng hỗ trợ công ty dự báo 
nhụ cầu cho sản phẩm và phát triển các kế hoạch về nguyên vật liệu và sản 
xuất sản phẩm đó. Hệ thống điều hành chuỗi cung ứng quản lý sự luân 
chuyền sản phẩm qua các trung tâm phân phối và kho hàng nhằm đảm bảo 
sản phẩm được đưa tới đúng chỗ một cách hiệu quả nhất. 

5.4. Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng 

Thay vì coi khách hàng như những nguồn thu nhập dễ khai thác, các 
doanh nghiệp ngày nay coi khách hàng như tài sản lâu đài cần được chăm 
sóc thông qua quản lý quan hệ khách hàng. Quản lý quan hệ khách hàng 
(CRM) tập trung vào quản lý toàn diện việc quan hệ với cả khách hàng hiện 
tại và khách hàng tiềm năng tương lai. Quản lý quan hệ khách hàng sử dụng 
hệ thông thông tin để tích hợp toàn bộ quy trình nghiệp vụ xung quanh quan 
hệ tương tác giữa công ty với khách hàng như hoạt động bán hàng, tiếp thị, 
và dịch vụ hỗ trợ. Một hệ thống quản lý quan hệ khách hàng lí tưởng phục 
vụ mọi hoạt động chăm sóc khách hàng liên tục từ khi nhận đặt hàng tới khi 
giao hàng và cả sau đó. 

Công cụ quản lý quan hệ khách hàng tích hợp những quy trình liên 
quan tới khách hàng và tông hợp thông tin khách hàng từ nhiêu kênh - cửa 


214 


hàng bán lẻ, giao tiếp qua điện thoại, thư điện tử, thiết bị không dây, hoặc 
trang Web - để cho công ty có thể tiếp xúc với khách hàng qua một bộ mặt 
đồng nhất. 


Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn 
và cung cấp công cụ phân tích để trả lời được các câu bỏi như: Giá trị của 
một khách hàng nhất định đối với công ty là gì? Những khách hàng trung 
thành. nhất là ai? Những khách hàng mang lại lợi nhuận nhất là ai? (Thông 
thường 80 tới 90% lợi nhuận của công ty bắt nguồn từ 10 tới 20% sô khách 
hàng của công ty). Những khách hàng đem lại lợi nhuận lớn này muốn mua 
sản phẩm gì? 


Sau đó, công ty có thể dùng những kết : quả phân tích để tìm kiểm thêm 
khách hàng mới, cung cấp những dịch vụ hỗ trợ tốt hơn, tùy chỉnh sản phẩm 
của mình cho phù hợp sở thích khách hàng, và liên tục chăm sóc để giữ 
chân những khách hàng mang lại lợi nhuận cao. 


5,5. Hệ thống quản lý tri thức 


Giá trị của sản phẩm hay dịch vụ của một doanh nghiệp không chỉ dựa 
vào những nguồn lực vật chất mà còn vào những tài sản trí thức vô hình. 
Một sô công ty có thể hoạt động hiệu quả hơn các công ty khác bởi vì họ có 
kiến thức tốt hơn về sáng tạo, sản xuất và vận chuyền sản phẩm và dịch vụ. 


Bảng 7.2. Hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp 


Quy trình Vai trò của hệ thống quản lý tri thức 


Sáng tạo trị ‡ Giúp đỡ lao động tri thức phát hiện sáng kiến mới, Hệ 
thức thống chuyên môn cung cấp cho họ các công cụ đỗ họa, 
phân tích, liên lạc và quản lý văn bản cũng như đường 
truy cập các nguồn dữ liệu nội bộ và mở rộng. 


Hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể khai thác và tổng hợp 
chuyên môn từ các chuyên gia, hoặc tìm ra các quy luật 
và quan hệ từ những lượng dữ liệu khổng lề. Ngoài ra, các 
Hệ thống hỗ trợ ra quyết định phân tích những cơ sở dữ 
liệu lớn cũng có thê được sử dụng đề phát hiện tri thức. 


Phát hiện và 
hệ thông 
hóa tri thức 


Chia sẻ trì 
thức 


Hệ thống cộng tác nhóm có thê giúp nhân viên truy nhập 
và làm việc đông thời trên cùng một văn bản từ nhiều địa 
điểm khác nhau và phối hợp hoạt động. 


Phân bỏ tri 
thức 


Hệ thống văn phòng và các công cụ liên lạc có thể phân 
bổ văn bản và các dạng thông tin khác và kết nối văn 
phòng với các đơn vị trong và ngoài công ty. 


215 


Những kiến thức đó là duy nhất, khó bắt chước và có thể làm vũ khí cạnh 
tranh lâu đài. Hệ thống quản lý trí thức (KM) thu thập tất cả kinh nghiệm và 
kiến thức có liên quan trong công ty và chuân bị sẵn sàng để sử dụng khi 
cân hỗ trợ quy trình nghiệp vụ và quyết định quản lý. Hệ thông còn kết nói 
công ty với những nguồn tri thức bên ngoài. 


Hệ thống quản lý tri thức trợ giúp các quy trình phát hiện và hệ thông 
hóa kiến thức, chia sẻ trỉ thức, và phân bổ kiến thức, cũng như các quy trình 
sáng tạo kiến thức mới và triển khai trong doanh nghiệp. Trong chương này 
chúng ta đã làm quen với một số hệ thống sử dụng trong quản lý trí thức, 
như các Hệ thống văn phòng giúp phân phối thông tin và kiến thức hay các 
Liệ thống chuyên môn hỗ trợ công việc sáng tạo trị thức. Những hệ thống 
quản lý trí thức khác giúp công ty sắp xếp các nguồn tri thức, tạo lập thư 
mục kiến thức của nhân viên thuộc các lĩnh vực chuyên môn đặc biệt, phát 
hiện và chia sẻ những kinh nghiệm tốt, và lập trình các hệ thống thông tin 
dựa trên kiến thức cuả các chuyên gia cho các thành viên khác của đoanh 
nghiệp cùng sử dụng. Hệ thông quản lý tri thức còn bao gồm các công cụ 
phát hiện tri thức, hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện các quy luật và những mối 
quan hệ quan trọng trong một biên dữ liệu. Bảng 7.2 cung cấp một số ví dụ 
về Hệ thống quân lý tri thức. 


6. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp kỹ 
thuật số 


Các công ty ngày nay luôn mong muốn xây dựng cho mình một cơ sở 
hạ tầng công nghệ thông tin có khả năng phối hợp hoạt động của toàn thể 
công ty và rộng hơn là toàn bộ ngành. Nhờ việc làm giảm đáng kể chỉ phí 
nhân viên và chỉ phí giao dịch, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tìn mới có 
khả năng cung cấp một nên công nghệ rộng lớn cho thương mại điện tử, 
doanh nghiệp điện tử, và các công ty kỹ thuật số đang phát triển. Cơ sở hạ 
tầng công nghệ thông tin mới này dựa trên nền tảng mạng và công nghệ 
[nternet có tính ưu việt cao. 


6.1. Mạng doanh nghiệp ỳà mạng mở rộng 


Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin mới thường sử dụng một tập hợp các 
phân cứng vi tính tử nhiều nhà cung cấp. Cơ sở dữ liệu lớn, phức tạp với bộ 
nhớ trung ương có mặt ở những máy tính lớn hoặc máy chủ đặc chủng, còn 
các cơ sở dữ liệu nhỏ hơn và các phân của cơ sở đữ liệu lớn được chứa trong 
các máy tính cá nhân và trạm làm việc. Cấu trúc khách/ chủ thường được sử 
dụng đẻ phân tán thêm năng lực xử lý cho các máy. Máy tính cá nhân thực 
sự đã được nâng cấp thành một không gian làm việc lớn hơn, có thể kêt hợp 
với điện thoại di động, PDA, máy nhắn tin, và các thiết bị vi tính di động 


216 


khác. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin mới này còn hợp nhất cả với cơ sở 
hạ tầng công cộng, như hệ thống điện thoại, Internet, và dịch vụ mạng công 
cộng. Trong cơ sở hạ tầng mới, công nghệ Internet đóng vai trò mấu chốt, 
như một kênh truyền thông chính giúp liên lạc với khách hàng, nhân viên, 
nhà cung cấp cũng như nhà phân phối của doanh nghiệp. 


Trước đây, các công ty thường tự xây dựng các phần mềm và trang thiết 
bị điện toán riêng cho mình. Ngày nay, trong quá trình chuyển địch tới cơ sở 
hạ tầng mới, bộ phận công nghệ thông tin của công ty đang dần thay, đổi vai 
trò đề trở thành người quản lý các gói phần mềm và dịch vụ phần mềm và 
mạng được mua từ các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. 


Thông qua việc kết nối mạng doanh nghiệp hoặc mạng mở rộng (xem 
hình 7.3), thông tin có thể luân chuyền trôi chảy giữa tất cả các thiết bị bên 
trong doanh nghiệp cũng như giữa doanh nghiệp với môi trường bao quanh 
nó. Trong kết nói mạng doanh nghiệp, tài nguyên dữ liệu, mạng máy tính, 
phần cứng, phần mềm được sắp xếp sao cho năng lực của máy tính đạt mức 
tối đa, đồng thời các mạng con của mỗi đơn vị tô chức trong công ty được 
lên kết lại. Thông thường, mỗi hệ thống là một mạng. Trên thực tê, ngoại trừ 
những doanh nghiệp nhỏ, một hệ thống bao gôm nhiều mạng. Một mạng 
xương sống mạnh mẽ có chức năng kết nối các mạng nhỏ và thiết bị nội bộ 
lại với nhau. 


LAN Các chi nhánh | #0 
¬% — -— KiOsks 
ì 1 &° 
xuan &+x x | ca 
1 > ` ng 
.~” ⁄ ` - 
+ ma» c” œ 
2Ca : J ⁄ ` 
x.^ vn kg “4 Điểm bán 
b` gi): mái hàng ng 
Tác ..-“„ Máy bán 
#- — ...°” hàng N 
NC 7 TÝố ^^... ®=—- +. ` 
`. ..... _._ Đổi tác ` 
\⁄ lên Ẫ † H¬ Truyền thông kinh b 
ĐC À v:4'Í ¬~ „ không dây doani 
ñ ¬ Khách hàng 
Mạc ` S ø 
\ PDA và các Ễ Cơ sở hạ tầng chung ,-“ˆ 


Uux 


ứng dụng Điện thoại di v2 
Warxstattor | 


¬¿ thông tin động và PCS 


Hình 7.3. Mạng doanh nghiệp và mạng mở rộng. 


217 


6.2. Chuẳn hóa, kết nói và tích hợp 


Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin mới được xây dựng nhằm làm tăng 
năng suất và lợi thế cạnh tranh, trong đó, thông tin số hóa có thể di chuyển 
dễ đàng trong. mạng lưới các mạng điện tử của doanh nghiệp, kết nỗi con 
người, các loại thiết bị máy móc, bộ cắm ứng, cơ sở dữ liệu, các đơn vị chức 
năng, phòng ban, và nhóm làm việc riêng rẽ lại với nhau. Khả năng kết nối 
được định nghĩa là khả năng tự liên lạc và chia sẻ thông tin của máy tính và 
các thiết bị điều khiển bởi máy tính mà không cân sự can thiệp của con 
người. Công nghệ Internet, XML hay phần mềm Java đều ít nhiều có khả 
năng kết nổi, tuy nhiên, không thể sử dụng chúng làm nên tảng cho toàn bộ 
hệ thống thông tin của doanh nghiệp. 


Khả năng kết nối đòi hỏi những sự chuẩn hóa về mạng, hệ điều hành và 
giao diện sử dụng. Hệ thống mở giúp thúc đây khả năng kết nối bởi chúng 
tạo điều kiện cho các thiết bị và dịch vụ riêng rẽ hoạt động cùng nhau. Fiệ 
thống mở được xây dựng trên cơ sở hệ điều hành công cộng không ưu tiên, 
giao điện sử dụng, chuẩn ứng dụng và giao thức mạng. Trong một hệ thông 
mở, phần mềm trở nên cực kì linh hoạt do có thể chạy trên các nền phần 
cứng khác nhau. Các phần mềm như Java có thể xây dựng được môi trường 
hệ thống mở; ƯNIX và Linux cũng hỗ trợ hệ thống mở. 


Các mô hình kết nối mạng 


Có nhiều mô hình kết nối trong mạng. truyền thông. Giao thức kiểm soát 
truyền thông và Internet (TCP/IP) là mô hình được sử dụng nhiều trong 
Internet, do Bộ Quốc phòng Mỹ phát triển năm 1972 với mục đích giúp đỡ 
các nhà khoa học liên lạc từ các máy tính khác nhau. Hình 7.4 cho thấy 
TCP/IP có năm tầng tham chiếu. 


Tầng ứng dụng: Cung cấp chức năng cho người dùng cuối bằng cách 
chuyển các thông điệp thành các ứng dụng người sử dụng/người phục vụ 
(user/host) để hiển thị trên màn hình. 


Giao thức kiểm soát truyền thông (TCP): Thực hiện vận chuyền, tách 
dữ liệu ứng dụng từ người dùng cuôi thành các gói TCP gọi là các gói dữ 
liệu (datagram). Mỗi gói chứa một phân mở đầu (header) mang thông tin về 
địa chỉ của máy gửi, thông tin về việc sắp xếp các dữ liệu lại với nhau và 
thông tin đảm bảo các gói không bị lỗi. 


Giao thức Internet (IP): Nhận các gói dữ liệu từ TCP và tiếp tục tách 
nhỏ. Một gói ÍP chứa thông tin về địa chỉ, dữ liệu và thông tin TCP. Lớp IP 
chuyển các gói dữ liệu riêng rẽ từ người gửi tới người nhận. Các gói ỊP 
không đáng tin cậy và dễ gặp trục trặc, tuy nhiên tầng TCP có khả năng tiếp 
tục gửi lại các gói này cho đến khi chúng tới được đích. 


218 


MÁY A MÁYB 


Tầng ứng dụng Tầng ứng dụng 
| (Applieation) (Application } 
| MEN Tan vẽ 
T 
EƑ Thông điệp : 
iylituscrroonaossecoaors Mesage) 7” rrrnrerera " 
vs L nhó day Y co 
Tầng truyền tải H Tầng truyền tải 
H (TCP) k Nhu) 
L Ha i N KIUNG —l 
Góitin 
3 SRE4212-22noc=-ac (Packet Lợi 
+-.... F YỶ 
Tầng giao thức Internet Ì ,_ Tầng giao thức Internet 
{tP) l i ặP) 
SP v uy Gói dữ liệu ï 
Nhệ gh2LJXfG/S0RGSEROEDD SE, (Datagram}"”ˆ””””^^T”TTTTTTTTTT- “ 
v _ Ko Ỷ co 
Tầng giao diện mạng Ị Ỉ “Tầng giao diện mạng 
(Ngtwork interface) Ị | (Network interface) | 
So TRnn menu _Khung "` W 
Ä T7” (Frame) Tre. 
. TH 
^—S=— ————.^T 


( Mạng vật lý _ 
(Phyiscalt net) ỶJ 


Hình 7.4. Các tầng tham chiếu của TCP/P. 


Giao điện mạng: Xử lý vấn đề địa chỉ, thường nằm trong hệ điều hành, 
cũng như giao diện giữa máy tính và mạng. 


Tầng mạng vật lý: Xác định tỉnh năng truyền dẫn điện tử, gửi tín hiệu 
qua mạng truyện thông. 


Hai máy tính sử dụng TCP/IP có thể liên lạc với nhau ngay cả khi 
chúng có các nền phần mêm và phần cứng khác nhau. Dữ liệu gửi từ máy 
này tới máy khác phải vượt lần lượt qua cả năm tầng, bắt đầu từ tầng ứng 
dụng cho tới mạng vật lý. Sau khi tới máy nhận, đữ liệu được tầng TCP hợp 
lại thành dạng dữ liệu mà máy nhận có thể sử đụng. Nếu bắt gặp gói đữ liệu 
bị lỗi, máy nhận sẽ yêu cầu máy gửi chuyển tải lại. 


Mô hình kết nối hệ thông mở (OSï) là một chọn lựa khác liên kết các 
loại máy tính và mạng do do Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế phát triển. Nó 
được thiết kế có khả năng hỗ trợ mạng toàn cầu với những lượng xử lý giao 
địch lớn. Tương tự TCP/IP, OSI hỗ trợ liên lạc giữa các máy tính bằng cách 
thiết lập các quy định truyền thông cho phép trao đôi thông tin giữa các hệ 
thống không giống nhau. OSI chia quá trình truyền thông thành bẩy tầng 
(xem hình 7.5). 


219 


Máy chủ A Máy chủ B 


[em |— 


Ứng dụng 


| 
| 


Dữ liệu _„ Biểu diễn 


Phân đoạn _ ` 
Truyện thông 


khung 
Liên kết dữ liệu | TT” 
bits 


Hình 7.5. Mô hình nối kết hệ thống mở. 


Sự quan trọng của chuẩn hóa nghiệp vụ 


Ngay cả khi công ty đã sẵn sàng tiếp nhận những công nghệ tiên tiến, 
đôi khi họ vẫn không thể giải quyết được vẫn đề kết nói. Rõ ràng, thông tin 
không thẻ luân chuyên giữa các hệ thống hoặc giữa các doanh nghiệp nêu 
như các ứng dụng được kết nối không sử dụng chung các chuẩn đữ liệu. 
Thậm chí khi đã có chuẩn dữ liệu tổng quát, các công ty trong cùng một 
ngành vẫn không thể trao đôi đữ liệu một khi những dữ liệu về sản phẩm 
của họ không tương thích với nhau. Đây là một lý do giải thích tại sao các 
nhà sản xuất vẫn chưa đạt được mức độ phối hợp quy trình chuỗi cung ứng 
liên công ty như mong muốn mặc dù đã sử dụng hơn 1 tỷ đôla vào công 
nghệ thông tin kể từ năm 1999. 


220 


Câu hỏi ôn tập và thảo luận 


1. Đề nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường TMĐT, doanh nghiệp 
cân lưu ý tới những xu hướng nào? Tại sao? 


2. Các doanh nghiệp có những dạng hoạt động nào khi tham gia vào môi 
trường .TMĐT? Hãy phân biệt sự những dạng hoạt động TMĐT đó. 


3. Hoạt động TMĐT của Công ty Amazon có phải là hoạt động thương mại 
điện tử bản chất hay không? Hãy giải thích cụ thê. 


4. Khi thâm nhập vào môi trường TMĐT, các doanh nghiệp phải đối đầu 
với những thách thức gì? 


5. Tại sao phải sử dụng các hệ thống thông tín tích hợp của doanh nghiệp? 


6, Hãy giải thích các nhóm từ viết tất là ERP, SCM, và CRM? Những hệ 
thông này có vai trò gì đôi với các hoạt động của doanh nghiệp? 


7. Thực hiện các hoạt động TMĐT có cần thay đối hệ thông thông tin sẵn có 
trong doanh nghiệp không? Tại sao? 


§. Chuyển sang hoạt động trong môi trường TMĐT các doanh nghiệp cần 
phải chú ý đâu tư cơ sở hạ tâng như thế nào? 


9. Thế nào là mạng doanh nghiệp và mạng mở rộng? 


221 


222 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


. Đặng Xuân Hương, Nguyễn Tiến. và Nguyễn Văn Hoài, 1996, Phân iích 


kinh doanh bằng EXCEL, Nhà xuất bản Giáo dục. 


Đinh Thế Hiển, 2002, Phân tích thiết kế hệ thông thông tin quản lý, Nhà 
xuất bản Thống kê. 


. HAAG, Cummings, và McCubbrey, 2004, M/qnagemenL lnƒformation 


Systems for the Information Age, 4" Edition, McGraw HIII. 


Hàn Viết Thuận, 2000, Phán tích, Thiết kế, và cài đặt Hệ thống thông tìn 
quan jy, CFVG. 


. Harold Koontz, Những vấn đề cốt yếu của quản lý. 


. James A. OBrien, 2004, Àfanaging information systems, 6° Edition, 


MecGraw HIÌl. 


. James A. Senn, 1995, fformation Technology in Business - Principles, 


Practices, and Opportuniies, Prentice-Hall, Inc. 


. Laudon, K.C and Laudon, 1. P., 2002, À4qnagement lnformalion Šysiems, 


Managing the Digutal Fưm, 7? cdition, Prentice Hall, New Jersey. 


. Laudon, K.C and Laudon, J. P., 2006, Management nformaftion SVsIems, 


Managing the Digual Firm, ọ' editon, Prentice Hall, New Jersey. 


. Managemenl Information Systems, Giáo trình của chương trình Bách 


khoa-Genetics. 


.Morris A. Cohen, Uday M. Apte, 1995, A#anufacturing Aulomalion, 


Irwin. 


. Nguyễn Thúc Hải, 1999, Mạng Máy tính và các hệ thông mở, Nhà xuất 


bản Giáo dục. 


. Peter Rob, Carlos Coronel, 1995, 2aabase Systems, CTI 


. Steven Alter, 2002, ïn/ormation Systems — Foundation 9ƒ E-Business, 


Prentice Hall. 


- Thanh Hoa, 1999, Nhà quản trị trong thời đại thông tin, Nhà xuất bản 


Trẻ. 


- Trương Văn Tú, Trần Thị Song Minh, 2000, Giáo trình Hệ thống thông 


tin quản lý, Nhà xuất bản Thống kê. 


- Võ Văn Huy và Huỳnh Ngọc Liễu, 1998, A⁄4y tính trong kinh doanh, 


Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh. 


223 


HỆ THỐNG 
THÔNG TIN QUẢN LÝ 


(Bài giảng) 


Tác giả: TS. PHẠM THỊ THANH HỒNG (CHỦ BIÊN) 
ThS. PHẠM MINH TUẤN 


Chịu trách nhiệm xuất bản: PGS. TS. TÔ ĐĂNG HẢI 


ThŠ. NGUYÊN HUY TIẾN 
NGỌC DIỆP, NGUYÊN HOÀNG GIANG 


Biên tập và sửa bài: 
Trình bày bìa: 


HƯƠNG LAN 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 
70 Trần Hưng Đạo - Hà Nội 


In 700 cuốn khổ 16 x 24 em, tạt Xí nghiệp in Thương mại (lo Thương mại) 


Quyết định xuất bản số: 75-2007/CX13/374-02/KHKT-~22/0/2007 
In xong và nộp lưu chiều Quý II nam 2007. 


25.000 VN 
8 971598 


8 “9a594. 7159 
Giá: 35.000đ 


